http://tuhoctoan.net 


HOÀNG NGỌC DIỆP (Chủ biên) 

ĐÀM THU HƯƠNG - LÊ THỈ HOA - LÊ THUỶ NGA - NGUYỄN thỉ thỉnh 


THIET KE BAI GIANG 

TOÁN 

TRƯNG HỌC Cơ SỞ 



TẬP HAI 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


http://tuhoctoan.net 


- PHẦN ĐẠI SỐ _ 

Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn 


Tiết 41 


Đl. Mở đầu về phương trình 


A. Mục tiêu 

• HS hiểu khái niệm phương trình và các thuật ngữ như : vế phải, vế trái, nghiệm 
của phương trình, tập nghiệm của phương trình. HS hiểu và biết cách sử dụng các 
thuật ngữ cần thiết khác để diễn đạt bài giải phương trình. 

• HS hiểu khái niệm giải phương trình, bước đầu làm quen và biết cách 
sử dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân, biết cách kiểm tra một giá trị của ẩn có 
phải là nghiệm của phương trình hay không. 

• HS bước đầu hiểu khái niệm hai phương trình tương đương. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ ghi một số câu hỏi, bài tập. 

- Thước thẳng 

• HS : - Bảng phụ nhóm, bút dạ. 
c. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

Đặt vấn đề và giới thiệu nội dung chương IU (5 phút) 

GV : ở các lớp dưới chúng ta đã 
giải nhiều bài toán tìm X, nhiều bài 
toán đố. Ví dụ, ta có bài toán sau : 

“Vừa gà. 

Một HS đọc to bài toán tr 4 SGK. 

., bao nhiêu chó” 

GV đặt vấn đề như SGK tr 4. 

- Sau đó GV giới thiệu nội dung 

HS nghe HS trình bày, mở phần 

chương III gồm 

“Mục lục” tr 134 SGK để theo 

+ Khái niệm chung về phương 
trình. 

+ Phương trình bậc nhất một ẩn 
và một số dạng phương trình 
khác 

dõi. 











http://tuhoctoan.net 


+ Giải bài toán bằng cách lập 
phương trình. 

Hoạt động 2 

1. Phương trình một ẩn (16 phút) 
GV viết bài toán sau lên bảng : 

Tìm X biết: 

2x + 5 = 3(x-l) + 2 
sau đó giới thiệu : 


Hệ thức 2x + 5 = 3 (x - 1) + 2 là 
một phương trình với ẩn số X. 

Phương trình gồm hai vế. 
ở phương trình trên, vế trái là 2x 
+ 5, vế phải là 3 (x - 1) + 2. 

Hai vế của phương trình này 
chứa cùng một biến X, đó là một 
phương trình một ẩn. 

- GV giới thiệu phương trình 
một ẩn X có dạng A(x) = B(x) với 
vế trái là A(x), vế phải là B(x). 

- GV : Hãy cho ví dụ khác về 
phương trình một ẩn. Chỉ ra vế 
trái, vế phải của phương trình. 

- GV yêu cầu HS làm I ? 1 I . 

Hãy cho ví dụ về : 

a) Phương trình với ẩn y. 

b) Phương trình với ẩn u. 

GV yêu cầu HS chỉ ra vế trái, vế 
phải của mỗi phương trình. 

- GV cho phương trình : 

3x + y = 5x - 3. 

Hỏi: phương trình này có phải là 
phương trình một ẩn không ? 


- GV yêu cầu HS làm 1 1 2 


HS nghe GV trình bày và ghi bài. 


- HS lấy ví dụ một phương trình 
ẩn X. 

Ví dụ : 3x 2 + X - 1 = 2x + 5 
Vế trái là 3x 2 + X - 1 
Vế phải là 2x + 5 


- HS lấy ví dụ các phương trình 
ẩn y, ẩn u. 

HS : phương trình 
3x + y = 5x - 3 

không phải là phương trình một 
ẩn vì có hai ẩn khác nhau là X và 

y- 

HS tính : 






http://tuhoctoan.net 


Khi X = 6, tính giá trị mỗi vế của 
phương trình : 

2x + 5 = 3(x-l) + 2 

Nêu nhận xét. 

GV nói : khi X = 6, giá trị hai vế của 
phương trình đã cho bằng nhau, ta nói 
X = 6 thoả mãn phương trình hay X = 6 
nghiệm đúng phương trình và gọi 
X = 6 là một nghiệm của phương trình 
đã cho. 

- GV yêu cầu HS làm tiếp I ? 3 I 
Cho phương trình 
2 (x + 2) — 7 = 3 - X 

a) X = - 2 có thỏa mãn phương 
trình không ? 


b) X = 2 có là một nghiệm của 
phương trình không ? 


GV : Cho các phương trình : 

a) X = 72 

b) 2x = 1 

c) X 2 = -1 

d) X 2 - 9 = 0 


VT = 2x + 5 = 2.6 + 5 = 17. 
VP = 3(x-l) + 2 
= 3 (6-1)+ 2= 17. 

Nhận xét: khi X = 6, giá trị hai 
vế của phương trình bằng nhau. 


HS làm bài tập vào vở. 

Hai HS lên bảng làm. 

HS1 : Thay X = - 2 vào hai vế 
của phương trình. 

VT - 2(-2 + 2)-7=-7 

VP = 3 - (- 2) = 5 

=> X = - 2 không thoả mãn phương 
trình. 

HS2 : Thay X = 2 vào hai vế của 
phương trình. 

VT = 2 (2 + 2) - 7 = 1 
VP = 3 - 2 = 1. 

=> X = 2 là một nghiệm của phương 
trình. 

HS phát biểu : 

a) Phương trình có nghiệm duy 
nhất là X = 7Ĩ. 

b) Phương trình có một nghiệm 
là 

1 

X = —. 

2 

c) Phương trình vô nghiệm. 

d) X 2 - 9 = 0 => (x - 3) (X + 3) = 

0 





http://tuhoctoan.net 


e) 2x + 2 = 2 (x + 1) 

Hãy tìm nghiệm của mỗi phương 
trình trên. 


GV : Vậy một phương trình có 
thể có bao nhiêu nghiệm ? 

GV yêu cầu HS đọc phần “Chú ý” 
tr 5, 6 SGK. 


=> Phương trình có hai nghiệm là 
X = 3 và X = - 3. 

e) 2x + 2 = 2 (x + 1) 

Phương trình có vô số nghiệm vì 
hai vế của phương trình là cùng 
một biểu thức. 

HS : Một phương trình có thể có một 
nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm ... cũng 
có thể vô nghiệm hoặc vô số nghiệm. 

HS đọc “Chú ý” SGK. 


Hoạt động 3 

2. Giải phương trình (8 phút) 
GV giới thiệu : Tập hợp tất cả 
các nghiệm của một phương 
trình được gọi là tập nghiệm của 
phương trình đó và thường được 
kí hiệu bởi s. 


Ví dụ : + phương trình X = V 2 có 
tập nghiệm s = { V2 }. 

+ phương trình X 2 - 9 = 0 có tập 
nghiệm s = {—3,3} 


GV yêu cầu HS làm 


7 4 


Hai HS lên bảng điền vào chỗ 
trống (...) 

a) Phương trình X = 2 có tập 
nghiệm là s = ( 2 Ị. 

b) Phương trình vô nghiệm có tập 
nghiệm là s = 0. 


GV nói: Khi bài toán yêu cầu 
giải một phương trình, ta phải 
tìm tất cả các nghiệm (hay tìm 
tập nghiệm) của phương trình đó. 





http://tuhoctoan.net 


GV cho HS làm bài tập : 

Các cách viết sau đúng hay sai ? 

a) Phương trình X 2 = 1 có tập 
nghiệm s = {11. 

b) Phương trình X + 2 = 2 + X có tập 
nghiệm s = M. 


HS trả lời: 

a) Sai. Phương trình X 2 = 1 có tập 
nghiệm s = j-l ; 1}. 

b) Đúng vì phương trình thoả mãn 
với mọi xgI. 


Hoạt động 4 

3. Phương trình tương đương (8 phút) 


GV : Cho phương trình X = -1 và 
phương trình X + 1 = 0. Hãy tìm 
tập nghiệm của mỗi phương 
trình. Nêu nhận xét. 


GV giới thiệu : Hai phương trình có 
cùng một tập nghiệm gọi là hai 
phương trình tương đương. 

GV hỏi: phương trình X - 2 = 0 
và phương trình X = 2 có tương 
đương không ? 

+ Phương trình X 2 = 1 và phương 
trình X = 1 có tương đương hay 
không ? Vì sao ? 


GV : Vậy hai phương trình tương 
đương là hai phương trình mà 
mỗi nghiệm của phương trình 
này cũng là nghiệm của phương 


HS : - Phương trình X = -1 có tập 
nghiệm s = {— 1 }. 

- Phương trình X + 1 = 0 có tập 
nghiệm s = (-1 Ị. 

- Nhận xét: Hai phương trình đó 
có cùng một tập nghiệm. 


HS : + phương trình X - 2 = 0 và 
phương trình X = 2 là hai phương 
trình tương đương vì có cùng tập 
nghiệm s = j 2 }. 

+ Phương trình X 2 = 1 có tập 
nghiệm s = {—1, 1}. 

Phương trình X = 1 có tập nghiệm 

s=uĩ. 

Vậy hai phương trình không 
tương đương. 







http://tuhoctoan.net 


trình kia và ngược lại. 


Kí hiệu tương đương “<=>”. 

Ví dụ : X - 2 = 0 X = 2 

HS lấy ví dụ về hai phương trình 
tương đương. 

Hoạt động 5 

Luyện tập (6 phút) 

Bài 1 tr 6 SGK. 

HS lớp làm bài tập 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 

Ba HS lên bảng trình bày. 

màn hình). 

Kết quả : X = -1 là nghiệm của 

GV lưu ý HS : Với mỗi phương 
trình tính kết quả từng vế rồi so 
sánh. 

Bài 5 tr 7 SGK. 

phương trình a) và c) 

Hai phương trình X = 0 và X (x - 1) = 0 

HS trả lời : 

có tương đương hay không ? Vì sao ? 

phương trình X = 0 có s = { 0 }. 
phương trình x(x-l) = 0cóS={0 

Vậy hai phương trình không tương đương. 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 


-Nắm vững khái niệm phương trình một ẩn, thế nào là nghiệm của 
phương trình, tập nghiệm của phương trình, hai phương trình tương 
đương. 

- Bài tập về nhà số 2, 3, 4 tr 6, 7 SGK. 

số 1, 2, 6, 7 tr 3, 4 SBT. 

- Đọc “Có thể em chưa biết” tr 7 SGK. 

- Ồn quy tắc “Chuyển vế” Toán 7 tập một. 


Tiết 42 


Đ2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải 


A. Mục tiêu 

• HS nắm được khái niệm phương trình bậc nhất (một ẩn). 

• Quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân và vận dụng thành thạo chúng để giải các 
phương trình bậc nhất. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 





http://tuhoctoan.net 


• GV : Đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi hai quy tắc biến đổi 
phương trình và một số đề bài. 

• HS : - Ôn tập quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân của đẳng thức số. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (7 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HS1 : Chữa bài số 2 tr 6 SGK. 
Trong các giá trị t = -1 ; t = 0 và t 
= 1, giá trị nào là nghiệm của 
phương trình 
(t + 2 ) 2 = 3t + 4 


HS2 : - Thế nào là hai phương 
trình tương đương ? Cho ví dụ. 

- Cho hai phương trình : 

X - 2 =0 

và X (x - 2) = 0 

Hỏi hai phương trình đó có tương 
đương hay không ? VI sao ? 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 

HS1: Thay lần lượt các giá trị của 
t vào hai vế của phương trình 

* Với t = -1 

VT = (t + 2) 2 =(-l + 2) 2 = 1 

VP = 3t + 4 = 3 (-1) + 4 = 1 

VT = VP => t = -1 là một 
nghiệm của phương trình. 

*Vớit = 0 

VT = (t + 2) 2 = (0 + 2) 2 =4 
VP = 3t + 4 =3. 0 + 4 = 4 
VT = VP => t = 0 là một nghiệm 
của phương trình. 

* Với t = 1 

VT = (t + 2) 2 = (1 + 2) 2 = 9 
VP = 3t + 4 = 3 . 1 + 4 = 7 
VT * * VP => t = 1 không phải là 
nghiệm của phương trình. 

HS2 : - Nêu định nghĩa hai phương 
ừình tương đương và cho ví dụ 
minh hoạ. 

- Hai phương trình 
X - 2 = 0 
và X (x - 2) = 0 

không tương đương với nhau vì X = 0 
thoả mãn phương trình X ( X - 2) = 0 
nhưng không thoả mãn phương trình 
X - 2 = 0. 






http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, cho điểm. 

HS lớp nhận xét bài của bạn. 


Hoạt động 2 

1. Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn (8 phút) 


GV giới thiệu : Phương trình có 
dạng ax + b = 0, với a và b là hai 
số đã cho và a ^ 0, được gọi là 
phương trình bậc nhất một ẩn. 

Ví dụ : 2x - 1 = 0 


5--x = 0 

4 


-2 + y = 0 


GV yêu cầu HS xác định các hệ 
số a và b của mỗi phương trình. 

HS : + phương trình 2x - 1 = 0 

có 

a = 2 ; b = —1. 

+ phương trình 5 - í X = 0 có 

a = -— ; b = 5. 

4 

+ phương trình -2 + y = 0 có a = 

1; 

b = - 2. 

GV yêu cầu HS làm bài tập số 7 tr 10 
SGK. 


Hãy chỉ ra các phương trình bậc 
nhất một ẩn trong các phương 
trình sau : 

a) 1 + X =0 b) X + X 2 = 0 
c) 1 - 2t = 0 d) 3y =0 
e) Ox - 3 = 0 

HS trả lời: Phương trình bậc nhất 
một ẩn là các phương trình. 

a) 1 + X =0 

c) 1 - 2t = 0 

d) 3y = 0 

GV : Hãy giải thích tại sao 
phương trình b) và e) không phải 
là phương trình bậc nhất một ẩn. 

HS : - phương trình X + X 2 = 0 
không có dạng ax + b = 0. 

- phương trình Ox - 3 = 0 tuy có 







http://tuhoctoan.net 


dạng ax + b = 0 nhưng a = 0, 
không thoả mãn điều kiện a^o. 


- Để giải các phương trình này, 
ta thường dùng quy tắc chuyển 
vế và quy tắc nhân. 


Hoạt động 3 

2. Hai quy tắc biến đổi phương trình (10 phút) 


GV đưa ra bài toán : 


Tìm X biết 2x - 6 = 0 yêu cầu HS 
làm. 


GV : Chúng ta vừa tìm X từ một 
đẳng thức số. Em hãy cho biết 
trong quá trình tìm X trên, ta đã 
thực hiện những quy tắc nào ? 

- GV : Hãy phát biểu quy tắc 
chuyển vế. 

Với phương trình ta cũng có thể 
làm tương tự. 

a) Quy tắc chuyển vế. 

Ví dụ : Từ phương trình 
X + 2 = 0 

ta chuyển hạng tử +2 từ vế trái 
sang vế phải và đổi dấu thành - 
2 . 

X = - 2. 

- Hãy phát biểu quy tắc chuyển 
vế khi biến đổi phuơng trình. 


HS nêu cách làm : 

2x - 6 = 0 
2x = 6 
X = 6 : 2 
X = 3 

HS : Trong quá trình tìm X trên, 
ta đã thực hiện các quy tắc : 

- quy tắc chuyển vế. 

- quy tắc chia. 

HS : Trong một đẳng thức số, khi 
chuyển một số hạng từ vế này 
sang vế kia, ta phải đổi dấu số 
hạng đó. 


HS phát biểu : Trong một phương trình, 
ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này 
sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó. 





http://tuhoctoan.net 


- GV yêu cầu vài HS nhắc lại. 

GV cho HS làm [EH 

HS làm 12 1 1, trả lời miệng kết 
quả. 

a) x-4 = 0<=>x = 4. 

b) — + x = 0<=>x = -— . 

4 4 

c) 0,5 - X = 0 <=> -X = - 0,5 <=> X = 0,5 

b) Quy tắc nhân với một số. 

- GV : ở bài toán tìm X trên, từ 
đẳng thức 2x = 6, ta có X = 6 : 2 

hay X = 6 . — =>x = 3. 

Vậy trong một đẳng thức số, ta có 
thể nhân cả hai vế với cùng một 
số, hoặc chia cả hai vế cho cùng 
một số khác 0. 

Đối với phương trình, ta cũng có 
thể làm tương tự. 

Ví dụ : Giải phương trình 

* =-1. 

2 

Ta nhân cả hai vế của phương 
trình với 2, ta được 

x = - 2 


- GV cho HS phát biểu quy tắc 
nhân với một số (bằng hai cách : 
nhân, chia hai vế của phương 
trình với cùng một số khác 0). 

- HS nhắc lại vài lần quy tắc 
nhân với một số. 

- GV yêu cầu HS làm 1 ? 2 , 

HS làm 1 ? 2 [ Hai HS lên bảng 
trình bày. 

b) 0,lx= 1,5 

X = 1,5 : 0,1 hoặc X = 1,5 . 10 

X = 15 

c) - 2,5x = 10 

X = 10 : (- 2,5) 

X = - 4 









http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 4 


3. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn (10 phút) 
GV : Ta thừa nhận rằng : Từ một 
phương trình, dùng quy tắc chuyển 
vế hay quy tắc nhân, ta luôn nhận 
được một phương trình mới tương 
đương với phương trình đã cho. 


- GV cho HS đọc hai Ví dụ 
SGK. 


- HS đọc hai ví dụ tr 9 SGK. 


VD1 nhằm hướng dẫn HS cách 
làm, giải thích việc vận dụng quy 
tắc chuyển vế, quy tắc nhân. 

VD2 hướng dẫn HS cách trình bày 
một bài giải phương trình cụ thể. 


- GV hướng dẫn HS giải phương trình 
bậc nhất một ẩn ở dạng tổng quát. 


- HS làm với sự hướng dẫn của 
GV : 

ax + b = 0 (a ^ 0) 

<=> ax = - b 


- GV : phương trình bậc nhất một ẩn 
có bao nhiêu nghiệm ? 


b 

<=> X = -- 

a 

- HS : phương trình bậc nhất một 
ẩn luôn có một nghiệm duy nhất 
là 

b 

X = ——. 
a 

- HS làm [EH 
Giải phương trình 


- 0,5x + 2,4 = 0 
Kết quả : s = {4, 8}. 


Hoạt động 5 
Luyện tập (7 phút) 

Bài số 8 tr 10 SGK. 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc màn hình) HS giải bài tập theo nhóm. 

Nửa lớp làm câu a, b. 

Nửa lớp làm câu c, d. 

Kết quả : 

a)S={5) b)S=Ml 

c)S={4) d)S= i-lị 








http://tuhoctoan.net 


GV kiểm tra thêm bài làm của một 
số nhóm. 

- GV nêu câu hỏi củng cố 


Đại diện hai nhóm lên trình bày HS 
lớp nhận xét. 


a) Định nghĩa phương trình bậc 
nhất một ẩn. Phương trình bậc 
nhất một ẩn có bao nhiêu nghiệm 
7 

b) Phát biểu hai quy tắc biến đổi 
phương trình. 


HS trả lời câu hỏi. 


Hướng dẫn về nhà (3 phút) 


Nắm vững định nghĩa, số nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn, 


hai quy tắc biến đổi phương trình. 
Bài tập số 6, 9 tr 9, 10 SGK. 
số lò, 13, 14, 15 tr 4, 5 SBT. 
Hướng dẫn bài 6 tr 9 SGK. 


B c 



Cách 1 : s = (x + x+ J + 4) - x 
2 

Cách 2 : s = - + X + 4- 

2 2 

Thay s = 20, ta được hai phương 
trình tương đương. Xét xem ương 
hai phương trình đó, có phương trình 
nào là phương trình bậc nhất không ? 


Tiết 43 


Đ3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 


A. Mục tiêu 

• Củng cố kĩ năng biến đổi các phương trình bằng quy tắc chuyển vế và quy tắc 
nhân. 

• HS nắm vừng phương pháp giải các phương trình mà việc áp dụng 
quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân và phép thu gọn có thể đưa chúng về dạng ax + b = 
0 . 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ hoặc đèn chiếu giấy trong ghi các bước chủ yếu để giải phương 
trình, bài tập, bài giải phương trình. 

• HS : - Ôn tập hai quy tắc biến đổi phương trình. 












http://tuhoctoan.net 


- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


Kiểm tra 

GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HS1 : - Định nghĩa phương trình 
bậc nhất một ẩn. 

Cho ví dụ. 

Phương trình bậc nhất một ẩn có 
bao nhiêu nghiệm ? 

- Chữa bài tập số 9 tr 10 SGK 
phần a, c. 

HS2 : - Nêu hai quy tắc biến đổi 
phương trình (quy tắc chuyển vế 
và quy tắc nhân với một số). 

- Chữa bài tập 15(c) tr 5 SBT. 


(8 phút) 

Hai HS lần lượt lên kiểm tra. 

HS1 : Phương trình bậc nhất một 
ẩn là phương trình có dạng ax + b 
= 0 với a, b là hai số đã cho và a 
* 0 . 

HS tự lấy vị dụ. 

Phương trình bậc nhất một ẩn 
luôn có một nghiệm duy nhất. 

- Chữa bài 9(a, c) SGK 
Kết quả a) X 3,67 

c) X * 2,17. 

HS2 : Phát biểu : 

- Quy tắc chuyển vế. 

- Quy tắc nhân với một số (hai 
cách nhân, chia) 

- Chừa bài tập 15(c) tr 5 SBT. 

4 5 = J_ 

3 x 6 ~ 2 







http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, cho điểm. 


4 3 

<=> X = — ■ 4 

3 4 

<=> X = 1. 

Vậy tập nghiệm của phương trình 

s= {1} 


Hoạt động 2 
1. Cách giải (12 phút) 
GV đặt vấn đề : Các phương 
trình vừa giải là các phương 
trình bậc nhất một ẩn. Trong bài 
này ta tiếp tục xét các phương 


trình mà hai vế của chúng là hai 
biểu thức hữu tỉ của ẩn, không 
chứa ẩn ở mẫu và có thể đưa được 
về dạng ax + b = 0 hay ax = - b 
với a có thể khác 0, có thể bằng 
0 . 

Ví dụ 1 : Giải phương trình 

2x - (3 - 5x) = 4 (X + 3) 

GV : Có thể giải phương trình 
này như thế nào ? 

GV yêu cầu một HS lên bảng trình 
bày, các HS khác làm vào vở. 


GV yêu cầu HS giải thích rõ 
từng bước biến đổi đã dựa trên 
những quy tắc nào. 

Ví dụ 2 : Giải phương trình 


HS : Có thể bỏ dấu ngoặc, chuyển các 
số hạng chứa ẩn sang một vế, các hằng 
số sang vế kia rồi giải phương trình. 

HS giải ví dụ 1. 

2x - (3 - 5x) = 4 (x + 3) 

<=> 2x - 3 + 5x = 4x + 12 
<=> 2x + 5x - 4x = 12 + 3 
<=> 3x = 15 
<=> X = 15 : 3 
<=> X = 5 

HS giải thích cách làm từng bước. 





http://tuhoctoan.net 


5x-2 , , 5-3x 

3 2 

- GV : phương trình ở ví dụ 2 so 
với phương trình ở ví dụ 1 có gì 
khác ? 

- GV hướng dẫn phương pháp 
giải như tr 11 SGK 

- SauđóGV yêu cầu HS thực 

hiện 1 ? Hãy nêu các bước chủ 
yếu để giải phương trình. 


HS : Một số hạng tử ở phương 
trình này có mẫu, mẫu khác nhau. 


HS nêu các bước chủ yếu để giải 
phương trình. 

-Quy đồng mẫu hai vế. 

- Nhân hai vế với mẫu chung để 
khử mẫu. 

- Chuyển các hạng tử chứa ẩn 
sang một vế, các hằng số sang vế 
kia. 

- Thu gọn và giải phương trình nhận 
được. 


Hoạt động 3 
2. áp dụng (16 phút) 


Ví dụ 3 : Giải phương trình. 

(3x - l)(x + 2) 2x * 2 + 1 _ U 

3 2 ~ 2 

<2> <3> 

<4> 

- GV yêu cầu HS xác định mẫu 
thức chung, nhân tử phụ rồi quy 
đồng mẫu thức hai vế. 

- Khử mẫu kết hợp với bỏ dấu 
ngoặc. 


- Thu gọn, chuyển vế. 


- Chia hai vế của phương trình 
cho hệ số của ẩn để tìm X. 

- Trả lời 


GV yêu cầu HS làm 1? 2 


HS làm dưới sự hướng dẫn của 
GV. 

MTC : 6 


<=> 

2(3x-l)(x + 2)-3(2x 2 + 1) _ 33 

6 “ 6 

2 (3x 2 + 6x - X - 2) - 6x 2 - 3 
= 33 

<=> 6x 2 + lOx - 4 - 6x 2 - 3 = 33 
10x = 33 + 4 + 3 
lOx = 40 

<=> X = 40 : 10 
<=> X = 4 

Phương trình có tập nghiệm s = 
{4} 


HS cả lớp giải phương trình. 













http://tuhoctoan.net 


Giải phương trình. 

5x + 2 7-3x 

X —-— = -—— 

6 4 


GV kiểm tra bài làm của một vài HS. 


GV nhận xét bài làm của HS. 

Sau đó GV nêu “Chú ý” 1) tr 12 
SGK và hướng dẫn HS cách giải 
phương trình ở ví dụ 4 SGK. 
(không khử mẫu, đặt nhân tử 
chung là X - 1 ở vế trái, từ đó 
tìm x) 

GV : Khi giải phương trình không 
bắt buộc làm theo thứ tự nhất định, 
có thể thay đổi các bước giải để bài 
giải hợp lí nhất. 

GV yêu cầu HS làm ví dụ 5 và ví dụ 6. 


GV : X bằng bao nhiêu để Ox = - 


Một HS lên bảng trình bày. 

5x + 2 7-3x 

X —— = -—:— 

6 4 

<12> <2> <3> 

MTC : 12 

x 12x-2(5x + 2) _ 3(7-3x) 

12 12 

12x - lOx - 4 = 21 - 9x 

<4> 2x + 9x = 21 + 4 
o llx = 25 
_ , _ 25 

<=> X = 

11 

Phương trình có tập nghiệm 

HÌỈ 

HS lớp nhận xét, chừa bài. 

HS xem cách giải phương trình ở 
ví dụ 4 SGK. 


HS làm ví dụ 5 và ví dụ 6. 

Hai HS lên bảng trình bày. 

VD5 : X + 1 = X - 1 
<=>x-x = -l-l 
<=> Ox = -2 

HS : Không có giá trị nào của X 
để 











http://tuhoctoan.net 


2 ? 

Cho biết tập nghiệm của phương trình. 


GV : X bằng bao nhiêu để Ox = 0 ? 

Cho biết tập nghiệm của phương 
trình. 

GV : phương trình ở ví dụ 5 và ví 
dụ 6 có phải là phương trình bậc 
nhất một ẩn không ? Tại sao ? 

GV cho đọc Chú ý 2) SGK. 

Hoạt 

Luyện tậ] 

Bài 10 tr 2 SGK. 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình) 


Bài 12 (c, d) tr 13 


Ox = - 2. 

Tập nghiệm của phương trình s = 
0 ; hay phương trình vô nghiệm. 

Vídụ6:x+l=x+l 

<=> X - X = 1 - 1 

<=> Ox = 0 

HS : X có thể là bất kỳ số nào, 
phương trình nghiệm đúng với 
mọi X. 

Tập nghiệm của phương trình s = 
R 

HS : Phương trình Ox = -2 và Ox 
= 0 không phải là phương trình bậc 
nhất một ẩn vì hệ số của X (hệ số a) 
bằng 0. 

HS đọc Chú ý 2) SGK. 

ĩộng 4 
(7 phút) 

HS phát hiện các chỗ sai trong 
các bài giải và sửa lại. 

a) Chuyển -X sang vế trái và - 6 
sang vế phải mà không đổi dấu. 

Kết quả đúng : X = 3 

b) Chuyển - 3 sang vế phải mà 
không đổi dấu. 

Kết quả đúng : t = 5 

HS giải bài tập. 

Hai HS lên bảng làm. 




http://tuhoctoan.net 


, 7x-1 „ 16-x 

c) —— + 2x = —- 

Kết quả c) X = 1 

6 5 

o 

II 

X 

d) 4 (0,5 - l,5x) = 


GV có nhận xét bài giải. 

HS nhận xét, chữa bài. 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Nắm vững các bước giải phương trình và áp dụng một cách hợp lí. 

- Bài tập về nhà số 11, 12, (a, b), 13, 14 tr 13 SGK 

số 19, 20,21 tr 5, 6 SBT. 

- Ôn lại quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân. 

Tiết sau luyện tập. 


Tiết 44 


Luyện tập 


A. Mục tiêu 

• Luyện kĩ năng viết phương trình từ một bài toán có nội dung thực tế. 

• Luyện kĩ năng giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0. 


B. Chuẩn bị của GV và HS . 

• GV : - Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi đề bài, câu hỏi. 

- Phiếu học tập để kiểm tra HS. 

• HS : - Ôn tập hai quy tắc biến đổi phương trình, các bước 
phương trình đưa được về dạng ax + b = 0. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy - học. 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


Kiểm tra (7 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 












http://tuhoctoan.net 


HS1 : Chữa bài số 1 l(d) tr 13 

HS1: Chữa bài tập. 

SGK và bài 19 (b) tr 5 SBT. 

Bài 11 (d) SGK. 

Giải phương trình 
- 6 (1,5 - 2x) = 3 (- 15 + 2x) 

Kết quả s = (-6} 

Bài 19 (b) SBT. 

2,3x - 2 (0,7 + 2x) = 3,6 - l,7x 

Kết quả s = 0 

- HS2 : Chữa bài 12 (b) tr 13 SGK. 

HS2 chữa bài tập. 

Bài 12 (b) SGK. 

Giải phương trình 

10x + 3 , 6 + 8x 

——— = 1 +——— 

12 9 

HS2 giải xong, GV yêu cầu nêu các 

, c ị 51] 

bước tiến hành, giải thích việc 

Kết quả s = 

áp dụng hai quy tắc biến đổi phương 

HS nhận xét bài làm của các bạn 

trình như thế nào. 

GV nhận xét, cho điểm 


Bài 13 tr 13 SGK. 

(Đưa đề bài lên bảng phụ hoặc màn 
hình) 


Hoạt động 2 
Luyện tập (35 phút) 
HS trả lời 


Bạn Hoà giải sai vì đã chia cả hai 
vế của phương trình cho X, theo 
quy tắc ta chỉ được chia hai vế 
của phương trình cho cùng một 
số khác 0. 

Cách giải đúng là : 

X (x + 2) = X ( X + 3) 

<=> X 2 + 2x = X 2 + 3x 
<=> X 2 + 2x - X 2 - 3x = 0 
<=>-x = 0 
<=> x = 0 

Tập nghiệm của phương trình 







http://tuhoctoan.net 


Bài 15 tr 13 SGK. 

(Đưa đề bài lên bảng phụ hoặc 
màn hình) 

GV hỏi : Trong bài toán này có 
những chuyển động nào ? 

- Trong toán chuyển động có những 
đại lượng nào ? Liên hệ với nhau bởi 
công thức nào ? 


- GV kẻ bảng phân tích ba đại lượng 
rồi yêu cầu HS điền vào bảng, từ đó 
lập phương trình theo yêu cầu của đề 
bài. 

Bài 16 tr 13 SGK. 

GV yêu cầu HS xem SGK và trả 
lời bài toán. 

Bài 19 tr 14 SGk. 

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm giải 
bài tập. 

- lớp làm câu a. 

3 

^ lớp làm câu b. 

^ lớp làm câu c. 

GV kiểm tra các nhóm làm việc. 

GV nhận xét bài giải của các nhóm. 

Bài 18 tr 14 SGK. 


s = ỊOỊ. 


HS : Có hai chuyển động là xe máy 
và ô tô. 

- Trong toán chuyển động có ba 
đại lượng : vận tốc, thời gian, 
quãng đường. 

Công thức liên hệ : 

Quãng đường = vận tốc X thời 
gian ___ 



v (km/h) 

t (h) 

s (km) 

Xe máy 

32 

x+ 1 

32(x + 1) 

ô tô 

48 

X 

48x 


Phương trình : 

32 (x+l) = 48x 

HS trả lời: phương trình biểu thị 
cân thăng bằng là 
3x + 5 = 2x + 7 

HS hoạt động nhóm. 

Mỗi nhóm làm một câu. 

a) (2x + 2). 9 = 144 
Kết quả X = 7 (m) 

b) 6x + ^ = 75 

2 

Kết quả X = 10 (m) 

c) 12x + 24= 168 
Kết quả X = 12 (m) 

Các nhóm làm việc trong khoảng 3 
phút, sau đó đại diện ba nhóm lần 
lượt trình bày bài giải. 

HS lớp nhận xét. 

HS giải bài tập. 










http://tuhoctoan.net 


Giải các phương trình sau 


a)f- 


2x +1 X 
—:— = — — X 
2 6 


b) ^-0,5x = ^—^ + 0,25 


Bài 21(a) tr 6 SBT. 

Tìm điều kiện của X để giá trị 
của phân thức sau được xác định. 
3x + 2 


A = 


2(x- l)-3(2x + 1) 


GV : Giá trị của phân thức A 
được xác định với điều kiện nào 
9 


Hai HS lên bảng trình bày. 


X X 2x + l X 

a) -7 - ——- = - - X MC 

3 2 6 


<2> <3> <1> <6> 

2x-3(2x + l) x-6x 


<=> 


6 6 
<=> 2x - 6x - 3 = -5x 
<=> -4x + 5x = 3 
<=> X = 3 

Tập nghiệm của phương trình 

s={3(. 

, , 2 + x X 1-2x1 
b) —r— - T = + T 

5 2 4 4 

<4> <10> <5> <5> 

4(2 + x)-10x _ 5(1 -2x) +5 

^ 20 ~ 20 

<=> 8 + 4x - lOx = 5 - lOx + 5 

<=> 4x - lOx + lOx = 10-8 

<=> 4x = 2 

_ 1 
2 

Tập nghiệm của phương trình 

s={2}. 

HS lớp nhận xét, chữa bài. 


HS : Phân thức A được xác định 
với điều kiện mẫu khác 0. 

2 (x - 1) - 3 (2x+ 1)*0 
















http://tuhoctoan.net 


Vậy ta cần làm gì ? 


- Mẫu thức * 0 khi nào ? 

- Điều kiện của X để phân thức A 

được xác định là X ^ . 

4 

Bài 23(a) tr 6 SBT. 

Tìm giá trị của k sao cho phương trình 

(2x + 1). (9x + 2k) - 5 (x + 2) = 
40 

có nghiệm X = 2. 

GV : Làm thế nào để tìm được giá trị 
của k ? 


GV : Sau đó, ta thay k = - 3 vào 
phương trình, thu gọn được 
phương trình 9x 2 - 4x - 28 = 0. 
Ta thấy X = 2 thoả mãn phương 
trình. 

Vậy với k = - 3 thì phương trình 
đã cho có nghiệm là X = 2. 

Đê đánh giá việc nắm kiến thức về giải 
phương trình của HS, GV cho toàn lóp 
làm bài trên “Phiếu học tập”. 

— lớp giải phương trình 1 và 2. 

i lớp giải phương trình 3 và 4. 

Đề bài Giải phương trình 

1) 3x-2 5 _ 3-2(x + 7) 

6 - 4 

2) 2 (x + 1) = 5x - 1 - 3 (x — 1) 


- Ta phải giải phương trình 
2 (x - 1) - 3 (2x+ 1) = 0 
2x - 2 - 6x - 3 = 0 

- 4x = 5 

5 

X = 

4 

- Mẫu thức ^ 0 khi X * 


HS : Vì phương trình có nghiệm 
X = 2 nên khi thay X = 2 vào 
phương trình ta được : 

(2.2 + 1). (9.2 + 2k) - 5 (2 + 2) = 40 

5 (18 + 2k) - 20 = 40 
Kết quả k = - 3 


HS cả lớp làm bài cá nhân trên 
“Phiếu học tập”. 


Kết quả 


1)S = 


31 

12 


2) s = R 

Phương trình nghiệm đúng với 






http://tuhoctoan.net 


mọi X. 


3) 

4) 


x-1 x-1 , 2(x-l) 

2 4 3 

2 (1 - l,5x) + 3x = 0 



4) s = 0 

Phương trình vô nghiệm. 


Sau thời gian khoảng 5 phút, GV 
thu bài và chữa bài ngay để HS 
rút 

kinh nghiệm. Bài làm trên “Phiếu 
-học tập”, sau tiết học GV C-Ổ thể 

chấm nhanh cho HS . 


HS xem bài làm trên “Phiếu học tập”. 


Hướng dẫn về nhà (3 phút) 
-Bài tập 17,20 tr 14 SGK. 

- Bài 22, 23(b), 24, 25(c) tr 6, 7 SBT. 

- Ôn tập : Phân tích đa thức thành nhân tử. 
Xem trước bài Phương trình tích. 

Hướng dẫn bài 25 (c) tr 7 SBT. 

2 - X _ = 1 — X _ X 

2001 2002 2003 


Cộng 2 vào hai vế của phương trình và chia nhóm : 


2 - X 


+ 1 = 


2001 

2 - X + 2001 
2001 


1 — X 
2002 


+ 1 


+ 


-X 

2003 


+ 1 


1 - X + 2002 . -x + 2003 
+ 


2002 


2003 


2003-X _ 2003-X 2003-X 
2001 ~~ 2002 2003 

Chuyển tất cả các hạng tử sang vế trái rồi giải tiếp. 


Tiết 45 


Đ4. Phương trình tích 
























http://tuhoctoan.net 


• HS cần nắm vững khái niệm và phương pháp giải phương trình tích (có hai hay 
ba nhân tử bậc nhất). 

• Ôn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, vận dụng giải phương 
trình tích. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi đề bài. 

- Máy tính bỏ túi, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập các hằng đẳng thức đáng nhớ, các phương pháp phân tích đa thức 
thành nhân tử. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ, máy tính bỏ túi. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


Kiểm tra (10 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HS1 chữa bài 24(c) tr 6 SBT. 
Tim các giá trị của X sao biểu thức 
A và B cho sau đây có giá trị bằng 
nhau: 

A = (x - 1) (x 1 2 + X + 1) - 2x 
B = X (x - 1) (x + 1) 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 

HS1 

Rút gọn : A = (x - 1) (x 2 + X + 1) 
- 2x 

A = X 3 - 1 - 2x 
B = X (x - 1) (x + 1) 

B = X (x 2 - 1) 

B = X 3 - X 

Giải phương trình A = B 

X 3 - 1 - 2x = X 3 - X 
<=> X 3 - 2x - X 3 + X = 1 


<=> -X = 1 
<=> X = - 1 

Với X = -1 thì A = B 


HS2 chữa bài 25(c) tr 7 SBT. 
Giải phương trình 

1 x 
2001 2002 2003 

(Bài này GV đã hướng dẫn ở tiết 

trước và nên gọi HS khá chữa bài) 


HS2 giải phương trình 




2-x 

2001 


+ 1 = 


1—X 
2002 


+ 1 


+ 


-X 

2003 


+ 1 


<=> 

2-X + 2001 _ l-x + 2002 -2 + 2003 

2001 ~~ 2002 2003 


2003 -X 2003 -X , 2003 -X 
- = —-- + - 


2001 


2002 


2003 






















http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS2 giải thích : 

Từ phương trình 

(2003 - x). 

í 1 - 1 - 1 1=0 

(2001 2002 2003 ) 

K 2003 - X 2003 - X 2003 - X _ 0 
~ 2001 2002 2003 

<=> (2003 - x). 

í 1 - 1 - 1 ì=0 

(2001 2002 2003 ) 

2003 - X = 0 

<=> X = 2003 

Tập nghiệm của phương trình 

s= {2003}. 

HS2 giải thích : Vì một tích bằng 

0 khi trong tích ấy có ít nhất một 
thừa số bằng 0. 

Có í 1 - 1 - 1 >0 

tại sao lại có 2003 - X = 0 

(2001 2002 2003 ) 

nên thừa số 2003 - X = 0. 

GV khẳng định giải thích như vậy 
là đúng, đó là một tính chất của 
phép nhân và là cơ sở để giải các 
phương trình tích. 

HS lớp chữa bài. 


Hoạt động 2 

1. Phương trình tích và cách giải (12 phút) 


GV nêu Ví dụ 1. 


Giải phương trình 

(2x - 3). (x + 1) = 0 


GV hỏi: Một tích bằng 0 khi 
nào ? 

HS : Một tích bằng 0 khi trong 
tích có thừa số bằng 0. 

GV yêu cầu HS thưc hiên 1 ? 2 [ 

HS phát biểu : Trong một tích, nếu 
có một thừa số bằng 0 thì tích 
bằng 0, ngược lại, nếu tích bằng 0 
thì ít nhất một trong các thừa số 
của tích bằng 0. 

GV ghi: ab = 0 <^> a = 0 hoặc b 
= 0 với a và b là hai số. 

























http://tuhoctoan.net 


Tương tự, đối với phương trình thì 
(2x - 3). (x + 1) = 0 khi nào ? 

- Phương trình đã cho có mấy 
nghiệm ? 


GV giới thiệu : Phương trình ta 
vừa xét là một phương trình 
tích. 

Em hiểu thế nào là một phương 
trình tích ? 

GV lưu ý HS : Trong bài này, ta 
chỉ xét các phương trình mà hai 
vế của nó là hai biểu thức hữu tỉ 
và không chứa ẩn ở mẫu. 

Ta có : A(x). B(x) = 0 
<=> A(x) = 0 hoặc B(x) = 0. 

Vậy muốn giải phương trình 
A(x) . B(x) = 0 ta giải hai phương 
trình A(x) = 0 và B(x) = 0 rồi lấy tất 
cả các nghiệm của chúng. 


HS : (2x - 3). (x + 1) = 0 

<=> 2x - 3 = 0 hoặc X + 1 = 0 

<=> X = 1,5 hoặc X = - 1 

- Phương trình đã cho có hai 
nghiệm 

X = 1,5 và X = — 1. 

Tập nghiệm của phương trình là 

s - { 1,5 ; -1 } 


HS : Phương trình tích là một 
phương trình có một vế là tích các 
biểu thức của ẩn, vế kia bằng 0. 


HS nghe GV trình bày và ghi bài. 


Hoạt động 3 

2. áp dụng (12 phút) 

Ví dụ 2. Giải phương trình 


(x+ 1) (x + 4) = (2 - x) (x + 2) 

GV : Làm thế nào để đưa phương 
trình trên về dạng tích ? 

GV hướng dẫn HS biến đổi phương 
trình. 


HS : Ta phải chuyển tất cả các hạng tử 
sang vế trái, khi đó vế phải bằng 0, rút 
gọn rồi phân tích vế trái thành nhân tử. 
Sau đó giải phương trình tích và kết luận. 

(x+ 1) (x + 4) = (2 - x) (x + 2) 

<=> (x + 1) (x + 4) - (2 — x) (x + 2) 

= 0 . 

<^x * 2 + 4x + x + 4- 4 + x 2 = 0 





http://tuhoctoan.net 


GV cho HS đoc “Nhân xét” tr 
16SGK. 

- GV yêu cầu HS làm 1 ? 3 [ 

Giải phương trình 

<=> 2x 2 + 5x = 0 

<=> X (2x + 5) = 0 

<=> X = 0 hoặc 2x + 5 = 0 

<=> x = 0 hoặc X = - 2,5 

Tâp nghiêm của phương trình là 

s - {0 ; -2,5} 

(x-l)(x 2 + 3x-2)-(x 3 -l) = 

HS thực hiện 

0 

<=>(x- l)(x 2 + 3x-2) 

GV : Hãy phát hiện hằng đẳng thức 

-(x-l)(x 2 + x + 1) = 0 

trong phương trình rồi phân tích 
vế trái thành nhân tử. 

<=> (x - 1) (x 2 + 3x - 2 - X 2 - X - 1) = 0 

<=> (x - 1) (2x - 3) = 0 
<=> X - 1 = 0 hoặc 2x - 3 = 0 

3 

<=> X = 1 hoăc X = -. 

2 

Tâp nghiêm của phương trình 
*-{■! 

- GV yêu cầu HS làm Ví dụ 3. 

HS cả lớp giải phương trình. 

Giải phương trình 

Hai HS lên bảng trình bày. 

2x 3 = X 2 + 2x - 1 

Ví dụ 3 : Trình bày như tr 16 SGK 

và ?4 

? 4 

(x 3 + x 2 ) + (x 2 + x) = 0 

(x 3 + X 2 ) + (x 2 + x) = 0 

<^> X 2 (x + 1) + X ( X + 1) = 0 

<=> X (x + 1) (x + 1) = 0 

<=>x(x+ 1) 2 = 0 

<=> x = 0 hoặc X + 1 = 0 

<=> X = 0 hoặc X = -1. 

Tập nghiệm của phương trình 

s - {0 ; — 1} 

GV nhận xét bài làm của HS, 
nhắc nhở cách trình bày cho 
chính xác và lưu ý HS : nếu vế 
trái của phương trình là tích của 
nhiều hơn hai phân tử, ta cũng 
giải tương tự, cho lần lượt từng 

HS nhận xét, chữa bài. 








http://tuhoctoan.net 


nhân tử bằng 0, rồi lấy tất cả 
các nghiệm của chúng. 

Hoạt động 4 


Luyện tậ 

p (10 phút) 

Bài 21(b,c) tr 17 SGK. 

HS cả lớp làm bài tập. 

Giải các phương trình 

Hai HS lên bảng trình bày. 

b) (2,3x - 6,9) (0,lx + 2) = 0 

b) Kết quả 

c) (4x + 2) (X 2 + 1) = 0 

s = {3 ; - 20 } 

‘ )S -R} 

Bài 22 tr 17 SGK. 

HS hoạt động theo nhóm. 

HS hoạt động theo nhóm. 

ị lớp làm câu b, c. 

b) Kết quả s= {2; 5} 

ì lớp làm câu e, f. 

c) Kết quả s = {1} 

Bài 26(c) tr 7 SBT. 

Giải phương trình 

e) Kết quả s = Ị1 ; 7} 

f) Kết quả s = {1 ; 3 } 

Sau thời gian khoảng 5 phút, đại 
diện hai nhóm trình bày bài. 

HS lóp nhận xét, chữa bài. 

HS nêu cách giải 

Hx f2(x + 3) 4x-3'Ị_q 

<^>3x 2-0hoăc 2(x + 3) 4x_3 

(3x • l 7 5 J 0 

'75 

GV yêu cầu HS nêu cách giải 
và cho biết kết quả. 

= 0 

Kết quả s= í-;— Ị 

Bài 27(a) tr 7 SBT. 

[3 6j 

HS nêu cách giải. 

Dùng máy tính bỏ túi để tính 
giá trị gần đúng các nghiệm của 
phương trình sau, làm tròn đến 
chữ số thập phân thứ ba. 

(V3-xV5). (2xV2 +1) = 0 

0^3- \yÍ5 = 0 hoặc 2x V2 +1 = 










http://tuhoctoan.net 


GV hướng dẫn HS dùng máy 
tính bỏ túi. 

GV hướng dẫn HS dùng máy tính 


0 


<=> X = 


A 

V5 


hoặc X - 


-1 

2 V 2 


hay X « 0,775 hoặc X = -0,354. 
Phưong trình có hai nghiệm 
X, * * 0,775 ;x 2 w- 0,354 


Hướng dẫn về nhà (1 phút) 

Bài tập về nhà số 21(a, d), 22, 23 tr 17 SGK. 
Bài số 26, 27, 28 tr 7 SBT. 

Tiết sau luyện tập. 


Tiết 46 


Luyện tập 


A. Mục tiêu 

• Rèn cho HS kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử, vận dụng vào giải phương 
trình tích. 

• HS biết cách giải quyết hai dạng bài tập khác nhau của giải phương trình : 

+ Biết một nghiệm, tìm hệ số bằng chữ của phương trình. 

+ Biết hệ số bằng chữ, giải phương trình. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi bài tập, bài giải mẫu. 

- Các đề toán để tổ chức trò chơi (giải toán tiếp sức). 

• HS : - Ồn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 

- Giấy làm bài để tham gia trò chơi. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (10 phút) 

GV nêu yêu cầu kiểm tra Hai HS lên bảng kiểm tra. 

HS1 chữa bài 23(a, b) tr 17 SGK. 










http://tuhoctoan.net 


GV lưu ý HS : Khi giải phương 
trình cần nhận xét xem các hạng 
tử của phương trình có nhân tử 
chung hay không, nếu có cần sử 
dụng để phân tích đa thức thành 
nhân tử một cách dễ dàng. 


HS2 chữa bài 23(c, d) tr 17 SGK. 


HS1 chữa bài 23 SGK. 

a) X (2x - 9) = 3x (x - 5) 
<^2x 2 -9x-3x 2 + 15x = 0 
<=> -X 2 + 6x = 0 

<=> X (-X + 6) = 0 

<=> X = 0 hoặc —X + 6 — 0 

<=> X = 0 hoặc X = 6. 

Tập nghiệm của phương trình s = ỊO ; 
6} 

b) 0,5 (x - 3) = (x - 3) (l,5x - 1) 
o 0,5x (x - 3) - (x - 3) (l,5x - 1) = 0 
<=> (x - 3) (0,5x - l,5x + 1) = 0 

<=> (x - 3) (- X + 1) = 0 

<=> x - 3 = 0 hoặc - x + 1 = 0 

<=> x = 3 hoặc X = 1 

Tập nghiệm của phương trình 

s= {3 ; 1} 

HS2 chữa bài 23 SGK. 

c) 3x - 15 = 2x (x - 5) 

<=> 3(x - 5) - 2x (x - 5) = 0 
<=> (x - 5) (3 - 2x) = 0 
<=> X - 5 = 0 hoặc 3 - 2x = 0 
3 

<=> X = 5 hoặc X = 4. 

2 

Tập nghiệm của phương trình 

»-HÌ 

d) ^x-1 = ỉx(3x-7) 

7 7 

<=> 3x - 7 = X (3x - 7) 

<=> 3x - 7 - X (3x - 7) = 0 
<=> (3x-7) (1 -x) = 0 



http://tuhoctoan.net 


<=> 3x - 7 = 0 hoặc 1 - X = 0 
7 

<=> X = 7- hoặc X = 1 
3 

Tập nghiệm của phương trình 



GV nhận xét, cho điểm HS. 


HS nhận xét, chữa bài. 


Hoạt động 2 
Luyện tập (24 phút) 


Bài 24 tr 17 SGK. 

Giải các phương trình 
a) (x 2 - 2x + 1) - 4 = 0 

- Cho biết trong phương trình có 
những dạng hằng đẳng thức nào 
? 


Sau đó, GV yêu cầu HS giải 
phương trình. 


d) X 2 - 5x + 6 = 0 

- Làm thế nào để phân tích vế 
trái thành nhân tử. 

- Hãy nêu cụ thể. 


HS : Trong phương trình có hằng 
đẳng thức X 2 - 2x + 1 = (x - l) 2 

sau khi biến đổi 

(x — l) 2 — 4 = 0 

vế trái lại là hằng đẳng thức hiệu 
hai bình phương của hai biểu 
thưc. 

HS giải phương trình, một HS lên 
bảng làm. 

(x 2 - 2x + 1) - 4 = 0 

<=> (x - l) 2 - 2 2 = 0 

<=> (x - 1 - 2) (x - 1 + 2) = 0 

<=> (x - 3) (x + 1) = 0 

<=> X - 3 = 0 hoặc X + 1 = 0 

<=> X = 3 hoặc X = - 1 

s= {3 ; - 1 } 

HS : Dùng phương pháp tách 
hạng tử. 

X 2 - 5x + 6 = 0 

<=> X 2 - 2x - 3x + 6 = 0 






http://tuhoctoan.net 


Bài 25 tr 17 SGK. 
Giải các phương trình 
a) 2x 3 + 6x 2 = X 2 + 3x 


<^> X (x - 2) - 3 (x - 2) = 0 
<=> (x - 2) (x - 3) = 0 
<=> X - 2 = 0 hoặc X - 3 = 0 
<=> X = 2 hoặc X = 3 
s= {2 ; 3} 

HS lớp giải phương trình, hai HS 
lên bảng làm 

a) 2x 3 + 6x 2 = X 2 + 3x 

<=> 2x 2 (x + 3) = X (x + 3) 

<=> 2x 2 (x + 3) - X (x + 3) = 0 

<=> X ( X + 3) (2x - 1) = 0 

<=> X = 0 hoặc X + 3 = 0 hoặc 2x - 1 

= 0 . 

<=> X = 0 hoặc X = - 3 hoặc X =ị. 



b) (3x - 1) (x2 + 2) = (3x - 1) (7x - 10) 


b) (3x - 1) (x 2 + 2) = (3x - 1) (7x - 
10 ) 

<=>(3x-l)(x 2 + 2)-(3x-l)(7x-10) = 0 
<=>(3x-l)(x 2 - 7x + 12) = 0 

<=> (3x - 1) (x 2 - 3x - 4x + 12) = 

0 

<=> (3x - 1) [x (x - 3) - 4 (x - 3)] 
= 0 


<=> (3x - 1) (x - 3) (x - 4) = 0 

<=> 3x - 1 = 0 hoặc X — 3 = 0 hoặc 
X- 4 = 0 

<=> X = ị hoặc X = 3 hoặc X = 4 
3 



HS nhận xét, chữa bài. 



http://tuhoctoan.net 


Bài 33 tr 8 SBT. 

Biết rằng X = - 2 là một trong 
các nghiệm của phương trình : 

X 3 + ax 2 - 4x - 4 = 0. 

a) Xác định giá trị của a. 

b) Với a vừa tìm được ở câu a) tìm 
các nghiệm còn lại của phương trình 
đã cho về dạng phương trình tích 
(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình). 


GV : Làm thế nào để xác định được 
giá trị của a ? 

HS : Thay X = - 2 vào phương 
trình, từ đó tính a. 

(-2) 3 + a(- 2) 2 - 4 (- 2) - 4 = 0 

<=>-8 + 4a + 8- 4 = 0 

<=> 4a = 4 

<=> a = 1 

GV : Thay a = 1 vào phương trình rồi 
biến đổi vế trái thành tích. 

HS : Thay a = 1 vào phương 
trình, ta được 

X 3 + X 2 - 4x - 4 = 0 

<=>x 2 (x+ l)-4(x+ 1) = 0 

<=>(x+ l)(x 2 -4) = 0 

<=>(x+ l)(x + 2)(x-2) = 0 

<=> x + 1 = 0 hoặc x + 2 = 0 hoặc X - 2 = 0 

<=> X = — 1 hoặc X = - 2 hoặc X = 2 

s = {- 1 ; - 2 ; 2 } 

HS nhận xét, chữa bài. 

GV cho HS biết trong bài tập này 
có hai dạng bài khác nhau : 


- Câu a, biết một nghiệm, tìm hệ 
số bằng chữ của phương trình. 


- Câu b, biết hệ số bằng chữ, giải 
phương trình. 




http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 

Trò chơi “Giải toán tiếp sức” (10 phút) 
Đề thi. 


Luật chơi : 

Mỗi nhóm học tập gồm 4 HS tự 
đánh số thứ tự từ 1 —> 4. 

Mỗi HS nhận một đề bài giải 
phương trình theo thứ tự của 
mình trong nhóm. Khi có lệnh, 
HS1 của nhóm giải phương trình 
tìm được X, chuyển giá trị này 
cho HS2. HS2 khi nhận được giá 
trị của X, mở đề số 2, thay X vào 
phương trình 2 tính y, chuyển giá 
trị y tìm được cho HS3 ... HS4 
tìm được giá trị của t thì nộp bài 
cho GV. 

Nhóm nào có kết quả đúng đầu tiên 
đạt giải nhất, tiếp theo nhì, ba ... 


GV có thể cho điểm khuyến 
khích các nhóm đạt giải cao. 


Có thể chọn một bộ gồm 4 bài 
giải phương trình như tr 18 SGK. 

Hoặc bộ đề sau : 

Bài 1 : Giải phương trình 

3x + 1 = 7x — 11 

Bài 2 : Thay giá trị X bạn số 1 
tìm được vào rồi giải phương 
trình 

-T y - -T = y + 1 
2 2 

Bài 3 : Thay giá trị y bạn số 2 
tìm được vào rồi giải phương 
trình 

z 2 - yz - z = - 9 

Bài 4 : Thay giá trị z bạn số 3 tìm 
được vào rồi giải phương trình 

t 2 - zt + 2 = 0 
Kết quả : X = 3 ; y = 5 

z = 3;tj = l;t 2 = 2 

HS toàn lóp tham gia trò chơi. 


Hướng dẫn về nhà (1 phút) 

Bài tập về nhà số 29, 30, 31, 32, 34 tr 8 SBT. 

Ôn : Điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác định, thế 
nào là hai phương trình tương đương. 

Đọc trước bài Đ5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu. 





http://tuhoctoan.net 


Tiết 4? 


Đ5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu (tiết 1 ) 


A. Mục tiêu 

• HS nắm vững : Khái niệm điều kiện xác định của một phương trình, cách tìm 
điều kiện xác định (viết tắt là ĐKXĐ) của phương trình. 

• HS nắm vững cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, cách trình bày bài chính 
xác, đặc biệt là bước tìm ĐKXĐ của phương trình và bước đối chiếu với ĐKXĐ của 
phương trình để nhận nghiệm. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi bài tập, cách giải phương trình 
chứa ẩn ở mẫu. 

• HS : - Ôn tập điều kiện của biến để giá trị phân thức được xác định, định nghĩa 
hai phương trình tương đương. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

Kiểm tra 

GV nêu yêu cầu kiểm tra : 


- Định nghĩa hai phương trình tương 
đương. 

- Giải phương trình (bài 29(c) tr 8 SBT). 
X 3 + 1 = X (x + 1) 


(5 phút) 

- Một HS lên bảng kiểm tra. 

- Phát biểu định nghĩa hai 
phương trình tương đương. 

- Chữa bài tập. 

X 3 + 1 = X (x + 1) 

<=> (x + 1) (x 2 - X + 1) - X (x + 1) 

= 0 

<^(x+ l)(x 2 -x+ l-x) = 0 

<=> (x + 1) (x - l) 2 = 0 

<=> X + 1 = 0 hoặc X - 1 = 0 

<=> X = - 1 hoặc X = 1 

Tập nghiệm của phương trình 

s= {- 1 ; 1 } 







http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, cho điểm. 

HS lớp nhận xét. 

Hoạt động 2 

1. Ví dụ mở 

GV đặt vấn đề như tr 19 SGK. 

GV đưa ra phương trình 

x + 1 =1+ 1 

x-l x-l 

Nói : Ta chưa biết cách giải phương 
trình dạng này, vậy ta thử giải bằng 
phương pháp đã biết xem có được 
không ? 

đầu (8 phút) 

Ta biến đổi thế nào ? 

HS : Chuyển các biểu thức chứa 
ẩn sang một vế 

x + 1 - 1 =1 

x-1 x-1 

Thu gọn : X = 1 . 

GV : X = 1 có phải là nghiệm 

HS : X = 1 không phải là nghiệm 

của phương trình hay không ? Vì 

của phương trình vì tại X = 1 giá 

sao ? 

trị 

phân thức —không xác đinh. 

X - 1 

GV : Vậy phương trình đã cho 

HS : Phương trình đã cho và 

và phương trình X = 1 có tương 

phương trình X = 1 không tương 

đương không ? 

GV : Vậy khi biến đổi từ phương 
trình có chứa ẩn ở mẫu đến 
phương trình không chứa ẩn ở 
mẫu nữa có thể được phương 
trình mới không tương đương. 

đương vì không có cùng tập 
nghiệm. 

Bởi vậy, khi giải phương trình chứa 
ẩn ở mẫu, ta phải chú ý đến điều 
kiện xác định của phương trình. 

HS nghe GV trình bày. 


Hoạt động 3 

2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình (10 phút) 
GV : phương trình 











http://tuhoctoan.net 


x + 7 l T = l + 7 l T 

CÓ phân thức —— chứa ẩn ở 
r x-1 

mẫu. 

Hãy tìm điều kiện của X để giá 

trị phân thức — 1 — được xác 
x-1 

định. 

Đối với phương trình chứa ẩn ở 
mẫu, các giá trị của ẩn mà tại đó ít 
nhất một mẫu thức của phương 
trình bằng 0 không thể là nghiệm 
của phương trình. 

Điều kiện xác định của phương 
trình (viết tắt là ĐKXĐ) là điều 
kiện của ẩn để tất cả các mẫu 
trong phương trình đều khác 0. 

Ví dụ 1 : Tìm ĐKXĐ của mỗi 
phương trình sau 


GV hướng dẫn HS : 

ĐKXĐ của phương trình là X - 2 ^ 0 
=> X * 2 

U x 2 ,1 

X — 1 x + 2 

ĐKXĐ của phương trình này là gì ? 


GV yêu cầu HS làm 1? 21 
Tim ĐKXĐ của mỗi phương trình sau : 

X X x + 4 

a) —— = —— 

X — 1 x + 1 


HS : giá trị phân thức —được 

X - 1 

xác định khi mẫu thức khác 0. 
X-1*0=>X*1 


HS : ĐKXĐ của phương trình là 

x-1 *0 Jx * 1 
x + 2 * 0 Ịx * -2 

HS trả lời miệng 

a) ĐKXĐ của phương trình là 















http://tuhoctoan.net 


b) 


3 2x-l 

-T = — - X 

x-2 x-2 


X~1*0 _ „ _ , 1 
ị „ => X = ± 1 

[x + l*0 

b) ĐKXĐ của phương trình là X - 2 
=> X * 2 


Hoạt động 4 

3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu (12 phút) 


Ví dụ 2. Giải phương trình 

x + 2 _ 2x + 3 ,, V 

X _ 2(x-2) ^ 

GV : Hãy tìm ĐKXĐ phương 
trình ? 

GV : Hãy quy đồng mẫu hai vế 
của phương trình rồi khử mẫu 

- Phương trình có chứa ẩn ở mẫu 
và phương trình đã khử mẫu có 
tương đương không ? 

- Vậy ở bước này ta dùng kí 
hiệu suy ra (=>) chứ không dùng 
kí hiệu tương đương (<=>). 

- Sau khi đã khử mẫu, ta tiếp tục 
giải phương trình theo các bước 
đã biết. 


+ x = - ị có thoả mãn điều kiện 
3 

xác định của phương trình hay 
không ? 


GV : Vậy đê giải một phương trình 
có chứa ẩn ở mẫu ta phải làm qua 
những bước nào ? 


HS : ĐKXĐ phương trình là X 0 
vàx * 2 

2(x-2)(x + 2) _ x(2x + 3) 

2x(x-2) 2x(x-2) 

=> 2 (x - 2) (x + 2) = X (2x + 3) 
HS : phương trình có chứa ẩn ở 
mẫu và phương trình đã khử mẫu 
có thể không tương đương. 

HS trả lời miệng, GV ghi lại 
<=> 2 (x 2 - 4) = 2x 2 + 3x 
<=> 2x 2 - 8 = 2x 2 + 3x 
o 2x 2 - 2x 2 - 3x = 8 
<=>- 3x = 8 

«.*=-! 

3 

HS : X = - ị thoả mãn ĐKXĐ. 

3 

Vậy X = - ^ là nghiệm của 

phương trình (1). 

Tập nghiệm của phương trình là 



HS : Ta phải làm qua các bước : 

- Tìm ĐKXĐ của phương trình. 

- Quy đồng mẫu hai vế của 
phương trình rồi khử mẫu. 












http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS đọc lại “Cách giải 
phương trình chứa ẩn ở mẫu” tr 21 
SGK. 

- Giải phương trình vừa nhận 
được. 

- Đối chiếu với ĐKXĐ để nhận 
nghiệm, các giá trị của ẩn thoả mãn 
ĐKXĐ chính là nghiệm của phương 
trình đã cho. 

Một HS đọc to “Cách giải phương 
trình chứa ẩn ở mẫu”. 

Hoạt động 5 

Luyện tập - Củng cố (8 phút) 

Bài 27 tr 22 SGK. 

Giải các phương trình : 

X 2x-5 ~ 

a) — = 3 

x + 5 


- Cho biết ĐKXĐ của phương trình ? 

HS: ĐKXĐ của phương trình là: X ^ - 5 

- GV yêu cầu HS tiếp tục giải 

Một HS lên bảng tiếp tục làm 

phương trình. 

2x-5 _ 3(x + 5) 
x+5 x+5 

=> 2x - 5 = 3x + 15 

<=> 2x - 3x = 15 + 5 

<=> - X = 20 

<=> X = - 20 (thoả mãn ĐKXĐ). 

Vậy tập nghiệm của phương trình 

s= {- 20 } 

GV yêu cầu HS nhắc lại các 

HS nhắc lại bốn bước giải phương 

bước giải phương trình chứa ẩn ở 

trình chứa ẩn ở mẫu. 

mẫu. 


- So sánh với phương trình không 

- So với phương trình không chứa 

chứa ẩn ở mẫu ta cần thêm những 

ẩn ở mẫu ta phải thêm hai bước, 

bước nào ? 

đó là 

Bước 1 : Tim ĐKXĐ của phương 









http://tuhoctoan.net 


trình. 

Bước 4 : Đối chiếu với ĐKXĐ 
của phương trình, xét xem giá trị 
nào 

tìm được của ẩn là nghiệm của 
phương trình, giá trị nào phải 
loại. 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Nắm vững ĐKXĐ của phương trình là điều kiện của ẩn để tất cả 
các mẫu của phương trình khác 0. 

-Nắm vững các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, chú trọng 
bước 1 (tìm ĐKXĐ) và bước 4 (đối chiếu ĐKXĐ, kết luận) 

- Bài tập về nhà số 27(b, c, d), 28(a, b) tr 22 SGK. 


Tiết 48 


Đ5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu (tiết 2) 


A. Mục tiêu 

• Củng cố cho HS kĩ năng tìm ĐKXĐ của phương trình, kĩ năng giải phương trình 
có chứa ẩn ở mẫu. 

• Nâng cao kĩ năng : Tìm điều kiện để giá trị của phân thức được 
xác định, biến đổi phương trình và đối chiếu với ĐKXĐ của phương trình để nhận 
nghiệm. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi câu hỏi, bài tập. Bút dạ. 

• HS : Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (8 phút) 








http://tuhoctoan.net 


GV nêu câu hỏi kiểm tra. 

HS1 : - ĐKXĐ của phương trình là gì ? 


- Chữa bài 27(b) tr 22 SGK. 

Khi HS2 trả lời xong, chuyển 
sang chữa bài thì GV gọi tiếp tục 
HS 2. 


HS2 : - Nêu các bước giải phương 
trình có chứa ẩn ở mẫu. 

- Chữa bài 28(a) tr 22 SGK. 


Hai HS lần lượt lên kiểm tra. 

HS1 : - ĐKXĐ của phương trình 
là giá trị của ẩn để tất cả các mẫu 
thức trong phương trình đều khác 
0. 

Chữa bài 27(b) SGK. 

Giải phương trình : 

X 2 -6 , 3 

—- = X + -7 

X 2 

ĐKXĐ:X *0 

_ 2 (x 2 -6) 2 x 2 + 3 x 

<=> ———— = ———- 

2x 2x 

Suy ra : 2x 2 - 12 = 2x 2 + 3x 
<=> 2x 2 - 2x 2 - 3x = 12 
<=>- 3x = 12 

<=> X = - 4 (Thoả mãn ĐKXĐ) 

Vậy tập nghiệm của phương trình 
là 

s={-4| 

HS2 : - Nêu bốn bước giải 
phương trình có chứa ẩn ở mẫu tr 
21 SGK. 

Chữa bài 28(a) SGK. 

Giải phương trình 

2x-l , 1 

——— + 1 = —— 

X — 1 X — 1 

ĐKXĐ:X * 1 

2x -1 + X -1 1 

<=> -—-= —— 

X — 1 X — 1 

Suy ra 3x - 2 = 1 
<=> 3x = 3 

<=> X = 1 (không thoả mãn 
ĐKXĐ, loại) 











http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, cho điểm. 


Vậy phương trình vô nghiệm. 
HS lớp nhận xét, chữa bài. 


Hoạt động 2 

4. áp dụng (tiếp) (20 phút) 


GV : Chúng ta đã giải một số 
phương trình chứa ẩn ở mẫu đơn 
giản, sau đây chúng ta sẽ xét một 
số phương trình phức tạp hơn. 

Ví dụ 3. Giải phương trình 

X X 2x 

2(x -3) 2x + 2 = (x + l)(x -3) 

- Tìm ĐKXĐ của phương trình. 


- Quy đồng mẫu hai vế của phương 
trình. 


- Khử mẫu. 

- Tiếp tục giải phương trình nhận được. 


- Đối chiếu ĐKXĐ, nhận 
nghiệm của phương trình. 


GV lưu ý HS: Phương trình sau 
khi quy đồng mẫu hai vế đến khi 
khử mẫu có thể được phương trình 
mới không tương đương với 
phương trình đã cho nên ta ghi: 
Suy ra hoặc dùng kí hiệu “=>” chứ 
không dùng kí hiệu “<=>”. 

- Trong các giá trị tìm được của 


HS : ĐKXĐ của phương trình 

2(x-3)*0 Jx*3 
2(x + l)*0 Ịx*-1 

X X _ 2x 

2(x -3) + 2(x +1) = (x + l)(x-3) 

<x + 1> <x-3> <2> 

MC : 2 (x - 3) (x + 1) 

x(x + l) + x(x-3) _ 4x 
2(x-3)(x + 1) _ 2(x + l)(x-3) 

Suy ra : X 2 + X + X 2 - 3x = 4x 

<=> 2x 2 - 2x - 4x = 0 

<=> 2x 2 - 6x = 0 

<=> 2x (x - 3) = 0 

<=> 2x = 0 hoặc X - 3 = 0 

<=> X = 0 hoặc X = 3 
X = 0 (thoả mãn ĐKXĐ) 

X = 3 (loại vì không thoả mãn 
ĐKXĐ) 

Kết luận : Tập nghiệm của 
phương trình là s = 1 0 }. 















http://tuhoctoan.net 


ẩn, giá trị nào thoả mãn ĐKXĐ 
của phương trình thì là nghiệm 
của phương trình. 

Giá trị nào không thoả mãn ĐKXĐ 
là nghiệm ngoại lai, phải loại. 

- GV yêu cầu HS làm 1? 3 1 
Giải các phương trình 

N X x + 4 

a) —7 = —T 
x-1 x+1 


b)^-=^zỉ 

x-2 X-2 


HS lớp làm l_2 ỉ. 

Hai HS lên bảng làm. 

V x x + 4 

a) = 

x-1 x + 1 

ĐKXĐ : X ± 1 

0 x(x + l) _ (x-l)(x + 4) 
(x-l)(x + l) (x-l)(x + l) 

Suy ra X (x + 1) = (x - 1) (x + 4) 

<=>x 2 + x = x 2 + 4x-x-4 

<=> X 2 + X - X 2 - 3x = - 4 

<=> - 2x = - 4 
X = 2 (TMĐK) 

Tập nghiệm của phương trình là 

s={ 2 } 

b) 

x-2 x-2 

ĐKXĐ :x*2 


GV nhận xét, có thể cho điểm 
HS. 


_ 3 2x -1 -x(x -2) 

<=> — =- - —- 

x-2 X-2 

Suy ra 3 = 2x - 1 - X 2 + 2x 

<^> X 2 - 4x + 4 = 0 

<=> (X - 2) 2 = 0 

<=> X - 2 = 0 

<=> X = 2 (loại vì không thoả mãn 
ĐKXĐ) 

Tập nghiệm của phương trình là 

s =0 

HS lớp nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 3 
Luyện tập (16 phút) 





















http://tuhoctoan.net 


Bài 36 tr 9 SBT. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

Khi giải phương trình 

= 3x + 2 bạnHàlàmnhư 
-2x-3 2x + l 

sau: 


Theo định nghĩa hai phân thức 
bằng nhau, ta có : 

2-3x _ 3x4-2 
-2x-3 2x4 1 

<^> (2 - 3x) (2x + 1) = (3x + 2) (- 2x 
-3) 

<=> - 6x 2 + X + 2 = - 6x 2 - 13x - 
6 

<=> 14x = - 8 
4 

<=>x = - Ị 
7 

Vậy phương trình có nghiệm 
4 

X — — —j 
7 

Em hãy cho biết ý kiến về lời giải 
của bạn Hà : 


HS nhận xét: 

- Bạn Hà đã làm thiếu bước tìm 
ĐKXĐ của phương trình và bước 
đối chiếu ĐKXĐ để nhận 
nghiệm. 

- Cần bổ sung 

ĐKXĐ của phương trình là 
' 3 

-2x-3*0 _ x * 2 
2x41*0 . 1 

X * - — 

2 

Sau khi tìm được X = - ^ phải 
đối chiếu ĐKXĐ : 

X = - ị thoả mãn ĐKXĐ. 

7 

Vậy X = - í là nghiệm của 
phương trình. 


GV : Trong bài giảng trên, khi 
khử mẫu hai vế của phương trình, 
bạn Hà dùng dấu có đúng 
không ? 


HS : Trong bài giải trên, phương 
trình có chứa ẩn ở mẫu và phương 
trình sau khi đã khử mẫu có cùng 

tập hợp nghiệm s = Ị—y|, vậy hai 

phương trình tương đương, nên 
dùng kí hiệu đó đúng. Tuy vậy, 
trong nhiều trường hợp, khi khử 
mẫu ta có thể được phương trình 
mới không tương đương, vậy nói 
chung nên dùng kí hiệu “=>” hoặc 








http://tuhoctoan.net 



“suy ra”, 

Bài 28 (c, d) tr 22 SGK. 

Giải phương trình 

HS hoạt động theo nhóm. 

c) X + - = X 2 + -L 

X X 

c) X + - = X 2 + 4r 

X X 

ĐKXĐ:X * 0 

X 3 + X X 4 + 1 

<=> 2 1 

X X 

Suy ra X 3 + X = X 4 + 1 

<^>X 3 -X 4 + X-1=0 

<^> X 3 (1 - x) - (1 - x) = 0 

<=>(l-x) (x 3 - 1) = 0 

<=>(x-l)(x-l)(x 2 + x+ 1) = 0 

<=>(x- l) 2 (x 2 + x+ 1) = 0 

<=>x-l =0 

<=> X = 1 (thoả mãn ĐKXĐ) 

(x 2 + X + 1 = X 2 + 2x . - + - + 

2 4 

3 

4 

= r x+ ỉf + !> 0 ) 

l 2) 4 

Tập hợp nghiệm của phương trình 

S={1} 

d) X + 3 + X - 2 =2 

X +1 X 

x + 3 + x-2 =2 

X + 1 X 

ĐKXĐ j x + l5t ° => j Xĩt_1 

[X 0 [X 0 

x(x + 3) + (x + l)(x-2) 2x(x + l) 

<=> -—-- ———— 

x(x + l) x(x + l) 

Suy ra X 2 + 3x + X 2 - 2x + X - 2 = 2x 2 












http://tuhoctoan.net 


+ 2x 

<=> 2x 2 + 2x - 2x 2 - 2x = 2 


<=> Ox = 2 


Phương trình vô nghiệm. 

Tập nghiệm của phương trình s = 
0 . 

Đại diện hai nhóm trình bày bài giải. 


GV nhận xét bài làm 


của một số nhóm. 


HS lớp nhận xét, chữa bài. 


Hướng dẫn về nhà (1 phút) 

Bài tập về nhà số 29, 30, 31 tr 23 SGK. 

Bài số 35, 37 tr 8, 9 SBT. 

Tiết sau luyện tập. 


Tiết 49 


Luyện tập 


A. Mục tiêu 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu và các bài tập đưa 
về dạng này. 

• Củng cố khái niệm hai phương trình tương đương. ĐKXĐ của phương trình, nghiệm 
của phương trình. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi đề bài tập. 

- Phiếu học tập để kiểm tra HS (in trên giấy trong) 

• HS : - Ôn tập các kiến thức liên quan : ĐKXĐ của phương trình, 
hai quy tắc biến đổi phương trình, phương trình tương đương. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (8 phút) 








http://tuhoctoan.net 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 


HS1 : Khi giải phương trình có 
chứa ẩn ở mẫu so với giải 
phương trình không chứa ẩn ở 
mẫu, ta cần thêm những bước 
nào ? Tại sao ? 

- Chữa bài 30(a) tr 23 SGK. 


HS2. Chữa bài 30(b) tr 23 SGK. 
Giải phương trình 


2x - 


2x 2 
x + 3 


4x 2 
x^3 + 7 


GV nhận xét, cho điểm. 


- HS1 : Khi giải phương trình có 
chứa ẩn ở mẫu so với giải phương 
trình không chứa ẩn ở mẫu, ta cần 
thêm hai bước là : tìm ĐKXĐ của 
phương trình và đối chiếu giá trị 
tìm được của X với ĐKXĐ để nhận 
nghiệm. 

Cần làm thêm các bước đó vì khi 
khử mẫu chứa ẩn của phương trình 
có thể được phương trình mới 
không tương đương với phương 
trình đã cho. 

- Chữa bài 30(a) SGK. 

Giải phương trình 

1 + 3= x - 3 


X -2 


2 - X 


ĐKXĐ : X * 2. 

Kết quả : s = 0. 

HS2. Chữa bài 30(b) SGK. 
ĐKXĐ:X *- 3 

Kết quả : s = 1 1 
HS lóp nhận xét, chữa bài. 


Hoạt động 2 


Luyện tập (35 phút) 


Bài 29 tr 22, 23 SGK. 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc màn 
hình) 


HS trả lời: 

Cả hai bạn đều giải sai vì ĐKXĐ 
của phương trình là X ^ 5. 


Vì vậy giá trị tìm được X = 5 phải 
loại và kết luận là phương trình vô 









http://tuhoctoan.net 


Bài 31 (a, b) tr23 SGK. 
Giải các phương trình. 


nghiệm. 

Hai HS lên bảng làm. 

, 1 3x 2 2x 

a) ——- - —— = — — —7 

X - 1 X 3 -1 X + X + 1 


GV đi kiểm tra HS làm bài tập. 


ĐKXĐ: X * 1 

^ x 2 +x + l-3x 2 _2 x(x-1) 
^ x^ĩ x 3 -l 

Suy ra - 2x 2 + X + 1 = 2x 2 - 2x 

- 4x 2 + 3x + 1 = 0 

- 4x 2 + 4x - X + 1 =0 
<=>4x(l-x) + (l-x) = 0 
^>(l-x) (4x+ 1) = 0 

<=> X = 1 hoặc X = - -ị . 


X = 1 (loại, không thoả mãn 
ĐKXĐ) 

X = - 4 thoả mãn ĐKXĐ. 

4 


Vậy tập nghiệm của phương trình 



b) 

3 2 _ 1 

(x-l)(x-2) + (x-3)(x-l) “(x-2)(x-3) 


ĐKXĐ : X ^ 1 ; X ^ 2 ; X ^ 3. 

<=> 

3(x-3)+2(x-2) _ x-1 

(x-l)(x-2)(x-3) ■ (x-l)(x-2)(x-3) 

Suy ra : 3x - 9 + 2x - 4 = X - 1 

<^> 4x = 12 

<=> X = 3 

















http://tuhoctoan.net 


Bài 37 tr 9 SBT. 

Các khảng định sau đây đúng hay sai: 

a) Phương trình 

4x-8 + (4-2x) =0 
X 2 +1 

có nghiệm X = 2 


b) Phương trình 

(x + 2)(2x-l)-x-2 _ 0 
X 2 - x + 1 

có tập nghiệm s = { - 2 ; 11 


c) Phương trình 

X 2 +2x + 1 _ Q 
xTĩ 

có nghiệm là X = - 1 

d) Phương trình 

x 2 (x -3) _ n , _ 

——-= 0 có tập nghiệm 

s= {0; 3} 

Bài 32 tr 23 SGK. 

GV yêu cầu HS hoạt động 


X = 3 không thoả mãn ĐKXĐ. 
Vậy phương trình vô nghiệm. 

HS trả lời. 

a) Đúng vì ĐKXĐ của phương 
trình là với mọi X nên phương 
trình đã cho tương đương với 
phương trình 

4x-8 + 4-2x = 0 
<=> 2x = 4 
<=> X = 2 

Vậy khẳng định đúng 

b) Vì X 2 - X + 1 > 0 với mọi X nên 
phương trình đã cho tương đương 
với phương trình 

2x 2 - X + 4x - 2 - X - 2 = 0 

<=> 2x 2 + 2x - 4 = 0 

<^>x 2 + x- 2 = 0 

<=> (x + 2) (x - 1) = 0 

<=> X + 2 = 0 hoặc X - 1 = 0 

<=> X = - 2 hoặc X = 1 

Tập nghiệm của phương trình là 

s= {- 2 ; 1 } 

Vậy khẳng định đúng. 

c) Sai 

vì ĐKXĐ của phương trình là X ^ 
- 1 

d) Sai 

vì ĐKXĐ của phương trình là X ^ 
0 nên không thể có X = 0 là 
nghiệm của phương trình. 


HS hoạt động nhóm 








http://tuhoctoan.net 


nhóm làm bài tập. 

1 lớp làm câu a. 

— lớp làm câu b. 

2 


GV hai ý các nhóm HS nên biến 
đổi phương trình về dạng phương 
trình tích, nhưng vẫn phải đối chiếu 
với ĐKXĐ của phương trình để 
nhận nghiệm. 


Giải các phương trình 


ÍỊ_ 

u 

ĐKXĐ:X * 0 


a) — + 2 = 

X 


+ 2 )( x2 + 1 ) 


<=> 


<^> 




Ị,2)(1-x>-1).0 

ĩ* 2 )- 1 ’)- 0 


Suy ra — + 2 = 0 hoặc X = 0 

X 

• - +2 = 0 « - = -2 
X X 

<^> X = - i (thoả mãn ĐKXĐ) 

• X = 0 (loại, không thoả mãn 
ĐKXĐ) 


Vậy s= - 


( , 1' 

2 

( , 0 

X + 1 + — 

= 

X — 1 —— 

V V 




b) 

ĐKXĐ: X * 0 

x + 1 + — 


<=> 




X — 1 —— 


= 0 


, , , 1 , 

X + 1 + — + X - 1 - 


' ,, ,1 V|1 1 
X + 1 + — - X + 1 + — 


= 0 


<=> 2x 


2 + - 


= 0 


Suy ra X = 0 hoặc 1 + — = 0 


X 






















http://tuhoctoan.net 



<=> X = 0 hoặc X — — 1 

• X = 0 (loại, không thoả mãn 
ĐKXĐ) 

• X = - 1 thoả mãn ĐKXĐ. 

Vậy s = {- 1}. 

GV nhận xét và chốt lại với HS 
những bước cần thêm của việc 
giải phương trình có chứa ẩn ở 
mẫu. 

Đại diện hai nhóm HS trình bày 
bài giải. 

HS nhận xét. 

Sau đó GV yêu cầu HS làm bài vào 
“Phiếu học tập”. 


Đề bài: Giải phương trình 

HS cả lớp làm bài trên “Phiếu học 

1 . x 5x 2 

1 +-=---1- 

3-x (x + 2)(3-x) X + 2 

tập”. 

ĐKXĐ : Ị x * 3 
|x*-2 

Phương trình đã cho tương đương 
với phương trình 

(x + 2)(3 - x) + x(x + 2) 5x + 2(3-x) 

(3 - x)(x + 2) (3 - x)(x + 2) 

Suy ra : 

3x - X 2 + 6 - 2x + x 2 + 2x = 5x + 6 - 2x 

<^> 3x + 6 = 3x + 6 

<=> 3x - 3x = 6 - 6 

<^> Ox = 0 

Phương trình thoả mãn với mọi X 

* 3 và X * - 2 

HS làm bài khoảng 3 phút thì GV 
thu bài và cho kiểm tra vài bài trên 

đèn chiếu. 

HS thu bài và nhận xét bài trên 
màn hình. 









http://tuhoctoan.net 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

Bài tập về nhà số 33 tr 23 SGK. 

3a — 1 a — 3 

Hướng dẫn : lập phương trình -- + —2 = 2 

3a + l a + 3 

và bài số 38, 39, 40 tr 9, 10 SBT. 

Xem trước bài Đ6 Giải bài toán bằng cách lập phương trình. 


Tiêt5(ị 


Đ6. Giải bài toán bằng cách lập phưong trình 


A. Mục tiêu 

• HS nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. 

• HS biết vận dụng để giải một số dạng toán bậc nhất không quá phức tạp. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi đề bài tập, tóm tắc 
các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình tr 25 SGK. 

- Thước kẻ, bút dạ. 

• HS : - Đọc trước Đ6. 

- Ôn lại cách giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


HS nghe GV trình bày. 


Hoạt động 1 

1. Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn (15 phút) 
GV đặt vấn đề : ở các lốp dưới 
chúng ta đã giải nhiều bài toán 
bằng phương pháp số học, hôm 
nay chúng ta được học một cách 
giải khác, đó là giải bài toán bằng 
cách lập phương trình. 

Trong thực tế, nhiều đại lượng 
biến đổi phụ thuộc lẫn nhau. 

Nếu kí hiệu một trong các đại 
lượng ấy là X 

thì các đại lượng khác có thể 










http://tuhoctoan.net 


được biểu diễn dưới dạng một 
biểu thức của biến X. 


Ví dụ 1. Gọi vận tốc của một ô 

tô là X (km/h). 

- Hãy biểu diễn quãng đường ô 
tô đi được trong 5 giờ ? 


HS : Quãng đường ô tô đi được 
trong 5 giờ là 5x (km). 


- Nếu quãng đường ô tô đi được 
là 100 km, thì thời gian đi của ô 
tô được biểu diễn bởi biểu thức 
nào ? 


GV yêu cầu HS làm 


? 1 


(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình). 

GV gợi ý : - Biết thời gian và 
vận tốc, tính quãng đường như 


thế nào ? 


HS : Thời gian đi quãng đường 

100 km của ô tô là ^^(h) 

x 

Một HS đọc to đề bài. HS lần lượt 
trả lời: 

a) Thời gian bạn Tiến tập chạy là 

X phút. 

Nếu vận tốc trung bình của Tiến là 
180 m/ph thì quãng đường Tiến 
chạy được là 180x (m). 


- Biết thời gian và quãng đường, 
tính vận tốc như thế nào ? 


GV yêu cầu HS làm 1 2 . 2 
(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình). 

a) Ví dụ 

X = 12 => Số mới bằng 512 = 500 

+ 12 . 

X = 37 thì số mới bằng gì ? 

Vậy viết thêm chữ số 5 vào bên 
trái số X, ta được số mới bằng gì 
? 

b) X = 12 => số mới bằng : 
125=12.10 + 5 

X = 37 thì số mới bằng gì ? 

Vậy viết thêm chữ số 5 vào bên 
phải số X, ta được số mới bằng 


b) Quãng đường Tiến chạy được là 
4500m. Thòi gian chạy là X (phút). 
Vậy vận tốc trung bình của Tiến là 
. 4500 ị m_' 

X V phy 


4,5 

fknG 

270 

í km ì 

x 

l h V 

X 

l h J 


60 


HS: 

- Số mới bằng 537 = 500 + 37. 

- Viết thêm chữ số 5 bên trái số X, 
ta được số mới bằng 500 + X. 


- Số mới bằng 375 = 37.1( 

- Viết thêm chữ số 5 vào bên phải 
số X, ta dược số mới bằng ỊQx + 5. 




















http://tuhoctoan.net 


gì?I 

Hoạt động 2 

Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình (18 phút) 


Ví dụ 2 (Bài toán cổ) 

GV yêu cầu HS đọc đề bài 
- Hãy tóm tắt đề bài 


- Bài toán yêu cầu tính số gà, 
số chó. 

Hãy gọi một trong hai đại lượng 
đó là X, cho biết X cần điều kiện 

gì? 

- Tính số chân gà ? 

- Biểu thị số chó ? 

- Tính số chân chó ? 

- Căn cứ vào đâu lập phương 
trình bài toán ? 

GV yêu cầu HS tự giải phương 

trình, 

một HS lên bảng làm 

GV : X = 22 có thoả mãn các điều 
kiện của ẩn không ? 


GV : Qua ví dụ trên, hãy cho 
biết: Để giải bài toán bằng 
cách lập phương trình, ta cần 
tiến hành những bước nào ? 

GV đưa “Tóm tắt các bước giải 


Một HS đọc to đề bài tr 24 SGK 
HS : Số gà + số chó = 36 con 
Số chân gà + số chân chó =100 
chân 

Tính số gà ? số chó ? 

HS : Gọi số gà là X (con). ĐK : X 
nguyên dương, X < 36. 

Số chân gà là 2x (chân). 

Tổng số gà và chó là 36 con, nên 
số chó là 36 - X (con). 

Số chân chó là 4(36 - x) (chân) 
Tổng số chân là 100, nên ta có 
phương trình : 

2x + 4(36 - x) = 100. 

<=> 2x + 144-4x= 100. 

<=> - 2x = - 44. 

<=> X = 22. 

- HS : X = 22 thoả mãn các điều 
kiện của ẩn. 

Vậy số gà là 22 (con). 

Số chó là 36 - 22 = 14 (con). 

HS : Nêu tóm tắt các bước giải bài 
toán bằng cách lập phương trình 
như Tr.25 SGK. 




http://tuhoctoan.net 


bài toán bằng cách lập phương 
trình” lên màn hình hoặc bảng 
phụ. 

GV nhấn mạnh: 

- Thông thường ta hay chọn ẩn 
trực tiếp, nhưng cũng có trường 
hợp chọn một đại lượng chưa 
biết khác là ẩn lại thuận lợi hơn. 
-Về điều kiện thích hợp của 
ẩn: 


+ Nếu X biểu thị số cây, số con, 
số người,... thì X phải là số 
nguyên dương. 

+ Nếu X biểu thị vận tốc hay 
thời gian của một chuyển động 
thì điều kiện là X > 0. 

- Khi biểu diễn các đại lượng 
chưa biết cần kèm theo đơn vị 
(nếu có.) 

- Lập phương trình và giải 
phương trình không ghi đơn vị. 

- Trả lời có kèm theo đơn vị 
(nếu có). 

Sau đó GV yêu cầu HS làm 

ỊTãỊ 

Giải bài toán trong Ví dụ 2 
bằng cách chọn X là số chó. 


GV ghi lại tóm tắt lời giải. 


HS trình bày miệng : 

Gọi số chó là X (con) 

ĐK X nguyên dương, X < 36. 

Số chân chó là 4x (chân). 

Số gà là 36 - X (con). 

Số chân gà là 2(36 - x) (chân). 

Tổng số có 100 chân, vậy ta có 
phương trình : 

4x + 2(36 - x) = 100. 





http://tuhoctoan.net 


- GV yêu cầu HS khác giải 
phương trình. 

- Đối chiếu điều kiện của X và 
trả lời bài toán. 

GV : Tuy ta thay đổi cách chọn 
ẩn nhưng kết quả bài toán 
không thay đổi. 


4x + 72 - 2x = 100. 

2x = 28 
X = 14. 

X = 14 thoả mãn điều kiện. 
Vậy số chó là 14 (con). 

Số gà là 36 - 14 = 22 (con). 


Bài 34 Tr.25 SGK. 


Hoạt động 3 


Luyện tập (10 phút) 


(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV : Bài toán yêu cầu tìm phân 
số ban đầu. Phân số có tử và 
mẫu, ta nên chọn mẫu số (hoặc 

tử số) là X. 

- Nếu gọi mẫu số là X, thì X cần 
điều kiện gì ? 

- Hãy biểu diễn tử số, phân số đã 
cho. 

- Nếu tăng cả tử và mẫu của nó 
thêm 2 đơn vị thì phân số mới 
được biểu diễn thế nào ? 


HS : Gọi mẫu số là X. (ĐK : X 
nguyên, X ^ 0). 

Vậy tử số là : X - 3. 

_ X — 3 

Phân số đã cho là : ——-. 

X 

Nếu tăng cả tử và mẫu của nó 
thêm 2 đơn vị thì phân số mới là : 

X - 3 + 2 _ X - 1 
X + 2 _ X + 2 


- Lập phương trình bài toán 


Ta có phương trình : 

X — 1 1 

X + 2 ~ 2 ' 









http://tuhoctoan.net 


- Giải phương trình. 

Đối chiếu điều kiện của X 
Trả lời bài toán : 

Bài 35 Tr.25 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình hoặc 
bảng phụ). 

GV yêu cầu HS trình bày bước 
lập phương trình. 


GV : Bước 2 và bước 3 về nhà làm tiếp 


2(x - 1) _ X + 2 
2(x + 2) - 2(x + 2) ' 

<=> 2x - 2 = X + 2. 

X = 4 (TMĐK). 

Vậy phân số đã cho là : 

x-3 _ 4-3 _ 1 
X - 4 ~ 4 

HS trình bày 

Gọi số HS cả lớp là X (HS) 

ĐK : X nguyên dương. 

Vậy số HS giỏi của lớp 8A học kỳ 

I là £(HS). 

8 

HS giỏi của lóp 8A học kì n là ^ + 3 
(HS). 

Ta có phương trình 

X „ _ 20 
— + 3 = —— X . 

8 100 

<=> -7 + 3 = - 7 X . 

8 5 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình 
Bài tập về nhà bài 35, 36 Tr.25, 26, SGK. 

Bài 43, 44, 45, 46, 47, 48, Tr.l l SBT. 

Đọc “Có thể em chưa biết” Tr.26 SGK và đọc trước Đ7 SGK 


Tiết 51 Đ7. Giải bài toán bằng cách lập phưong trình (tiếp) 











http://tuhoctoan.net 


A. Mục tiêu 

• Củng cố các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình, chú ý đi sâu ở bước 
lập phương trình. 

Cụ thể : Chọn ẩn số, phân tích bài toán, biểu diễn các đại lượng, 
lập phương trình. 

• Vận dụng để giải một số dạng toán bậc nhất: toán chuyển động, toán năng suất, 
toán quan hệ số. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Đèn chiếu, giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi đề bài tập. 

- Thước kẻ, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Bảng phụ nhóm (hoặc giấy trong), bút dạ 

- Thước kẻ. 

C. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

Kiểm tra bài cũ (7 phút) 

GV yêu cầu một HS chữa bài 

Một HS lên bảng chữa bài. 

tập 48 Tr. 11 SBT. 

Gọi số kẹo lấy ra từ thùng thứ nhất 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 

là X (gói). 

màn hình) 

ĐK : X nguyên dương, X < 60. 

Vậy số gói kẹo lấy ra từ thùng thứ 
hai là 3x (gói). 

Số gói kẹo còn lại ở thùng thứ nhất 
là : 60 - X (gói). 

Số gói kẹo còn lại ở thùng thứ hai 
là : 80 - 3x (gói) 

Ta có phương trình : 

60 - X = 2(80 -3x) 

60 - X = 160 - 6x 

5x= 100 

X = 20 (TMĐK) 

Trả lời: Số gói kẹo lấy ra từ thùng thứ 
nhất là 20 gói. 

GV nhận xét, cho điểm. 

HS nhận xét bài làm của bạn 


Hoạt động 2 
Ví dụ (20 phút) 

GV : Trong bài toán trên, để dễ dàng 
nhận thấy sự liên quan giữa các đại 








http://tuhoctoan.net 


lượng ta có thể lập bảng sau : 



Ban đầu 

Lấy ra 

Còn lại 

Thùng 1 

60 (gói) 

X (gói) 

60 -X 
(gói) 

Thùng 2 

80 (gói) 

3x (gói) 

80-3x 
(gói) 


(GV đưa bảng vẽ sẵn lên bảng 
phụ hoặc màn hình). 

Việc lập bảng ở một số dạng 
toán như : Toán chuyển động, 
toán năng suất,... giúp ta phân 
tích bài toán dễ dàng 
Ví dụ Tr.27 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV : Trong toán chuyển động 
có những đại lượng nào ? 

Kí hiệu quãng đường là s, thời gian 
là t; vận tốc là V ; ta có công thức 
liên hệ giữa ba đại lượng như thế 
nào ? 

Trong bài toán này có những đối 
tượng nào tham gia chuyển động ? 
Cùng chiều hay ngược chiều ? 

GV kẻ bảng : 


Một HS đọc to đề bài. 

HS : Trong toán chuyển động có ba đại 
lượng : Vận tốc, thời gian, quãng đường. 


HS: 

s = V . t 

s s 
t = -;v = ^. 

V t 


- Trong bài toán này có một xe máy 
và một ô tô tham gia chuyển động, 
chuyển động ngược chiều. 


Các dạng 

V 

t 

s 

chuyển động 

(km/h) 

00 

(km) 

Xe máy 




Ô tô 





Sau đó GV hướng dẫn HS để điền 
dần vào bảng : 

- Biết đại lượng nào của xe máy 
? của ô tô ? 

- Hãy chọn ẩn số ? Đơn vị của ẩn ? 

- Thời gian ô tô đi ? 

Vậy X có điều kiện gì ? 


- Biết vận tốc xe máy là 35 km/h, 
biết vận tốc ô tô là 45 km/h. 

Gọi thời gian xe máy đi đến lúc hai xe 
gặp nhau là X (h). 


Thời gian ô tô đi là : 




2 

X - — 

5 


h. vì 24 ph= ịh 
F 5 


Điều kiện : X > 4. 

5 

















http://tuhoctoan.net 


Tính quãng đường mỗi xe đã đi 
? 


- Hai quãng đường này quan hệ 
với nhau thế nào ? 

Lập phương trình bài toán. 

Sau khi điền xong bảng như 
Tr.27 SGK và lập phương trình, 
bài toán, GV yêu cầu HS trình 
bày miệng lại phần lời giải như 
Tr27 SGK 


- Quãng đường xe máy đi là 35 X 
(km). 

Quãng đường ô tô đi là 
45 (X- |). (km) 

- Hai quãng đường này có có tổng 
là 90 km. Ta có phương trình : 

35x + 45 (x-ị) = 90. 

5 

Một HS trình bày miệng lời giải 
bước lập phương trình. 


- GV yêu cầu toàn lớp giải 
phương trình, một HS lên bảng 
làm. 

- Hãy đối chiếu điều kiện và trả 
lời bài toán. 


- HS giải phương trình. 

27 7 

Kết quả x = ịị- = 1---. 

M 20 20 

7 _ 

- HS : X = 1—- thoa mãn điểu 

20 

kiện. Vậy thời gian xe máy đi đến 

7 

lúc hai xe gặp nhau là 1— -h = lh 

20 


21ph. 


- GV lưu ý HS bài trình bày cụ 
thể ở Tr.27, 28 SGK. 

- GV yêu cầu HS làm \ĨÃ 


Các dạng 
chuyên 
động 

V 

(km/h) 

t 

(h) 

s 

(km) 

Xe máy 

35 

X 

35 

X 

Ô tô 

45 

90 -X 

45 

90 - X 


ĐK : 0 < X < 90 ; 


y-ị, _, X 90 - X 2 

Phương trình : -- — — = — 

35 45 5 

- GV yêu cầu HS làm tiếp I ? 5 I <9> <7> <63> 

Giải phương trình nhận được. 9x - 7(90 - x) = 126. 

9x-630 + 7x= 126. 

16x = 756. 

















http://tuhoctoan.net 


Sao sánh hai cách chọn ẩn, em 
thấy cách nào gọn hơn. 


X = 


X = 


756 

16 

189 


Thời gian xe đi là : 
35 = 


X 


189 1 27 . 

. = ír( h )- 

4 35 20 


- HS nhận xét: Cách giải này 
phức tạp hơn, dài hơn. 


Bài toán (Tr.28 SGK) 

(Đề bài đưa lên màn hình hoặc bảng 
phụ). 

GV : Trong bài toán này có những 
đại lượng nào ? Qưan hệ của chúng 
như thế nào ? 


Hoạt động 3 
Bài đọc thêm (10 phút) 


GV : Phân tích mối quan hệ 
giữa các đại lượng, ta có thể lập 
bảng như ở Tr.29 SGK và xét 
trong hai quá trình : - Theo kế 
hoạch 

- Thực hiện. 

Em nhận xét gì về câu hỏi của 
bài toán và cách chọn ẩn của 
bài giải ? 


GV : Để so sánh hai cách giải, em 
hãy chọn ẩn trực tiếp. 


Một HS đọc to đề bài. 

HS : Trong bài toán này có các đại 
lượng : 

- Số áo may 1 ngày. 

- Số ngày may. 

- Tổng số áo. 

Chúng có quan hệ : 

Số áo may 1 ngày X Số ngày may 
= Tổng số áo may 

HS xem phân tích bài toán và bài 
giải Tr.29 SGK. 


HS : Bài toán hỏi: Theo kế hoạch, 
phân xưởng phải may bao nhiêu 
áo ? 

Còn bài giải chọn : Số ngày may 
theo kế hoạch là X (ngày). 

Như vậy không chọn ẩn trực tiếp. 

HS : Điền vào bảng và lập phương 
trình. 


Số áo 

may 1 


Số ngày 

may 


Tổng sô 










http://tuhoctoan.net 



ngày 


áo may 

Kế hoạch 

90 

X 

90 

X 

Thực hiện 

120 

X + 60 

120 

X +60 


GV : Nhận xét hai cách giải, ta 
thấy cách 2 chọn ẩn trực tiếp 
nhưng phương trình giải phức 
tạp hơn. Tuy nhiên cả hai cách 
đều dùng được. 


Phương trình : 
X X + 60 
90 120 


= 9 


Bài 37 tr.30 SGK 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc màn 
hình). 

GV vẽ sơ đồ bài toán 


Hoạt động 4 
Luyện tập (6 phút) 

Một HS đọc to đề bài. 


A 

h- 


I- > 

6 giờ XM 


9g 30ph 


» > 

7 giờ Ô T 


GV yêu cầu HS điền bảng phân 
tích 


HS điền vào bảng 



víiElì 

V h , 

t(h) 

s(km) 

Xe 

máy 

x(x> 

0) 

7 

2 

7 

— X 

2 

Ô tô 

X + 20 

5 

2 

-(X + 20) 

2 


.7 5 

Phương trình : ^X = L-(x + 20) 



























http://tuhoctoan.net 


HS có thể chọn quãng đường AB 
là 

X (km) ĐK : X > 0 
Khi đó phương trình là : 

^-^ = 20 

5 7 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

GV lưu ý HS : Việc phân tích bài toán không phải khi nào cũng lập 
bảng, thông thường ta hay lập bảng với toán chuyển động, toán năng 
suất, toán phần trăm, toán ba đại lượng. 

Bài tập về nhà số 37, 38, 39, 40, 41,44 tr 30, 31 SGK 


Tiết 52 


Luyện tập 


A. Mục tiêu 

• Luyện tập cho HS giải bài toán bằng cách lập phương trình qua 
các bước : Phân tích bài toán, chọn ẩn số, biểu diễn các đại lượng chưa biết, lập 
phương trình, giải phương trình, đối chiếu điều kiện của ẩn, trả lời. 

• Chủ yếu luyện dạng toán về quan hệ số, toán thống kê, toán phần trăm. 

B - Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Đèn chiếu, giấy trong hoặc bảng phụ ghi đề bài giải của bài 42 Tr.31 
SGK 

- Thước kẻ, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập cách tính giá trị trung bình của dấu hiệu (Toán thống kê mô tả - 
Toán lớp 7) tìm hiểu thêm về thuế VAT, cách viết một số tự nhiên dưới dạng tổng 
các luỹ thừa của 10 (Toán lớp 6). 

- Bảng phụ nhóm (hoặc giấy trong), bút dạ. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

Kiểm tra bài cũ (10 phút) 








http://tuhoctoan.net 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

- HS 1 : Chữa bài 40 Tr.31 SGK 
(Đề bài dua lên màn hình ). 

Hai HS lên bảng kiểm tra 

HS 1 : Chữa bài 40 SGK. 

Gọi tuổi Phương năm nay là X 
(tuổi) ĐK : X nguyên dương. 

Vậy năm nay tuổi mẹ là 3x 
(tuổi). 

Mười ba năm sau tuổi Phương là 

HS2 - Chữa bài 38 Tr.30 SGK. 

X + 13 (tuổi). 

Tuổi mẹ là : 3x + 13 (tuổi) 

Ta có phương trình : 

3x + 13 = 2(x + 13) 

3x + 13 = 2x + 26. 

X = 13 (TMĐK) 

Trả lời: Năm nay Phương 13 tuổi 

HS 2 : Chữa bài 38 SGK. 

Gọi tần số của điểm 5 là X. ĐK : X 
nguyên dương, X < 4. => tần số của 
điểm 9 là: 10-(l+x + 2 + 3) = 4- 

X 

Ta có phương trình : 

4.1 +5.X +7.2+ 8.3+ 9.(4-x) , , 

-= 0,0 

10 

GV yêu cầu HS nhắc lại công 

thức tính X = x,n ' + - + XkIlk 

N 

<=> 4 + 5x + 14 + 24 + 36 - 9x = 66. 

<=> 78 - 4x = 66. 

<=> - 4x = - 12. 

<=> X = 3. 

(TMĐK) 

Trả lời : Tần số của điểm 5 là 3 

Tần số của điểm 9 là 1 







http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, bổ sung, cho điểm. 


HS nhận xét bài giải của bạn. 


Hoạt động 2 


Luyện tập (34 phút) 

Bài 39 Tr.30 SGK. 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc màn 
hình). 


GV : Số tiền Lan mua hai loại hàng 
chưa kể thuế VAT là bao nhiêu ? 


HS : - Hai loại hàng phải trả tổng 
cộng là 120 nghìn đồng 

- Thuế VAT là 10 nghìn đồng => 
hai loại hàng chưa kể thuế VAT 
là 110 nghìn đồng. 


Sau đó GV yêu cầu HS điền vào 
bảng phân tích : 



Sô tiền chưa kể VAT 

Tiền thuê 
VAT 

Loại hàng thứ 

1 

X (nghìn 
đồng) 

10% X 

Loai hàng thứ 

2 

110 - X 

8%(110 - 
X) 

Cả hai loại 
hàng 

110 

10 


- Điều kiện của X ? 


HS : điều kiện 0 < X < 110 


- Phưong trình bài toán ? 


- Phương trình : 


Ì5_X + -L(110 
100 100 v 


- x) = 10. 


- GV yêu cầu HS đọc lời giải bài 
toán theo bảng. 


HS trình bày miệng : 

Gọi số tiền Lan phải trả cho loại 
hàng thứ nhất không kể thuế 
VAT là X (nghìn đổng). 

Điều kiên : 0 < X < 110. 


Vậy số tiền Lan phải trả cho loại 
hàng thứ hai không kể thuế VAT 
là 













http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu cả lớp giải phuơng 
trình, một HS lên bảng trình bày. 


GV lưu ý HS : Muốn tìm m% 

của số a ta tính : -^-.a. 

100 

Bài 41 Tr.31 SGK. 

GV yêu cầu HS nhắc lại cách viết 
một số tự nhiên dưới dạng tổng các 
luỹ thừa của 10. 

abc = lOOa + lOb + c 


(110 - x) nghìn đồng. 

Tiền thuế VAT cho loại hàng thứ 
nhất là 10%x (nghìn đồng) 

Tiền thuế VAT cho loại hàng thứ 
hai là 8% (110 - x) (nghìn đồng). 

Ta có phương trình : 

-í^-x + -5-(ll0-x) = 10. 

100 100 v ’ 

lOx + 880 - 8x = 1000. 

2x = 120. 

X = 60. (TMĐK). 

Trả lời : Không kể thuế VAT Lan 
phải trả cho loại hàng thứ nhất 60 
nghìn đồng, loại hàng thứ hai 50 
nghìn đồng. 


Một HS đọc to đề bài 
HS hoạt động theo nhóm 

Bài làm 

Gọi chữ số hàng chục là X. ĐK : 
X nguyên dương, X < 5. 

Chữ số hàng đơn vị là 2x 

=> Số đã cho là : 

x (2x) = lOx + 2x = 12x. 

Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa 
hai chữ số ấy thì số mới là : 

x 1 (2x) = lOOx + 10 + 2x. 

= 102x + 10. 

Ta có phương trình : 

102x + 10- 12x = 370. 

90x=360 
X = 4 (TMĐK). 








http://tuhoctoan.net 


Bài 42 tr 31 SGK 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc màn 
hình) 

GV : - Chọn ẩn số. 

- Nếu viết thêm một chữ số 2 
vào bên trái và một chữ số 2 vào 
bên phải số đó thì số mới biểu 
diễn như 

thế nào ? 

GV hướng dẫn HS : 

2ab2 = 2000 + cibO +2 

= 2002 + \oãb 

- Lập phương trình bài toán 


GV yêu cầu HS trình bày bài làm vào 
vở (đủ ba bước) 

GV đưa bài giải mẫu lên màn 
hình 

Bài 43 tr 31 SGK 

Bài này GV hướng dẫn HS phân 
tích bài toán, biểu diễn các đại 
lượng và lập phương trình 

- GV yêu cầu HS1 đọc câu a rồi 
chọn ẩn số, nêu điều kiện của ẩn 


Trả lời: Số ban đầu là 48. 

Sau thời gian hoạt động nhóm 
khoảng 5 phút, một đại diện 
nhóm trình bày bài giải. 

HS lóp nhận xét, góp ý 


HS : - Gọi số cần tìm là ab 
với a,b 6 N ; l<a<9;0<b<9 


- Số mới là 2ab2 


- Vì số mới lớn gấp 153 lần số 
ban đầu nên ta có phương trình : 

2002 + \Õãb = 153 ãb 
143 ãb= 2002 
ãb = 14 

HS đối chiếu, bổ sung 


- HS1 đọc câu a và chọn ẩn số. 
Gọi tử số của phân số là X điều 






http://tuhoctoan.net 



kiện : X nguyên dương 

X < 9 ; * * 4 

- HS2 đọc câu b rồi biểu diễn 

- HS2 : Hiệu giữa tử và mẫu 

mẫu số 

bằng 4, vậy mẫu số là : A' - 4 

- HS3 đọc câu c và lập phương 

- HS3 : đọc câu c và lập phương 

trình bài toán 

trình 

X _ 1 

(x - 4)x 5 

hay-—-= — 

(x - 4).10 +x 5 

<=> l(k -40 + x = 5x 

HS 4 : Giải phương trình, đối 
chiếu điều kiện của X và trả lời 

4^ 6x = 40 

bài toán. 

20 

X = — 

3 

(Không TMĐK) 

Trả lời: Không có phân số nào 
có các tính chất đã cho. 


Hướng dẫn về nhà (1 phút) 
Bài tập số 45, 46, 48 Tr.31, 32 SGK 
Bài số 49, 50, 51, 53, 54 Tr,.l 1, 12 SBT 
Tiết sau tiếp tục luyện tập 


Tiết 53 


Luyện tập 


A. Mục tiêu 

• Tiếp tục cho HS luyện tập về giải toán bằng cách lập phương trình dạng chuyển 
động, năng suất, phần trăm, toán có nội dung hình học. 

• Chú ý rèn kỹ năng phân tích bài toán để lập được phương trình bài toán. 








http://tuhoctoan.net 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Đèn chiếu phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi đề bài, hướng dẫn giải bài 
49 tr 32 SGK. 

- Thước kẻ, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập dạng toán chuyển động, toán năng suất, toán phần trăm, định lí Ta 
lét trong tam giác. 

- Bảng phụ nhóm (giấy trong), bút dạ. 


c. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (10 phút) 


GV yêu cầu một HS lập bảng phân 
tích bài 45 Tr.31 SGK, trình bày 
miệng bài toán, giải phương trình, 
trả lời. 


Một HS lên bảng kiểm tra. Chữa bài 
45 SGK. 

Lập bảng phân tích. 



Năng suất 1 
ngày 

Số ngày 

Sô thảm 

Hợp đồng 

(thảm ^1 

X —— 

V ngày ) 

20 ngày 

20x (thảm) 

Thực hiện 

120 ( thảm^ 

-X — 

100 [ngầy J 

18 ngày 

120 

18.— — X (thảm) 

100 


ĐK : X nguyên dương. 
Phương trình : 

18.ậx-20x = 24. 

5 


<=> 108x - lOOx = 120. 


<=> 8x = 120. 


<=> X = 15 (TMĐK). 

Số thảm len mà XÍ nghiệp phải dệt theo 
hợp đồng là : 





















http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, cho điểm. GV hỏi: Có 20 . X = 20.15 = 300 (thảm) 

thể chọn ẩn cách khác được không ? Môt ]_ỊS ỶhéiC nêu • 

Nêu bảng phân tích và lập phương trình. 



Năng suất 1 ngày 

Sô ngày 

Sô thảm 

Hợp đồng 

X f thảrn^ 

20 V ngày J 


20 ngày 

X (thảm) 

Thực hiện 

X + 24 

thảm ^ 


18 ngày 

X + 24 (thảm) 


18 

l ngày J 





ĐK : X nguyên dương 


HS được kiểm tra có thể đưa ra một 

Phương trình : 

trong hai cách chọn ẩn trên, nên cho 

X + 24 120 X 

HS lớp nêu cách thứ hai để hiểu 

18 100'20 

thêm bài toán. 



Hoạt động 2 
Luyện tập (30 phút) 


HS trả lời : 


Bài 46 Tr.31, 32 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV hướng dẫn HS lập bảng phân 
tích thông qua các câu hỏi: 

- Trong bài toán ô tô dự định đi như 
thế nào ? 

- Thực tế diễn biến như thế nào ? 


- Ô tô dự định đi cả quãng đường 
AB với vận tốc 48 km/h. 

- Thực tế: 

+ 1 giờ đầu ô tô đi với vận tốc ấy. 

+ o tô bị tầu hoả chắn 10 phút. 

+ Đoạn đường còn lại ô tô đi với vận 
tốc : 48 + 6 = 54 km/h. 


Điền các ô tr ong bảng : 



V 

t(h) 

s (km) 


(km/h) 




























http://tuhoctoan.net 


Dự định 

48 

X 

48 

X 

Thực hiện 

48 

1 

48 

- 1 giờ đầu. 




- Bị tầu 


1 


chắn 


6 


- Đoạn còn 

54 

X -48 

oò 

1 

X 

lại 


54 



- Điều kiện của X ? 


ĐK : X > 48 


- Nêu lý do lập phương trình bài toán. 


-Yêu cầu một HS lên giải phương 
trình. 


Bài 47 Tr.32 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

a) 

GV : + Nếu gửi vào quỹ tiết kiệm X 
(nghìn đồng) và lãi suất mỗi tháng là 
a% thì số tiền lãi sau tháng thứ nhất 
tính thế nào ? 


Phương trình : 

X , . 1 x-48 

48 6 54 

X _ 7 X - 48 
48 ” 6 + 54 

Giải phương trình được X = 120 
(TMĐK). 

Trả lời: Quãng đường AB dài 120 kin. 

Một HS đọc to đề bài đến hết câu a. 

HS : + Số tiền lãi sau tháng thứ nhất 
là a%.x (nghìn đồng) 


+ Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau 
tháng thứ nhất là bao nhiêu ? 

+ Lấy số tiền có được sau tháng thứ 
nhất là gốc để tính lãi tháng thứ hai, 
vậy số tiền lãi của riêng tháng thứ 
hai tính thế nào ? 


+ Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau 
tháng thứ nhất là X + a%x = x( 1 + 
a%) (nghìn đồng). 

+ Tiền lãi của tháng thứ hai là : 
x(l + a%). a% (nghìn đồng) 


+ Tổng số tiền lãi có được sau hai 
tháng là bao nhiêu ? 


+ Tổng số tiền lãi của cả hai tháng là : 

a \ , 

1 + -2- X (nghìn đổng). 


a a 

-X + 


100 


100 


100 


















http://tuhoctoan.net 


b) Nếu lãi suất là 1,2% và sau 2 
tháng tổng số tiền lãi là 48,288 
nghìn đổng thì ta có phuơng trình : 


1,2 1,2 


•X + 


100 100 


1 + 


1,2 

Tõõ 


\ 


.x = 48,288 


1,2 

Tõõ 


1 +1 + 


1,2 

100 


= 48,288 


1,2 201,2 


100 ' 100 


.x = 48,288 


(GV hướng dẫn HS thu gọn phương 
trình). 


Sau đó GV yêu cầu HS lên bảng 
hoàn thành nốt bài giải. 


Bài 48 Tr32 SGK. 

GV yêu cầu HS đọc đề bài SGK 
GV hỏi: Năm nay, dân số tỉnh A 
tăng thêm 1,1%; em hiểu điều đó thế 
nào ? 

Sau đó, GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 
để lập bảng phân tích, giải bài toán. 


HS làm tiếp : 

241,44.x = 482 880. 

_ 482 880 
x ~~ 241,44 
X = 2000. 

Vậy số tiền bà An gửi lúc đầu là 
2000 (nghìn đồng) hay 2 triệu đồng. 

- HS : Năm nay dân số tỉnh A tăng 
thêm 1,1% nghĩa là dân số tỉnh A 
năm ngoái coi là 100%, năm nay dân 
số đạt: 100% + 1,1%= 101,1%. so 
với năm ngoái. 


HS hoạt động theo nhỏm. 



Sô dân năm ngoái 

Sô dân năm nay 

Tỉnh A 

X (người) 


101,1 

X 

100 

Tỉnh B 

4 000 000 -X 


101,2 .(4 000 000 x) 
100 



ĐK : X 

nguyên dương 


X < 4 000 000 


Phương trình : 

i^x - -^(4 000 (XX) - x) = 807 200 1 0 
100 100 v ' 
























http://tuhoctoan.net 



l,lx - 404 800 000+ 101,2x = 

80 720 000 

202,3x = 485 520 000 

X = 2 400 000 (TMĐK) 


Trả lời : Số dân tỉnh A năm ngoái là 

2 400 000 người. Số dân tỉnh B năm ngoái 
là : 4 000 000 - 2 400 000 = 

1 600 000 (người). 

Sau thời gian hoạt động nhóm 

Đại diện một nhóm trình bày bài 

khoảng 5 phút, GV yêu cầu đại diện 

giải. 

một nhóm trình bày bài, GV kiểm 
tra thêm bài làm một số nhóm. 

HS lớp nhận xét, chữa bài. 


Hướng dẫn về nhà (5 phút) 

Hướng dẫn HS bài 49 Tr.32 SGK (trên bảng phụ hoặc màn hình). 

Gọi độ dài cạnh AC là X (cm) 



<- X - > 

Mặt khác S AFDE = AE . DE 
= 2 . DE (2) 

Từ (1) và (2) => 2.DE = ^ => DE = + (3) 

4 8 

Có DE // BA => ^ ^ hay ỉ 

BA CA 3 X 

=> DE = 3(x ~ 2) (4) 

X 

Từ (3), (4) ta có phương trình: — — ^. 

X 8 

Tiết sau ôn tập chương III. 

- Làm các câu hỏi Ôn tập chương tr 32, 33 SGK. 

- Bài tập 49 Tr32, bài 50, 51, 52, 53 tr 33, 34, SGK. 













http://tuhoctoan.net 


Tiết 54 


Ôn tập chương III (tiết 1) 


A. Mục tiêu 

• Giúp HS ôn tập lại các kiến thức đã học của chương (chủ yếu là phương trình 
một ẩn). 

• Củng cố và nâng cao các kĩ năng giải phương trình một ẩn (phương trình bậc 
nhất một ẩn, phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu). 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Đèn chiếu, giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi câu hỏi, bài tập hoặc bài giải 
mẫu. 

- Phiếu học tập cá nhân. 

• HS : - Làm các câu hỏi ôn tập chương III và các bài tập ôn tập (từ bài 50 đến bài 
53). 


- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

Ôn tập về phương trình bậc nhất một ẩn 
và phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 (23 phút) 


GV nêu câu hỏi: 

1) Thế nào là hai phương trình 
tương đương ? Cho ví dụ. 


HS trả lời: 

1) Hai phương trình tương đương 
là hai phương trình có cùng một 
tập nghiệm. 

- HS lấy ví dụ về hai phương 
trình tương đương. 

- Hai quy tắc biến đổi phương 
trình là: 

a) Quy tắc chuyển vế 
Trong một phương trình, ta có thể 
chuyển một hạng tử từ vế này 
sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó. 


- Nêu hai quy tắc biến đổi 
phương trình ? 







http://tuhoctoan.net 


Bài tập 1 : Xét xem các cặp 
phương trình sau có tương đương 
không ? 

a) x - 1 = 0(1) vàx 2 - 1 = 0(2) 

b) 3x + 5 = 14 (3) và 3x = 9 (4) 


c) i(x-3) = 2x+l(5) 
và (x - 3) = 4x + 2 (6) 

d) I 2x I = 4 (7) và X 2 = 4 (8) 


b) Quy tắc nhân với một số 

Trong một phương trình, ta có thể 
nhân hoặc chia cả hai vế của phương 
trình với cùng một số khác 0. 

HS hoạt nhóm làm bài tập 1. 

a) X - 1 = 0 (1) <=> X = 1 

X 2 - 1 = 0 (2) <=> X 2 = 1 ^ X = ± 1 

Vậy phương trình (1) và (2) 
không tương đương. 

b) phương trình (3) và phương 
trình (4) tương đương vì có cùng 
tập nghiệm 

s - 13} 

hoặc từ phương trình (3), ta đã chuyển 
hạng tử 5 từ vế trái sang vế phải và đổi 
dấu hạng tử đó được phương trình (4). 

c) phương trình (5) và phương 
trình (6) tương đương vì từ 
phương trình (5) ta nhân cả hai vế 
của phương trình cùng với 2 thì 
được phương trình (6). 

d) I 2x I = 4 (7) <=> 2x = ± 4 

<^> X = ± 2 

X 2 = 4 (8) X = ± 2 

Vậy phương trình (7) và phương 
trình (8) tương đương. 

e) 2x - 1 = 3 (9) <=> 2x = 4 <=> X = 
2 

X (2x - 1) = 3x (10) 

<=> X (2x - 1) - 3x = 0 
<=> X (2x - 1 - 3) = 0 


e) 2x- 1 = 3 (9) vàx (2x- 1) = 3x (10) 



http://tuhoctoan.net 


GV cho HS hoạt động nhóm 
khoảng 7 phút thì yêu cầu đại 
diện một số nhóm trình bày bài 
giải. 

GV : Trong các ví dụ trên, ví dụ 
nào thể hiện : nhân hai vế của 
một phương trình với cùng một 
biểu thức chứa ẩn thì có thể 
không được phương trình tương 
đương ? 

(nội dung câu hỏi 2 tr 32 SGK) 

GV nêu câu hỏi 3 : Với điều 
kiện nào của a thì phương trình 
ax + b = 0 là một phương trình 
bậc nhất ? 

(a và b là hai hằng số) 

Câu hỏi 4 : Một phương trình 
bậc nhất một ẩn có mấy nghiệm 
? Đánh dấu “X” vào ô vuông 
ứng với câu trả lời đúng ... 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình) 

GV hỏi: phương trình có dạng 
ax + b = 0 khi nào : 

+ Vô nghiệm ? Cho ví dụ 

+ Vô số nghiệm ? 


<=> X = 0 hoặc X = 2 

Vậy phương trình (9) và phương 
trình (10) không tương đương. 

Đại diện các nhóm trình bày bài 
giải. 

- Nhóm 1 trình bày câu a, b. 

- Nhóm 2 trình bày câu c, d. 

- Nhóm 3 trình bày câu e. 

HS quan sát và phát hiện : ở câu 
e, ta đã nhân hai vế của phương 
trình (9) với cùng một biểu thức 
chứa ẩn (x) được phương trình 
(10) không tương đương với 
phương trình (9). 

HS : Với điều kiện a 0 thì 
phương trình ax + b = 0 là một 
phương trình bậc nhất. 


Một HS lên bảng làm : 
m Luôn có một nghiệm duy nhất. 

HS : phương trình có dạng ax + b = 
0 : 

+ Vô nghiệm nếu a = 0 và b ^ 0. 
Ví dụ : Ox + 2 = 0. 

+ Vô số nghiệm nếu a = 0 và b = 

0 


đó là phương trình Ox = 0. 





http://tuhoctoan.net 


Bài tập 2 (bài 50(a, b) tr 32 
SGK) 

GV yêu cầu hai HS lên bảng chữa 
bài tập. 


GV : Nêu lại các bước giải 
phương trình trên. 


Hai HS lên chữa bài tập, các HS 
khác theo dõi, nhận xét. 

Bài 50(a) Giải phương trình : 

3 - 4x (25 - 2x) = 8x 2 + X - 300 

<=> 3 - lOOx + 8x 2 = 8x 2 + X - 300 

<=>- lOOx - X = - 300 - 3 

<=> - lOlx = - 303 

<=> X = 3 

Bài 50(b) 

2(1 -3x) 2 + 3x _ ? 3(2x + 1) 

-5 10 4~ 

<=> 

8(l-3x)-2(2+3x) _ 140-15(2x+l) 

20 20 

8 - 24x - 4 - 6x = 140 - 30x 
-15 

<^> - 30x + 30x = - 4 + 140 - 15 

<=> Ox = 121. 

phương trình vô nghiệm. 

HS : Để giải phương trình trên, ta 
làm các bước : 

- Quy đồng mẫu hai vế của 
phương trình. 

- Nhân hai vế với MC để khử 
mẫu. 

- Chuyển các hạng tử chứa ẩn 
sang một vế, các hằng số sang vế 
kia. 

- Thu gọn và giải phương trình 
nhận được. 


Hoạt động 2 

Giải phương trình tích (10 phút) 
Bài 51(a, d) tr 33 SGK 










http://tuhoctoan.net 


Giải các phương trình sau bằng cách 
đưa về phương trình tích. 

a) (2x + 1) (3x - 2) = (5x - 8) (2x 

+ 1 ) 

GV gợi ý : Chuyến vế rồi phân tích 
vế trái thành nhân tử. 


d) 2x 3 + 5x 2 -3x = 0 

GV gợi ý phân tích đa thức 2x 3 + 5x 2 
- 3x thành nhân tử bằng phương 
pháp 

đặt nhân tử chung và tách hạng 
tử. 


Bài 53 tr 34 SGK. 

Giải phương trình 

x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 
— T - I --— — ——- 1 - 

9 8 7 6 

GV : Quan sát phương trình, em có 
nhận xét gì ? 

GV : Vậy ta sẽ cộng thêm 1 đơn 
vị vào mỗi phân thức, sau đó 


Hai HS lên bảng làm. 

HS1 làm câu a. 

(2x + 1) (3x - 2) = (5x - 8) (2x + 
1) 

<=> (2x + 1 ) (3x - 2) - (5x - 8) (2x + 1) = 0 
<=> (2x + 1) (3x - 2 - 5x + 8) = 0 
<^> (2x + 1) (- 2x + 6) = 0 
<=> 2x + 1 = 0 hoặc - 2x + 6 = 0 

<=> X = - — hoặc X = 3 
2 



HS2 làm câu d 
2x 3 + 5x 2 -3x = 0 

<^> X (2x 2 + 5x - 3) = 0 
<^> X (2x 2 + 6x - X - 3) = 0 
<=> X [2x (x + 3) —(x + 3)] = 0 
<=> X (x + 3) (2x - 1) = 0 

<=> X = 0 hoặc X = - 3 hoặc X = ì 



HS nhận xét : ở mỗi phân thức, tổng 
của tử và mẫu đều bằng X + 10 







http://tuhoctoan.net 


biến đổi phương trình về dạng 
phương trình tích. Cụ thể : 


X +1 

~9~ 

r x + 3 


7 


> 

+1 

J 

+ 

( x + 2 

l 8 

\ 

+ 1 

+ 

'x + 4 


+ 1 


+ 1 


x + 10 . x+10 x + 10 
<=> —— + — + 
9 8 7 

x + 10 
6 


Sau đó, GV yêu cầu HS lên bảng 
giải tiếp. 

(Nếu thiếu thời gian đưa bài giải 
mẫu lên bảng phụ hoặc màn hình 
đèn chiếu) 


HS giải tiếp : 

x + 10 . x + 10 x+10 x+10 

<=> —— + —- -- = 

9 8 7 6 

0 


<=>(x+ 10). 


(1 , 1 
u + 8 


_Ị_ 

7 



= 0 


<=> X + 10 = 0 
<=> X = - 10 


Hoạt động 3 

Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu (10 phút) 
Bài 52(a, b) tr 33 SGK. 

V 1 3 5 

a) — —- — = — 

2x -3 x(2x -3) X 


GV nêu câu hỏi 5 : Khi giải 
phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta 
phải chú ý điều gì ? 


Sau đó yêu cầu HS làm bài trên 
“Phiếu học tập”. 


HS : Khi giải phương trình chứa 
ẩn ở mẫu, ta cần tìm ĐKXĐ của 
phương trình. 

Các giá trị tìm được của ẩn trong 
quá trình giải phải đối chiếu với 
ĐKXĐ, những giá trị của X thoả 
mãn ĐKXĐ là nghiệm của 
phương trình đã cho. 

HS làm bài trên “Phiếu học tập” 




























http://tuhoctoan.net 


Nửa lớp làm, câu a. 
Nửa lớp làm, câu b. 

, x x+2 1 2 

b) - - = - 

x-2 X X (x-2) 


GV cho HS làm bài trên “Phiếu 
học tập” khoảng 3 phút thì yêu 
cầu dừng lại. GV và HS lớp 
kiểm tra bài làm của hai HS 
(mỗi bài một câu) 


V 1 3 5 

a) ———-——— = - 

2x -3 X (2x -3) X 

ĐKXĐ : X * I và X * 0 
2 

x-3 = 5 (2x-3) 

X (2x-3) X (2x-3) 

x-3=10x-15 

<=>-9x = - 12 

<=> X = ị (TMĐK) 



, X+2 1 2 

b) —-=■ - - = ———— 

X -2 X X (x-2) 

ĐKXĐ : X ^ 2 và X ^ 0 

(x + 2)x - (x-2) _ 2 

X (x-2) ~~ X (x-2) 

x 2 + 2x-x + 2 = 2 

<=> X 2 + X = 0 

<=>x(x+ 1) = 0 
<=> X = 0 hoặc X = - 1 
(loại) (TMĐK) 

s=(-u 

HS nhận xét, chữa bài. 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

Ôn tập lại các kiến thức về phưong trình, giải toán bằng cách lập 
phưong trình. 














http://tuhoctoan.net 


Bài tập về nhà số 54, 55, 56 tr 34 SGK. 

số 65, 66, 68,69 tr 14 SBT 

Tiết sau ôn tập tiếp về giải bài toán bằng cách lập phương trình. 


Tiết 55 


Ôn tập chương III (tiết 2) 


A. Mục tiêu 

• - Giúp HS ôn tập lại các kiến thức đã học về phương trình và giải toán bằng cách 
lập phương trình. 

• - Củng cố và nâng cao kĩ năng giải toán bằng cách lập phương trình. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Đèn chiếu, giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi bài tập, 

bảng phân tích hoặc bài giải. 

- Thước kẻ, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Làm các bài tập ôn tập. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


Kiểm tra 

GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HS 1 : Chữa bài 66(d) tr 14 SBT 
Giải phương trình sau 

X - 2 3 _ 2(JC -11) 

X + 2 x-2~ X 2 -4 


10 phút) 

Hai HS lên bảng kiểm tra. 

HS 1 : 

ĐKXĐ X * ± 2 

_ (x - 2) 2 - 3(x + 2) _ 2(x - 11) 

(x + 2)(x - 2) ~~ (x + 2)(x - 2) 

<=> X 2 - 4x + 4 - 3x - 6 = 2x — 22 

<=> X 2 - 4x - 5x + 20 = 0 
<=> x(x - 4) - 5(x - 4) = 0 


<=> (x - 4)(x - 5) = 0 

<=> X - 4 = 0 hoặc X - 5 = 0 

<=> X = 4 hoặc X = 5 
















http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS nhắc lại điều cần 
chú ý khi giải phương trình có 
chứa ẩn ở mẫu. 


(TMĐK) 

s={4;5}. 


(TMĐK) 


HS2 : Chữa bài tập 54 tr 34 SGK 
theo yêu cầu : 

- lập bảng phân tích. 

— trình bày bài giải 



v(km/h) 

t(h) 

s(km) 

Ca 

nô 

xuôi 

dòng 

X 

4 

4 

X 

Ca 

nô 

ngượ 

c 

dòng 

X 

ĩ 

5 

X 


Gọi khoảng cách giữa hai bến 
AB là X (km) ĐK : X > 0. 


Thời gian ca nô xuôi dòng là 4 
(h). Vậy vận tốc xuôi dòng là ^ 
^km3 

Im 

Thời gian ca nô ngược dòng là 5 
(h). Vậy vận tốc ngược dòng là : 

X ( km N 

5 Im’ 

Vận tốc dòng nước là . 

Vậy ta có phương trình : 

- - Ạ = 2.2. 

4 5 

5x - 4x = 4.20 
A' = 80 (TMĐK). 

Trả lời: Khoảng cách giữa hai 
bến AB là 80 km. 


GV yêu cầu HS nêu các bước 
giải bài toán bằng cách lập 
phương trình. 

GV nhận xét, cho điểm HS. 


HS nhận xét bài làm của hai bạn 
được kiểm tra. 














http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 
Luyện tập (32 phút) 
Bài 69 Tr 14 SBT (Toán chuyển 
động) 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình). 


GV hướng dẫn HS phân tích bài toán : 

- Trong bài toán này, hai ô tô 
chuyển động như thế nào ? 


- GV : Vậy sự chênh lệch thời 
gian xảy ra ở 120 km sau. 

Hãy chọn ẩn số và lập bảng phân tích. 


Đổi 40 phút ra giờ ? 

Lập phương trình bài toán. 

GV hướng dẫn HS thu gọn 
phương 

. , . 120 100 2 
trình : —— - —— = - 
X X 3 

rồi hoàn thành bài toán. 

Bài 68 Trl4 SBT (Toán năng 

suất) 

(Đề bài đưa lên màn hình). 

GV yêu cầu HS lập bảng phân tích và 
lập phương trình bài toán. 


HS : Hai ô tô chuyến động trên quãng 
đường dài 163 km. Trong 43 km đầu hai 
xe có cùng vận tốc. Sau đó xe thứ nhất. 

tăng vận tốc lên gấp 1,2 lần vận 
tốc ban đầu nên đã về sớm hơn 
xe thứ hai 40 phút. 


HS : Gọi vận tốc ban đầu của hai 
xe là X (km/h), ĐK X > 0. Quãng 
đường còn lại sau 43 km đầu là : 
163-43 = 120 km. 



v(km/h) 

t(h) 

s(km) 

Ôtô 1 

l,2x 

120 

1,2* 

120 

Ôtô 2 

X 

120 

X 

120 

ĐỎ1-40 phút = - h- 



Phương trình : 

120 120 _ 2 
X l,2.x~3‘ 


Kết quả X = 30. 

Trả lời: Vận tốc ban đầu của hai 
xe là 30 km/h. 

Một HS đọc to đề bài. 














http://tuhoctoan.net 



NS 1 ngày (tấn/ngày) 

Sô ngày (ngày) 

Sô than (tấn) 

Kế hoạch 

50 

X 

50 

X (x > 0) 

Thực hiện 

57 

X + Ì3 

57 

x+ 13 


Một HS lên bảng giải phương 
trình và trả lời bài toán. 

Bài 55 Tr34 SGK (Toán phần 
trăm có nội dung hoá học). 

GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội 
dung bài toán : 

- Trong dung dịch có bao nhiêu 
gam muối ? Lượng muối có thay 
đổi không ? 

- Dung dịch mới chứa 20% muối, em 
hiểu điều này cụ thể là gì ? 

- Hãy chọn ẩn và lập phương trình 
bài toán. 


Một HS lên bảng giải phương trình 
và trả lời bài toán. 


Bài 56 Tr 34 SGK. 

(Toán phần trăm có nội dung thực 
tế). 


Phương trình : 

X X + 13 _ 

50 57 - 

Kết quả : X = 500 (TMĐK) 

Trả lời: Theo kế hoạch đội phải 
khai thác 500 tấn than. 


HS trả lời: 

- Trong dung dịch có 50g muối. 
Lượng muối không thay đổi. 

- Dung dịch mới chứa 20% muối 
nghĩa là khối lượng muối bằng 20% 
khối lượng dung dịch. 

- Gọi lượng nước cần pha thêm 
là 

X (gam) ĐK X > 0. 

Khi đó khối lượng dung dịch sẽ 
là : 200 + X (gam). 

Khối lượng muối là 50 gam. 

Ta có phương trình : 

-^-(200 + x) = 50 
100 v 1 

200 + X = 250. 

X = 50 (TMĐK). 

Trả lời : Lượng nước cần pha thêm là 
50 gam. 

Một HS đọc to đề bài 













http://tuhoctoan.net 


(Đề bài đưa lên màn hình hoặc bảng 
phụ). 

GV giải thích thêm về thuế VAT : 
Thuế VAT 10% ví dụ : Tiền trả theo 
các mức có tổng là 100 000 đồng thì 
còn phải trả thêm 10% thuế VAT. Tất 
cả phải trả : 100 000 . (100% + 10%) 
đồng = 100 000 . 110% đồng. 

Sau đó GV yêu cầu HS hoạt động 
nhóm làm bài 56. 


GV quan sát các nhóm hoạt 
động, gợi ý, nhắc nhở khi cần 
thiết. 


GV để các nhóm làm việc khoảng 7 
phút thì yêu cầu đại diện một nhóm 
lên trình bày bài giải. 


HS nghe GV giải thích. 


HS hoạt động theo nhóm. 

Bài làm. 

Gọi mỗi số điện 0 mức thấp nhất 
có giá trị X (đổng). 

ĐK : X > 0. 

Nhà Cường dùng hết 165 số điện 
nên phải trả tiền theo mức : 

+ 100 số điện đầu tiên : 100.X 
(đổng). 

+ 50 số điện tiếp theo : 50(x + 

150)(đồng) 

+ 15 số điện tiếp theo nữa là : 

15. (x + 350) đồng. 

Kể cả thuế VAT, nhà Cường phải 
trả 95 700 đồng, vậy ta có 
phưong trình : 

[lOOx + 50(x + 150) + 15(x + 350)] 
= 95 700. 

100 

Kết quả X = 450. 

Trả lời: Giá 1 số điện 0 mức 
thấp nhất là 450 đồng 

Đại diện một nhóm trình bày bài 
giải. 

HS lóp theo dõi và chữa bài. 




http://tuhoctoan.net 


GV nhắc nhở HS ghi nhớ những 
đại lượng cơ bản trong từng dạng 
toán, những điều cần lưu ý khi 
giải bài toán bằng cách lập 
phương trình. 

Hướng dẫn vể nhà (3 phút) 

Tiết sau kiểm tra 1 tiết chương III. 

HS cần ôn tập kỹ : 

1) Về lý thuyết: 

- Định nghĩa hai phương trình tương đương. 

- Hai qui tắc biến đổi phương trình. 

- Định nghĩa, số nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn. 

- Các bước giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0, phương trình tích, 

phương trình chứa ẩn ở mẫu. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. 

2) Về bài tập : Ôn lại và luyện tập giải các dạng phương trình và các bài toán 

giải bằng cách lập phương trình. 

Chú ý trình bày bài giải cẩn thận, không sai sót. 


Tiêt 56\ 


Kiểm tra chương III 
Đề 1 


Bài 1 (3 điểm) 

1. Thế nào là hai phương trình tương đương ? 

2. Xét xem các cặp phương trình sau có tương đương với nhau không ? Giải thích 

a) 2x - 4 = 0 (1) và (x - 2)(x 2 + 1) = 0 (2). 

b) 3x + 9 = 0 (3) và X + —í— = —í— - 3 (4). 

X + 3 X + 3 

Bài 2 (3 điểm). Giải các phương trình sau : 

, 3x-2 3 - 2(x + 7) 

a) —--5 —-:- 

6 4 

b) (x + 2)(3 - 4x) + (x 2 + 4x + 4) = 0. 







http://tuhoctoan.net 


Bài 3 (4 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình. 

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Đến B người đó làm việc 
trong 1 giờ rồi quay về A với vận tốc 24 km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 5 giờ 30 
phút. Tính quãng đường AB. 


Đáp án tóm tắt và biểu điểm 


Bài 1 (3 điểm). 

1 - Định nghĩa hai phương trình tương đương (1 điểm). 

2 - a) Phương trình (1) và (2) tương đương, 
vì có cùng một tập nghiệm 

Sj = S 2 = Ị2Ị (1 điểm), 

b) Phương trình (3) và (4) không tương đương 
vì phương trình (3) có S 3 = j-3} 
phương trình (4) có s 4 = 0 (1 điểm). 


Bài 2 (3 điểm) 

a) S=jjìj (1,5 điểm) 

b) S= j-2;|j (1,5 điểm). 


Bài 3 (4 điểm). 

Gọi quãng đường AB là X (km) ĐK : X > 0. 
Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h 

=> thời gian đi của ô tô là 7^7 (h) 

30 

Ô tô đi từ B về A với vận tốc 24 km/h. 

=> thời gian về của ô tô là -ậ- (h) 

24 

Thời gian làm việc tại B là 1 (h). 

Thời gian tổng cộng là 5h 30phút =5-1 (h). 
Ta có phương trình : 

- 7 - + —- + 1 = 5-7 

30 24 2 

Giải phương trình được X = 60 (TMĐK) 


(0,5 đ) 
(0,5 đ). 

(0,5 đ). 


(1,0 đ) 
(1,0 đ) 


http://tuhoctoan.net 


Trả lời: Quãng đường AB dài 60 km 


(0,5 đ). 


http://tuhoctoan.net 


Đề II 

Bài 1 (3 điểm) Các câu sau đúng hay sai ? 



Nội dung 

Đúng 

Sai 

1 

Phương trình 2x + 4 = 10 và phương 
trình 

7x - 2 = 19 là hai phương trình tương 
đương 



2 

Phương trình X = 2 và phương trình X 2 = 

4 là hai phương trình tương đương. 



3 

Phương trình x(x - 3) + 2 = X 2 có tập 
nghiệm là s = Ị^l 



4 

Phương trình 3x + 5 = 1 ,5 ( 1 + 2x) có tập 
nghiệm là s = 10) 



5 

Phương trình 0x + 3 = x + 3- xcó tập 
nghiệm là s = { 3 } 



6 

Phương trình x(x - 1 ) = X có tập nghiệm 
là 

s = ( 0 ; 2 } 




Bài 2 (3 điểm). Giải các phương trình sau : 

a) (x - 3) (x + 4) - 2(3x - 2) = (x - 4) 2 

b) 3 + 15 = zl 

Bài 3 (4 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Một cửa hàng có hai 
kho chứa hàng. Kho I chứa 60 tạ, kho II chứa 80 tạ. Sau khi bán ở kho II 
số hàng gấp 3 lần số hàng bán được ở kho I thì số hàng còn lại ở kho I gấp đôi 
số hàng còn lại ở kho II. Tính số hàng đã bán ở mỗi kho. 

Đáp án tóm tắt và biểu điểm 


Bài 1 (3 điểm) 















http://tuhoctoan.net 


- Câu 1 : Đúng 

0,5 điểm. 

- Câu 2 : Sai 

0,5 điểm. 

- Câu 3 : Đúng 

0,5 điểm. 

- Câu 4 : Đúng 

0,5 điểm. 

- Câu 5 : Sai 

0,5 điểm. 

- Câu 6 : Đúng 

0,5 điểm. 

Bài 2 (3 điểm) 
a) s = {8 } 

1,5 điểm. 

b) s = 0 

1,5 điểm. 

Bài 3 (4 điểm) 

Gọi số hàng bán ở kho I là X (tạ) 

ĐK : 0 < X < 60 

0,5 điểm. 

=> Số hàng bán ở kho II là 3x (tạ) 

0,5 điểm. 

Ban đầu kho I có 60 tạ, sau khi bán số hàng 
kho I còn là : (60 - x) tạ. 

0,5 điểm. 

Ban đầu kho II có 80 tạ, sau khi bán số hàng 
kho II còn là : (80 - 3x) tạ 

0,5 điểm. 

Ta có phương trình : 

60 - X = 2. (80 - 3x) 

0,5 điểm. 

Giải phương trình được 

X = 20 (TMĐK) 

1 điểm. 

Trả lời : Số hàng bán ở kho I là 20 tạ 

Số hàng bán ở kho II là 60 tạ 

0,5 điểm. 


Chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn 


Tiết 57 


Đl. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 


A. Mục tiêu 

• HS nhận biết được vế trái, vế phải và biết dùng dấu của bất đẳng thức 
(>;<;>;<). 

- Biết tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. 

- Biết chúng minh bất đẳng thức nhờ so sánh giá trị các vế ở bất 
đẳng thức hoặc vận dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi bài tập, hình vẽ minh hoạ. 



http://tuhoctoan.net 


- Thước kẻ có chia khoảng, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập “Thứ tự trong Z” (Toán 6 tập 1). và “So sánh hai số 
hữu tỉ” (Toán 7 tập 1). 

- Thước kẻ, bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


HS nghe GV trình bày. 


Hoạt động 1 

Giới thiệu về chuơng IV (3 phút) 
GV : ở chương III chúng ta đã 
được học về phương trình biểu 
thị quan hệ bằng nhau giữa hai 
biểu thức. Ngoài quan hệ bằng 
nhau, hai biểu thức còn có quan 
hệ không bằng nhau được biểu 
thị qua bất đẳng thức, bất phương 
trình. 

Qua chương IV các em sẽ được 
biết về bất đẳng thức, bất phương 
trình, cách chứng minh một số 
bất đẳng thức, cách giải một số 
bất phương trình đơn giản, cuối 
chương là phương trình chứa dấu 
giá trị tuyệt đối. Bài đầu ta học : 

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. 


GV : Trên tập hợp số thực, khi so 
sánh hai số a và b, xảy ra những 
trường hợp nào ? 

GV : Nếu a lớn hơn b, kí hiệu a > 
b 

Nếu a nhỏ hơn b, kí hiệu là a < b. 
Nếu a bằng b, kí hiệu a = b. 

Và khi biểu diễn các số trên trục số 
nằm ngang, điểm biểu diễn số nhỏ 
hơn ở bên trái điểm biểu diễn số 
lớn hơn. 

GV yêu cầu HS quan sát trục số 
trong tr35 SGK rồi trả lời: Trong 


HS : Khi so sánh hai số a và b, 
xảy ra các trường họp : a lớn hơn 
b hoặc a nhỏ hơn b hoặc a bằng 
b. 


HS : Trong các số được biểu diễn 
trên trục số đó, số hữu tỉ là : - 2 ; 


Hoạt động 2 

1. Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số (12 phút) 











http://tuhoctoan.net 


các số được biển diễn trên trục số 
đó, số nào là hữu tỉ ? số nào là 
vô tỉ ? So sánh V 2 và 3. 


GV yêu cầu HS làm ỉ ? 11 

Điền dấu thích hợp (=, < , >) vào ô 
vuông. 

( Đề bài đưa lên bảng phụ). 


GV : Với X là một số thực bất kỳ, 
hãy so sánh X 2 và số 0. 

- Vậy X 2 luôn lớn hon hoặc bằng 
0 với mọi X, ta viết X 2 > 0 với mọi 
X. 

- Tổng quát, nếu c là một số 
không âm ta viết thế nào ? 

Nếu a không nhỏ hơn b, ta viết 
thế nào ? 

GV : Tương tự, với X là một số 
thực bất kì, hãy so sánh - X 2 và 
số 0. 

Viết kí hiệu, 

- Nếu a không lớn hơn b, ta viết 
thế nào ? 

- Nếu y không lớn hơn 5, ta viết thế 
nào ? 


- 1,3 ; 0 ; 3. Số vô tỉ là V 2 . 

So sánh V 2 và 3: V 2 < 3 vì 3 = 
Võ mà V2 < V9 hoặc điểm V2 
nằm bên trái điểm 3 trên trục số. 


HS làm I ? 11 vào vở. 
Một HS lên bảng làm. 


a) 1,53 

b) - 2,37 

V 12 

c) 

d) 


-18 

3 


< 

H 

Q 


1,8. 

-2,41. 

-2 
~~3 ' 


12 


±|vìf = - 

20 5 20 


HS : Nếu X là số dương thì X 2 > 
0. Nếu X là số âm thì X 2 > 0. Nếu 
X là 0 thì X 2 = 0. 


Một HS lên bảng viết c > 0. 

- HS : Nếu a không nhỏ hơn b thì a 
phải lớn hơn b hoặc a = b, ta viết a > b. 

HS : X là một số thực bất kỳ thì - 
X 2 luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0. 

Kí hiệu -X 2 < 0. 

- Một HS lên bảng viết 
a < b. 

y<5. 


Hoạt động 3 










http://tuhoctoan.net 


2. Bất đẳng thức ( 5 phút) 


GV giới thiệu : Ta gọi hệ thức 

dạng a < b ( hay a > b, a < b, a > 
b) là bất đẳng thức, với a là vế 
trái, b là vế phải của bất đẳng 
thức. 

Hãy lấy ví dụ về bất đẳng thức và 
chỉ ra vế trái, vế phải của bất 
đẳng thức đó. 


HS nghe GV trình bày. 


HS lấy ví dụ về bất đẳng thức 
chẳng hạn : - 2 < 1,5. 

a + 2 > a. 
a + 2 > b — 1. 

3x - 7 < 2x + 5 

Rồi chỉ ra vế trái, vế phải của 

mỗi bất đẳng thức. 


Hoạt động 4 


3. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng (16 phút) 
GV : - Cho biết bất đẳng thức I HS : - 4 < 2. 
biểu diễn mối quan hệ giữa (-4) 
và 2. 

- Khi cộng 3 vào cả hai vế của ^ : 4 + 3 < 2 + 3 

bất đẳng thức đó, ta được bất 
đẳng thức nào ? 


Sau đó GV đưa hình vẽ tr 36 SGK sau 
lên bảng phụ ( hoặc màn hình) 


hay - 1 < 5. 


-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 



GV nói: Hình vẽ này minh hoạ 
cho kết quả : Khi cộng 3 vào cả 
hai vế của bất đẳng thức - 4 < 2 ta 
được bất đẳng thức - 1 < 5 cùng 
chiều với bất đẳng thức đã cho 
(GVgiới thiệu về hai bất đẳng thức 








http://tuhoctoan.net 


cùng chiều). 


GV yêu cầu HS làm ?2 

HS : a) Khi cộng - 3 vào cả hai 
vế của bất đẳng thức - 4 < 2 thì 
được bất đẳng thức : - 4 - 3 < 2 
-3 

hay - 7 < -1. 

cùng chiều với bất đẳng thức đã 
cho. 

b) Khi cộng số c vào cả hai vế 
của bất đẳng thức - 4 < 2 thì 
được bất đẳng thức - 4 + c < 2 + 

c. 

GV : Liên hệ giữa thứ tự và phép 
cộng ta có tính chất sau : 

Tính chất: Với ba số a, b và c, ta 
có : 


Nếu a < b thì a + c < b + c. 


Nếu a < b thì a + c < b + c. 

Nếu a > b thì a + c > b + c. 


Nếu a > b thì a + c > b + c.. 


(Tính chất này GV đưa lên bảng 
phụ hoặc màn hình). 

GV yêu cầu : Hãy phát biểu thành lời 
tính chất trên. 

HS phát biểu : Khi cộng cùng 
một số vào cả hai vế của một bất 
đẳng thức ta được bất đẳng thức 
mới cùng chiều với bất đẳng thức 
đã cho. 

GV cho vài HS nhắc lại tính chất 
trên bằng lời. 

GV yêu cầu HS xem Ví dụ 2 rồi 
làm 1 ? 31 và 1 ? 4 L 

HS cả lớp làm ? 3 và ? 4 . 

Hai HS lên bảng trình bày. 

1 ?3| Có -2004 >-2005. 

=> - 2004 + (-777) > -2005 + (- 
777) theo tính chất liên hệ giữa 
thứ tự và phép cộng. 












http://tuhoctoan.net 


\JA\ Có V2 <3 (Vì 3 = V9) 
V 2 + 2 < 3 + 2 
hay V 2 + 2 < 5. 


GV giới thiệu tính chất của thứ tự cũng 

chính là tính chất của bất đẳng thức 

_ 

Hoạt động 5 


Luyện tập (7 phút) 


Bài l (a b) Tr37 SGK. 

( Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình) 


Bài 2(a) tr 37 SGK. 

Cho a < b, hãy so sánh a + 1 và b 
+ 1 

Bài 3(a) tr 37 SGK. 

So sánh a và b nếu a - 5 > b - 5. 

Bài 4 tr 37 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình ) 

GV yêu cầu một HS đọc to đề 
bài và trả lời. 

GV nêu thêm việc thực hiện quy 
định về vận tốc trên các đoạn 
đường là chấp hành luật giao 
thông, nhằm đảm bảo an toàn 
giao thông. 


HS trả lời miệng 

a) - 2 + 3 > 2. Sai 

vì - 2 + 3 = 1 mà 1 < 2 

b) - 6 < 2(- 3) Đúng 
vì 2.(- 3) = - 6. 

=> - 6 < - 6 là đúng. 

HS : Có a < b, cộng 1 vào hai vế 
bất đẳng thức được a + 1 < b + 1. 

HS : Có a - 5 > b - 5, cộng 5 vào 
hai vế bất đẳng thức được 

a-5 + 5>b-5 + 5. 
hay a > b. 

HS đọc to đề bài 
HS trả lời: a < 20. 


Hướng dãn về nhà (2 phút) 

- Nắm vững tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng ( dưới dạng công thức 
và phát biểu thành lời). 

- Bài tập về nhà số l(c, d) 2(b) 3(b) tr 37 SGK số 1, 2, 3, 4, 7, 8 tr 41, 42 SBT. 









http://tuhoctoan.net 


Tiết 5% 


Đ2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 


A. Mục tiêu 

• HS nắm được tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân (với số dương và với số 
âm) ở dạng bất đẳng thức, tính chất bắc cầu của thứ tự. 

• HS biết cách sử dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân, 
tính chất bắc cầu để chứng minh bất đẳng thức hoặc so sánh các số. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi bài tập, hình vẽ 
minh hoạ, tính chất. 

- Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu, bút dạ 

• HS : - Thước thẳng, bảng phụ nhóm, bút dạ. 

c. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

Kiểm tra 

(5 phút) 

GV nêu yêu cầu kiểm tra 

Một HS lên bảng kiểm tra 

- Phát biểu tính chất liên hệ giữa 

- Phát biểu tính chất : Khi cộng cùng 

thứ tự và phép cộng 

một số vào cả hai vế của một bất đẳng 

- Chữa bài số 3 tr 41 SBT 

thức ta được một bất đẳng thức mới 
cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. 

Đặt dấu “ <, >, >, < ” vào ô 
vuông cho thích hợp. 

GV lưu ý câu c còn có thể viết 

- Chữa bài tập 3 SBT 

a) 12 + (- 8) 0 9 + (- 8) 

b) 13-19 0 15-19 

c) (- 4) 2 + 7 @16 + 7 

(-4) 2 +7016 + 7 

d) 45 2 + 12 0 450 + 12 

GV nhận xét, cho điểm. 

HS nhận xét bài làm của bạn 


Hoạt động 2 









http://tuhoctoan.net 


1 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương ( 10 phút) 
GV : Cho hai số - 2 và 3, hãy nêu bất 
đẳng thức biểu diễn mối quan hệ giữa 
(- 2) và 3 


- Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức 
đó với 2 ta được bất đẳng thức nào ? 

- Nhận xét về chiều của hai bất 
đẳng thức. 

GV đưa hình vẽ hai trục số tr 37 
SGK lên bảng phụ hoặc màn 
hình để minh hoạ cho nhận xét 
trên. 

- GV yêu cầu HS thực hiện I ? 1 1 


GV : Liên hệ giữa thứ tự và phép 
nhân với số dương ta có tính chất 
sau : 

Với ba số a, b và c mà c > 0 
Nếu a < b thì ac < bc. 

Nếu a < b thì ac < bc 
Nếu a > b thì ac > bc 
Nếu a > b thì ac > bc 

(Tính chất này GV đưa lên bảng 
phụ hoặc màn hình). 

GV yêu cầu : Hãy phát biểu 
thành lời tính chất trên. 


HS:- 2 < 3 


HS : -2.2 < 3.2 
hay - 4 < 6 

- Hai bất đẳng thức cùng chiều. 


- HS làm LUI 

a) Nhân cả hai vế của bất đẳng 
thức 

- 2 < 3 với 5091 thì được bất 
đẳng thức - 10182 < 15273 

b) Nhân cả hai vế của bất đẳng 
thức - 2 < 3 với số c dương thì 
được bất đẳng thức - 2c < 3c 


GV yêu cầu HS làm [?2 


HS phát biểu : Khi nhân cả hai vế 
của bất đẳng thức với cùng một 
số dương ta được bất đẳng thức 
mới cùng chiều với bất đẳng thức 
đã cho. 


HSlà ?2 














http://tuhoctoan.net 


Đặt dấu thích hợp (<, >) vào ô 
vuông. 


a) (-15,2). 3,5 0 (-15,08). 
3,5 

b) 4,15.2,2 Ịgh -5,3) . 2,2 


Hoạt động 3 


2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm (15 phút) 
GV : Có bất đẳng thức - 2 < 3. 

Khi nhân cả hai vế của bất đẳng 
thức đó 


với (-2), ta đuợc bất đẳng thức nào ? 


HS : Từ - 2 < 3, nhân hai vế với 
(-2), ta được (-2).(-2) > 3.(-2) vì 
4 > - 6. 


GV đưa hình vẽ hai trục số tr 38 SGK 
để minh hoạ cho nhận xét trên. 

Từ ban đầu vế trái nhỏ hơn vế phải, 
khi nhân cả hai vế với ( - 2) vế trái 
lại lớn hơn vế phải. Bất đẳng thức đã 
đổi chiều. 


GV yêu cầu HS làm 



GV đưa ra bài tập : 

Hãy điền dấu " <, >, < >" vào ô 
vuông cho thích hợp. 

Với ba số a, b và c mà c < 0. 
Nếu a < b thì ac Q bc 

Nếu a < b thì ac bc 
Nếu a > b thì ac Q bc 
Nếu a > b thì ac □ bc 


a) Nhân cả hai vế của bất đẳng 
thức 

- 2 < 3 với - 345, ta được bất 
đẳng thức 690 > - 1035. 

b) Nhân cả hai vế của bất đẳng 
thức - 2 < 3 với số c âm, ta được 
bất đẳng thức : - 2c > 3c. 


HS làm bài tập. 

Hai HS lần lượt lên bảng điền. 
Nếu a < b thì ac \>\ bc 
Nếu a < b thì ac [U bc 
Nếu a > b thì ac [<] bc 
Nếu a > b thì ac [^] bc 





http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS : 

- nhận xét bài làm của bạn 

- phát biểu thành lời tính chất 

- GV cho vài HS nhắc lại và nhấn 
mạnh : khi nhân hai vế của bất đẳng 
thức với số âm phải đổi chiều bất 
đẳng thức. 

- GV yêu cầu HS làm 1 ? 4| và 


GV lưu ý : nhân hai vế của bất đẳng 

thức vói -Ị cũng là chia hai vế cho - 4. 
4 


GV cho HS làm bài tập : 
Cho m < n, hãy so sánh 

a) 5m và 5n. 

b) — và — 

2 2 

c) -3m và -3n. 


HS lớp nhận xét bạn điền dấu có 
đúng không và phát biểu thành lời 
tính chất trên. 

Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng 
thức với cùng một số âm ta được bất 
đẳng thức mới ngược chiều với bất 
đẳng thức đã cho. 


I ?4| Cho - 4a > - 4b. 

Nhân hai vế với , ta có a < b 
4 

1 ? 5| Khi chia hai vế của bất đẳng 
thức cho cùng một số khác 0, ta 
phải xét hai trường hợp : 

- Nếu chia hai vế cho cùng số 
dương thì bất đẳng thức không 
đổi chiều. 

- Nếu chia hai vế của bất đẳng thức 
cho cùng một số âm thì bất đẳng thức 
phải đổi chiều. 

HS trả lời miệng. 

a) 5m < 5n 

u\ m - n 

b) -7- < T- 
2 2 

c) -3m > -3n 


A\ m N n 

d) _ và - 7 - 
-2 -2 


n m n 

d) « > “T 
-2 -2 


Hoạt động 4 

3. Tính chất bắc cầu của thứ tự (3 phút) 

GV : Với ba số a, b, c. nếu a < b và HS nghe GV trình bày 

b < c thì a < c, đó là tính chất bắc 

cầu của thứ tự nhỏ hơn 

Tương tự, các thứ tự lớn hơn, nhỏ 

hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc 












http://tuhoctoan.net 


bằng cũng có tính chất bắc cầu. 
GV cho HS đọc Ví dụ tr 39 SGK. 


HS đọc Ví dụ SGK. 


Hoạt động 5 
Luyện tập (10 phút) 


Bài 5 tr 39 SGK. 

Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai ? 

Vì sao ? 

a) (- 6).5 < (- 5).5 

b) (- 6).(- 3) < (- 5).(- 3) 

c) (- 2003).(- 2005) <(- 
2005).2004 

d) -3x 2 <0 

Bài 7 tr 40 SGK 

Số a là số âm hay dưong nếu : 

a) 12a < 15a 

b) 4a < 3a 


c) -3a > -5a 
Bài 8 tr 4 SGK. 

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm. 
Cho a < b, chứng tỏ : 
a) 2a - 3 < 2b- 3. 


b) 2a - 3 < 2b + 5 


HS trả lời mịêng. 

a) Đúng vì - 6 < - 5 

Có 5 >0 => (- 6).5 < (- 5).5 

b) Sai vì - 6 < -5 

Có - 3 <0 =>(- 6).(- 3)>(- 5).(- 
3) 

c) Sai vì -2003 < 2004 
Có - 2005 < 0 

=> (- 2003).(- 2005) > 2004.(- 
2005) 

d) Đúng vì X 2 > 0 

Có - 3 < 0 => - 3x 2 < 0 


a) Có 12 < 15 mà 12a < 15a cùng 
chiều với bất đẳng thức trên 
chứng tổ a > 0. 

b) Có 4 > 3 mà 4a < 3a ngược 
chiều với bất đẳng thức trên 
chứng tỏ a < 0. 

c) -3 > -5 mà -3a > -5a chứng tỏ a > 0. 
HS hoạt động theo nhóm. 

a) Có a < b 

Nhân hai vế với 2 (2 > 0) => 2a < 
2b 

Cộng hai vế với - 3 => 2a - 3 < 2b - 3. 

b) Có a < b 
=> 2a < 2b 

=> 2a-3 <2b-3 (1) 





http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu đại diện nhóm giải 
thích cơ sở của các bước biến đổi 
bất đẳng thức. 


Có -3 < 5 

^ 2b - 3 < 2b + 5 (2) 

Từ (1) và (2) theo tính chất bắc 
cầu => 2a - 3 < 2b + 5. 

Đại diện một nhóm trình bày lời 
giải. 

HS lớp nhận xét. 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Nắm vững tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, liên hệ giữa thứ tự 
và phép nhân, tính chất bắc cầu của thứ tự. 

- Bài tập về nhà số 6, 9, 10, 11 tr 39, 40 SGK. 

Bài so 10, 12, 13, 14, 15 tr 42 SBT. 

- Tiết sau luyện tập. 


Tiết 59 


Luyện tập 


A. Mục tiêu 

• Củng cố các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, liên hệ giữa thứ tự và phép 
nhân, tính chất bắc cầu của thứ tự. 

• Vận dụng, phối hợp các tính chất của thứ tự giải các bài tập về bất đẳng thức. 


B. Chuẩn bị của GV và HS. 

• GV : Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi bài tập, bài giải mẫu, 
ba tính chất của bất đẳng thức đã học. 

• HS : - Ồn các tính chất của bất đẳng thức đã học. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 
HS1 : - Điền dấu “ <, >, = 
vuông cho thích hợp. 


Kiểm tra (8phút) 

Hai HS lên bảng kiểm tra. 
vào ô HS1 : - Điền dấu thích hợp vào ô 
vuông. 










http://tuhoctoan.net 


Cho a < b 

a) Nếu c là một số thực bất kì. 

a + c b + c 

b) Nếu c > 0 thì 
a . c □ b . c 

c) Nếu c < 0 thì 

a.c b.c 

d) Nếu c = 0 thì 

a.c b.c 

-Chữa bài ll(b) tr40 SGK 


HS2 : - Chữa bài 6 tr 39 SGK 

Cho a < b, hãy so sánh 2a và 2b ; 
2a và a + b ; -a và -b 


- Phát biểu thành lời tính chất 
liên hệ giữa thứ tự và phép nhân ( 
với số dương, với số âm) 

GV nhận xét, cho điểm 


Cho a < b 

a) Nếu c là một số thực bất kì 

a + c |< I b + c 

b) Nếu c > 0 thì 

ac |< I b . c 

c) Nếu c < 0 thì 
a.c |> I b. c 

d) Nếu c = 0 thì 
a.c 1= I b.c 

-Chữa bài ll(b) SGK 
Cho a < b 

Nhân hai vế với (- 2) 

- 2a > - 2b 

Cộng (-5) vào hai vế 
-2a-5>-2b-5 

HS2 : - Chữa bài 6 SGK 
Cho a < b 

a) Nhân 2 vào hai vế 
2a < 2b 

b) Cộng a vào hai vế 

a + a < a + b hay 2a < a + b. 

c) Nhân (-1) vào hai vế 
-a > -b 

- Phát biểu tính chất liên hệ giữa 
thứ tự và phép nhân.s 

HS lớp nhận xét bài làm của các 
bạn. 


Hoạt động 2 
Luyện tập (25 phút) 



http://tuhoctoan.net 


Bài 9 tr 40 SGK 

Cho tam giác ABC. Các khẳng định 
sau đây đúng hay sai: 

a) Ẵ + B + c > 180° 

b) Ẵ + B < 180° 

c) B + c < 180° 

d) Ă + B> 180° 

Bài 12 tr 40 SGK 
Chứng minh 

a) 4. (— 2) + 14 < 4.(- 1) + 14 


b) (- 3).2 + 5 < (- 3).(- 5) + 5 


Bài 13 tr 40 SGK 

So sánh a và b nếu 
a)a + 5<b + 5 


b) -3a > -3b 


Bài 14 tr 40 SGK 
Cho a < b, hãy so sánh : 


HS trả lời miệng và giải thích. 

a) Sai vì tổng ba góc của một tam 
giác bằng 180°. 

b) Đúng. 

c) Đúng vì B + c < 180° 

d) Sai vì Â + B < 180° 

HS làm bài tập, sau ít phút hai 
HS lên bảng làm 

a) Có - 2 < - 1 

Nhân hai vế với 4 ( 4 > 0) 

=>4.(- 2) < 4.(- 1) 

Cộng 14 vào hai vế. 

=>4(-2)+ 14 < 4.(- 1)+ 14 

b) Có 2 > - 5 

Nhân hai vế với - 3 (- 3 < 0) 

=> (- 3) . 2 < (- 3).(- 5) 

Công 5 vào hai vế 

=> (- 3)2 + 5 < (- 3).(- 5) + 5 

HS trả lời miệng 

a) a + 5<b + 5 
Cộng (-5) vào hai vế 

a + 5 + (-5)<b + 5+(-5) 

=> a < b 

b) -3a > -3b 

Chia hai vế cho (-3), bất đẳng 
thức đổi chiều. 

-3 a . -3 b 

—r < —— 

-3 -3 

a < b 

HS hoạt động theo nhóm. 





http://tuhoctoan.net 


a) 2a + 1 với 2b + 1 

b) 2a + 1 với 2b + 3 

a) Có a < b 

Nhân hai vế với 2 ( 2 > 0) 

=> 2a < 2b 

GV yêu cầu HS hoạt động theo 
nhóm 

Cộng 1 vào hai vế 

=> 2a + 1 < 2b + 1 

b) Có 1 < 3 

Cộng 2b vào hai vế 

=> 2b + 1 < 2b + 3 (2) 

Từ (1), (2), theo tính chất bắc cầu 
2a + 1 < 2b + 3 

Đại diện một nhóm trình bày lời 
giải 

Bài 19 tr 43 SBT 


Cho a là một số bất kì, hãy đặt 
dấu 

“<, > >, < ” vào ô vuông cho 
đúng : 

a) a 2 □ 0 

HS làm bài tập. Sau đó lần lượt HS 
lên bảng điền và giải thích các 
bất đẳng thức. 

a) a 2 [F] 0 

giải thích : nếu a * 0 a 2 > 0 
nếu a = 0 => a 2 = 0 

b) - a 2 □ 0 

b)-a 2 [T] 0 

giải thích : nhân hai vế bất đẳng 
thức a với (-1). 

c) a 2 + 1 □ 0 

c) a 2 + 1 [>~~ 0 

giải thích : cộng hai vế bất đẳng 
thức a với 1 : a 2 + 1 > 1 > 0 

d) - a 2 - 2 □ 0 

d)-a 2 -2 ỊT] 0 

GV nhắc HS cần ghi nhớ : Bình 
phương mọi số đều không âm. 

Bài 25 tr 43 SBT 

So sánh m 2 và m nếu 

a) m lớn hơn 1 

GV gợi ý : có m > 1. làm thế nào 

giải thích : cộng hai vế của bất 
đẳng thức b với -2 : 

-a 2 -2<-2<0 

a) 

HS : từ m > 1 






http://tuhoctoan.net 


để có m 2 vàm ? 

Ta nhân hai vế của bất đẳng thức 
với m, vì m > 1 => m > 0 nên bất 
đẳng thức không đổi chiều 

Vậy m 2 > m 

áp dụng : so sánh (1,3) 2 và 1,3 

HS : vì 1,3 > 1 => (1,3) 2 > 1,3 

b) m dương nhưng nhỏ hơn 1. 

b) 0 < m < 1 

Ta nhân hai vế của bất đẳng thức 
m < 1 với m, vì m > 0 nên bất 
đẳng thức không đôi chiều. 

Vậy m 2 < m 

áp dụng : so sánh 

HS : Vì 0 < 0,6 < 1 

((0,6) 2 và 0,6 

GV chốt lại: 

- Với số lớn hơn 1 thì bình 
phương của nó lớn hơn cơ số. 

- Với số dương nhỏ hơn 1 thì 
bình phương của nó nhổ hơn cơ 
số. 

- Còn số 1 và số 0 thì l 2 = 1 ; o 2 
= 0 

=> (0,6) 2 < 0,6 


Hoạt động 3 

Giới thiệu về Bất đẳng thức Côsi (10 phút) 

GV yêu cầu HS đọc “ Có thể em Một HS đọc to mục “ Có thể em 
chưa biết ” tr 40 SGK giới thiệu c hưa biết ” tr 40 SGK. 
về nhà toán học Côsi và bất 
đẳng thức mang tên ông cho hai 

số là : a + b > Vãb 
2 

Với a > 0 ; b > 0. 

Phát biểu bằng lời: Trung bình 
cộng của hai số không âm bao 
giờ cũng lớn hơn hoặc bằng 
trung bình nhân của hai số đó. 

- Để chứng minh được bất đẳng 
thức này ta làm bài 28 tr 43 SBT 






http://tuhoctoan.net 


Chứng tỏ với a, b bất kì thì: 

a) a 2 + b 2 - 2ab > 0 

GV gợi ý : nhận xét vế trái của 
bất đẳng thức . 

, . a 2 + b 2 

b) -— — > ab 

2 


áp dụng bất đẳng thức b, hãy 
chứng minh : 

Với X > 0, y > 0 thì 

'-ụ** 

GV gợi ý : đặt a = Vx ; b = yfỹ 

(Nếu thiếu thời gian, GV đưa bài 
chứng minh lên bảng phụ hoặc 
màn hình để giới thiệu với HS) 


HS: 

a) Có (a - b) 2 > 0 với mọi a, b. 

=> a 2 + b 2 - 2ab > 0 với mọi a, b. 

b) Từ bất đẳng thức a, ta cộng 
2ab vào hai vế. 

a 2 + b 2 > 2ab 

Chia cả hai vế cho 2 

a 2 + b 2 ^ u 

---> ab 

2 


HS chứng minh dưới sự hướng 
dẫn của GV. 

Với X > 0 , y > 0 => yfx ,yfỹ có 
nghĩa 

và Vx . yỊỹ = yỊxỹ . 

Đặt a = Vx ; b = yfỹ 
áp dụng bất đẳng thức b. 

a2 + — >ab => ( ^ )2 ± 
hay^l>^ 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

Bài tập số 17, 18, 23, 26, 27, tr 43 SBT. 

Ghi nhớ kết luận của các bài tập : 

- Bình phương mọi số đều không âm. 

- Nếu m > 1 thì m 2 > m 
Nếu 0 < m < 1 thì m 2 < m. 

Nếu m = 1 hoặc m = 0 thì m 2 = m. 

- Bất đẳng thức Côsi cho hai số không âm. 

X + y 



2 











http://tuhoctoan.net 


Đọc trước bài: Bất phương trình một ẩn. 


Tiẽt 60\ 


Đ3. Bất phương trình một ẩn 


A. Mục tiêu 

• HS được giới thiệu về bất phương trình một ẩn, biết kiểm tra một số có là 
nghiệm của bất phương trình một ẩn hay không ? 

• Biết viết dưới dạng kí hiệu và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của các bất 
phương trình dạng X < a ; X > a ; X < a ; X > a . 

• Hiểu khái niệm hai bất phương trình tương đương. 


B - Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi câu hỏi, bài tập. 

- Bảng tổng hợp “Tập nghiệm và biểu diễn tập nghiệm của bất phương 
trình” tr 52 SGK. 

- Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Thước kẻ. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
1. Mở đầu (15 phút) 


GV yêu cầu HS đọc bài toán tr 
41 SGK rồi tóm tắt bài toán. 

Bài toán : Nam có 25 000 đồng. 
Mua một bút giá 4000 đồng và 
một số vở giá 2 200 đồng/q. Tính 
số vở Nam có thể mua được ? 

GV : Chọn ẩn số ? 

-Vậy số tiền Nam phải trả để 
mua một cái bút và X quyển vở là 
bao nhiêu ? 

- Nam có 25 000 đổng, hãy lập 
hệ thức biểu thị quan hệ giữa số 


Một HS đọc to bài toán tr 41 
SGK. 

HS ghi bài. 


HS : Gọi số vở Nam có thể mua 
được là X (quyển) 

- Số tiền Nam phải trả là : 

2 200.X + 4 000 (đồng) 

- HS : hệ thức là 

2 200.X + 4 000 <25 000 








http://tuhoctoan.net 


tiền Nam phải trả và số tiền Nam 
có. 

- GV giới thiệu : hệ thức 

2 200.X + 4 000 < 25 000 là một 
bất phương trình một ẩn, ẩn ở bất 
phương trình này là X. 

- Hãy cho biết vế trái, vế phải 
của bất phương trình này ? 

- Bất phương trình này có vế trái 
là 

2 200.X + 4 000 vế phải là 25 

000. 

- Theo em, trong bài toán này X 
có thể là bao nhiêu ? 

- Tại sao X có thể bằng 9 ? (hoặc 
bằng 8 hoặc bằng 7 ...) 

- HS có thể trả lời X = 9 hoặc X = 

8 hoặc X = 7 ... 

- HS : X có thể bằng 9 vì với X = 

9 thì số tiền Nam phải trả là : 
2200.9 + 4 000 = 23 800 (đ) vẫn 
còn thừa 1 200đ. 

+ Nếu lấy X = 5 có được không ? 

- HS : X = 5 được vì 

2200.5 +4 000= 15 000 <25 

000 

- GV nói: khi thay X = 9 hoặc X 
= 5 vào bất phương trình, ta được 
một khẳng định đúng, ta nói X = 

9, X = 5 là nghiệm của bất 
phương trình. 

+ X bằng 10 có là nghiệm của bất 
phương trình không ? Tại sao ? 

- HS : X = 10 không phải là 
nghiệm của bất phương trình vì 
khi thay 

X = 10 vào bất phương trình ta 
được : 

GV yêu cầu HS làm ? 1 
( Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình). 

GV yêu cầu mỗi dãy kiểm tra 
một số để chứng tỏ các số 3 ; 4 ; 

5 đều là nghiệm, còn số 6 không 
phải là nghiệm của bất phương 
trình. 

2200.10 + 4 000 < 25 000 là một 
khẳng định sai (hoặc X = 10 
không thoả mãn bất phương 
trình) 

a) HS trả lời miệng. 

b) HS hoạt động theo nhóm, mỗi 
dãy kiểm tra một số. 

+ Với X = 3, thay vào bất phương 
trình ta được 

3 2 <6.3-5 là một khẳng định 
đúng (9 < 13) 

=> X = 3 là một nghiệm của bất 
phương trình. 

+ Tương tự với X = 4, ta có 








http://tuhoctoan.net 


4 2 <6.4-5 là một khẳng định 
đúng (16< 19) 

+ Với X = 5, ta có 
5 2 <6.5-5 là một khẳng định 
đúng (25 = 25) 

+ Với X = 6, ta có 
6 2 <6.6-5 là một khẳng định 
sai vì 36 > 31 => X = 6 không 
phải là nghiệm của bất phương 
trình. 

Hoạt động 2 

2. Tập nghiệm của bất phương trình (17 phút) 


GV giới thiệu : Tập hợp tất cả 
các nghiệm của một bất phương 
trình được gọi là tập nghiệm của 
bất phương trình. 

Giải bất phương trình là tìm tập 
nghiệm của bất phương trình đó. 
Ví dụ 1 : Cho bất phương trình 
X > 3 

- Hãy chỉ ra vài nghiệm cụ thể của 
bất phương trình và tập nghiệm của 
bất phương trình đó. 

- GV giới thiệu kí hiệụ tập 
nghiệm của bất phương trình đó 

là {xịx > 3| 

và hướng dẫn cách biểu diễn tập 
nghiệm này trên trục số 



GV lưu ý HS : để biểu thị điểm 3 
không thuộc tập hợp nghiệm của 
bất phương trình phải dùng 
ngoặc đơn 


HS : X =3,5 ; X =5 là các nghiệm 
của bất phương trình X > 3 

Tập nghiệm của bất phương trình đó 
là tập hợp các số lớn hơn 3 

HS viết bài 


HS biểu diễn tập nghiệm trên 
trục số theo hướng dẫn của GV. 






http://tuhoctoan.net 


bề lõm của ngoặc quay về 
phần trục số nhận được. 

GV : Cho bất phương trình 

A>3 


Tập nghiệm của bất phương trình là 


|a|x > 3| 


Biểu diễn tập nghiệm trên trục số 


HS ghi bài, biểu diễn tập nghiệm 
của bất phương trình trên trục số. 


/////////////////////, 


Ỹ 


0 


► 


GV : để biểu thị điểm 3 thuộc 
tập hợp nghiệm của bất phương 
trình phải dùng ngoặc vuông 
ngoặc quay về phần trục số nhận 
được. 

Ví dụ 2 : Cho bất phương trình 
X <7. 

Hãy viết kí hiệu tập nghiệm của 
bất phương trình và biểu diễn tập 
nghiệm trên trục số. 


HS làm ví dụ 2. 

Kí hiệu tập nghiệm của bất 
phương trình Ịa|a < 7Ị 

Biểu diễn tập nghiệm trên trục 
số. 


GV yêu cầu HS làm 



GV ỵẽu c áu HS h oạt động nhóm 


làm ? 3 và 1 

?4| 

Nửa lớp làm 

73 

Nửa lớp làm 

7 4 


HS trả lời: 

- Bất phương trình X > 3 có 

vế trái là X 
vế phải là 3 
tập nghiệm ịxịx > 3} 

- Bất phương trình 3 < X có 

vế trái là 3 


vế phải là X 
tập nghiệm Ịa ịx > 3| 

— Phương trình X = 3 có 


vế trái là X 
vế phải là 3 
tập nghiệm {3}. 

HS hoạt động theo nhóm 

Bất phương trình A > - 2 


73 


Tập nghiệm |a|a > -2j 














http://tuhoctoan.net 



///////////[- 1 -► 


-2 0 


? 4 Bất phương trình X < 4 


Tập nghiệm Ị* X < 4} 


- h - 4v//////////^ 


0 i 

GV kiểm tra bài của vài nhóm. 

HS lớp kiểm tra bài của hai nhóm 

GV giới thiệu bảng tổng hợp tr 52 SGK. 

HS xem bảng tổng hợp để ghi 


nhớ. 


Hoạt động 3 

3. Bất phương trình tương đương ( 5 phút) 


GV : Thế nào là hai phương trình 
tương đương ? 

GV : Tương tự như vậy, hai bất 
phương trình tương đương là hai 
bất phương trình có cùng một tập 
nghiệm. 

Ví dụ : bất phương trình X > 3 và 3 
< X là hai bất phương trình tương 
đương. 

Kí hiệu : X > 3 <=> 3 < X . 

Hãy lấy ví dụ về hai bất phương 
trình tương đương. 


HS : Hai phương trình tương 
đương là hai phương trình có 
cùng một tập nghiệm. 

HS nhắc lại khái niệm hai bất 
phương trình tương đương. 


HS:!:!!!!:" 

X < 8 <=> 8 > X 

hoặc các ví dụ tương tự. 


Hoạt động 4 
Luyện tập ( 6 phút) 

GV yêu cầu HS hoạt động theo I HS hoạt động nhóm. Kết quả 
nhóm làm bài 17 tr 43 SGK. x < 6 

Nửa lớp làm câu a và b. b) X >2 

Nửa lớp làm câu c và d. 


c) 

d) 


X > 5 

X < - ì 









http://tuhoctoan.net 


Bài 18 tr 43 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình). 

GV : Gọi vận tốc phải đi của ôtô là 

X (km/h). 


Vậy thời gian đi của ôtô được 
biểu thị bằng biểu thức nào ? 

HS : thời gian đi của ôtô là 

50... 

— (/?) 

X 

Ôtô khởi hàmh lúc 7 giờ, phải đến B 
trước 9h, vậy ta có bất phương trình 
nào ? 

Ta có bất phương trình 

— < 2 

X 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Bài tập số 15, 16 tr 43 SGK. 

số 31, 32, 33, 34, 35, 36 tr 44 SBT. 

- Ôn tập các tính chất của bất đẳng thức : liên hệ giữa thứ tự và phép 
cộng, liên hệ giữa thứ tự và phép nhân. Hai quy tắc biến đổi phương 
trình. 

- Đọc trước bài Bất phương trình bậc nhất một ẩn. 


Tiết 61 


Đ4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiết 1 ) 


A. Mục tiêu 

• HS nhận biết được bất phương trình bậc nhất một ẩn. 

• Biết áp dụng từng quy tắc biến đổi bất phương trình để giải các 
bất phương trình đơn giản. 

• Biết sử dụng các quy tắc biến đổi bất phương trình để giải thích sự tương đương 
của bất phương trình. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi câu hỏi, bài tập và hai quy tắc 
biến đổi bất phương trình. 

- Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu bút dạ. 

• HS : - Ôn tập các tính chất của bất đẳng thức, hai quy tắc biến đổi phương trình. 

- Thước kẻ. 





http://tuhoctoan.net 


- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (5 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra 
- Chữa bài tập 16 (a,d) tr 43 
SGK. 

Viết và biểu diễn tập nghiệm trên 
trục số của mỗi bất phương trình 
sau : 
a) X <4 

d) X < 1 

ở mỗi bất phương trình hãy chỉ ra 
một nghiệm của nó. (HS có thể lấy 
một nghiệm nào đó của bất 
phương trình). 


GV nhận xét, cho điểm 


Một HS lên bảng kiểm tra 
- Chữa bài tập 16 SGK 

a) Bất phương trình X < 4 
Tập nghiệm Ịjc|jc < 4j 

Một nghiệm của bất phương trình : X = 3 

—± - 1 - 1 - 1 — ỳ /////////// p‘ 

u 4 

d) Bất phương trình X > 1 


Tập nghiệm ịx\x > lỊ 


Một nghiệm của bất phương trình : X = 1 
HS lớp nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 
1. Định nghĩa (7 phút) 


GV : Hãy nhắc lại định nghĩa phương 
trình bậc nhất một ẩn. 


GV : Tương tự, em hãy thử định 
nghĩa bất phương trình bậc nhất 
một ẩn. 

GV nêu chính xác lại định nghĩa 
như tr 43 SGK. 

GV nhấn mạnh : ẩn X có bậc là 
bậc nhất và hệ số của ẩn (hệ số a) 
phải khác 0. 


HS : Phương trình dạng ax + b = 
0 với a và b là hai số đã cho và a 
^ 0, được gọi là phương trình bậc 
nhất một ẩn. 

HS phát biểu ý kiến của mình. 











http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS làm ? 1 

HS làm 1 ? 11. Trả lời miêng 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 

Kết quả 

màn hình) 

a) 2x - 3 < 0 

GV yêu cầu HS giải thích. 

c) 5x - 15 > 0 


Là các bất phương trình bậc nhất 
một ẩn (theo định nghĩa). 


b) Ox + 5 > 0 không phải là bất 
phương trình bậc nhất một ẩn vì 


hệ số a = 0. 


d) X 2 > 0 không phải là bất 
phương trình bậc nhất một ẩn vì 


X có bậc là là 2. 


Hoạt động 3 

2. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình (28 phút) 


GV : Để giải phương trình ta 
thực hiện hai quy tắc biến đổi 
nào ? 

Hãy nêu lại các quy tắc đó 


GV : Để giải bất phương trình, 
tức là tìm ra tập nghiệm của bất 
phương trình ta cũng có hai quy 
tắc 

- quy tắc chuyển vế. 

- quy tắc nhân với một số. 

Sau đây chúng ta sẽ xét từng quy 
tắc. 

a) Quy tắc chuyển vế 

GV yêu cầu HS đọc SGK đến hết 
quy tắc (đóng trong khung) 

- Nhận xét quy tắc này so với 
quy tắc chuyển vế trong biến đổi 
tương đương phương trình. 


HS : Để giải phương trình ta thực 
hiện hai quy tắc biến đổi là : 

- quy tắc chuyển vế. 

- quy tắc nhân với một số. 

Sau đó HS phát biểu lại hai quy 
tắc đó. 


Một HS đọc to SGK từ “Từ liên 

hệ thứ tự.đổi dấu hạng tử 

đó” 

- HS : hai quy tắc này tương tự 
như nhau. 









http://tuhoctoan.net 


- GV giới thiệu Ví dụ 1 SGK. 

Giải bất phương trình 

X - 5 < 18 

HS nghe GV giới thiệu và ghi bài. 

(GV giới thiệu và giải thích như 
SGK) 


- Ví dụ 2 : Giải bất phương trình 
3x > 2x + 5 và biểu diễn tập 
nghiệm trên trục số. 

GV yêu cầu một số HS lên bảng giải 
bất phương trình và một HS khác lên 
biểu diễn tập nghiệm trên trục số. 

HS làm ví dụ 2 vào vở, một HS 
lên bảng giải bất phương trình 

3x > 2x + 5 

3x - 2x > 5 (chuyển vế 2x và 
đổi dấu.) 

<&x>5 

Tập nghiệm của bất phương trình 
là. 

|x X > 5 Ị. 

HS2 biểu diễn tập nghiệm trên trục 
số. 

■/////////////////////^-► 

-GVchoHSlàm 12 

- HS làm bài vào vở. 

Hai HS lên bảng trình bày. 
a)x+ 12 >21 

<^> X > 21 - 12 (Chuyển vế 12 và 
đổi dấu). 

<=> X > 9. 

Tập nghiệm của bất phương trình 

{a A > 9} 

b) Quy tắc nhân với một số. 

b) — 2x > — 3x - 5 
<=> -2x + 3x > -5 

<=> X >-5 

Tập nghiệm của bất phương trình là 

{a- A- > -5} 

HS phát biểu tính chất liên hệ 





http://tuhoctoan.net 


GV : Hãy phát biểu tính chất liên 
hệ giữa thứ tự và phép nhân với 
một số dương, liên hệ giữa thứ tự 
và phép nhân với số âm. 

GV giới thiệu : Từ tính chất liên 
hệ giữa thứ tự và phép nhân với 
số dương hoặc với số âm ta có 
quy tắc nhân với một số (gọi tắt 
là quy tắc nhân) để biến đổi 
tương đương bất phương trình. 

GV yêu cầu HS đọc quy tắc nhân 
tr 44 SGK. 

GV : Khi áp dụng quy tắc nhân 
để biến đổi bất phương trình ta 
cần lưu ý điều gì ? 

- GV giới thiệu Ví dụ 3. 

Giải bất phương trình. 

0,5x < 3 

(GV giới thiệu và giải thích như 
SGK). 

Ví dụ 4. Giải bất phương trình 
-Ì.V < 3 và biểu diễn tập nghiệm 
trên trục số. 

GV gợi ý : Cần nhân hai vế của bất 
phương trình với bao nhiêu để có vế 
trái là X ? 

- Khi nhân hai vế của bất phương 
trình với (- 4) ta phải lưu ý điều gì ? 

- GV yêu cầu một HS lên bảng giải 
bất phương trình và biểu diễn tập 
nghiệm trên trục số. 


giữa thứ tự và phép nhân (với số 
dương, với số âm) 


Một HS đọc to quy tắc nhân trong 
SGK. 

HS : ta cần lưu ý khi nhân hai vế 
của bất phương trình với cùng 
một số âm ta phải đổi chiều bất 
phương trình đó. 

HS nghe GV trình bày 


HS : Cần nhân hai vế của bất phương 
trình với (- 4) thì vế trái sẽ là X 

- Khi nhân hai vế của bất 
phương trình với (- 4) ta phải đổi 
chiều bất phương trình. 

- HS làm bài vào vở. Một HS lên 
bảng làm. 

-—X < 3 
4 





http://tuhoctoan.net 


<=> -ịx.(- 4) > 3.(- 4) 

4 

<=>x>- 12 

Tập nghiệm của bất phương trình 

là Ịa|a > - 12 j 

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số 



-+ 

0 


> 


- GV yêu cầu HS làm 



HS giải các bất phương trình 
Hai HS lên bảng làm 
a) 2x < 24 

<=> 2a.Ậ < 24. Ị 
2 2 

<=>x < 12 

Tập nghiệm của bất phương trình 

là Ịa|a < 12j 


GV lưu ý HS : ta có thể thay việc 
nhân hai vế của bất phương trình 

với J bằng chia hai vế của bất 

phương trình cho 2. 

2x < 24 

<^> 2x : 2 < 24 : 2 
<^>x < 12 


- GV hướng dẫn HS làm ĩ 4 
Giải thích sự tương đương 
a)x + 3<7<=>x-2<2 


GV : hãy tím tập nghiệm của các 
bất phương trình. 


b) - 3x < 27 

<=> -3a.-L > 27.-L 
-3 -3 

<=>x>-9 

Tập nghiệm của bất phương trình 

là Ịa|a > -9| 


HS : • X + 3 < 7 

<=> X < 7 - 3 

<=> X < 4 

• X - 2 < 2 

<=> X < 2 + 2 

<=> X < 4 








http://tuhoctoan.net 


GV nêu thêm cách khác : 

Cộng (- 5) vào hai vế của bất 
phương trình X + 3 < 7 ta được X + 
3-5 <7-5 
X - 2 < 2 

b) 2x < -4 <=> - 3x > 6 


Vậy hai bất phương trình tương 
đương vì có cùng một tập 
nghiệm. 


HS : 2x < -4 <=> X < -2 

-3x > 6 <=> X < -2 

Cách khác : Nhân hai vế của bất 

3 

phương trình thứ nhất với - Ỷ và 

đổi chiều sẽ được bất phương trình 
thứ hai 


Hoạt động 4 


Củng cố 1 

(3 phút) 

GV nếu câu hổi: 

HS trả lời câu hỏi. 

- Thế nào là bất phương trình 
bậc nhất một ẩn. 


- Phát biểu hai quy tắc biến đổi 
tương đương bất phương trình. 



Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

-Nắm vững hai quy tắc biến đổi bất phương trình 

- Bài tập về nhà số 19, 20, 21, tr 47 SGK 

Số 40, 41, 42, 43, 44, 45 tr 45 SBT 

- Phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp. 


Tiết 62 


Đ4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiết 2) 


A. Mục tiêu 

• Củng cố hai quy tắc biến đổi bất phương trình. 

• Biết giải và trình bày lời giải bất phương trình bậc nhất một ẩn. 

• Biết cách giải một số bất phương trình đưa được về dạng bất phương trình bậc 
nhất một ẩn. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi câu hỏi, bài tập, 
bài giải mẫu. 

- Thước thẳng, phấn màu, bút dạ. 





http://tuhoctoan.net 


• HS : - Ôn hai quy tắc biến đổi tương đương bất phương trình. 
- Thước kẻ, bảng phụ nhóm, bút dạ. 

c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

Kiểm tra 


GV nêu câu hỏi kiểm tra. 

HS1 : - Định nghĩa bất phương 
trình bậc nhất một ẩn. Cho ví dụ. 

- Phát biểu quy tắc chuyển vế để 
biến đổi tương đương bất phương 
trình. 

- Chữa bài tập 19(c,d) tr 47 SGK. 

( Phần giải thích trình bày 
miệng). 


Khi HS1 chuyển sang chữa bài 
tập thì GV gọi HS2 lên kiểm tra 

HS2 : - Phát biểu quy tắc nhân để biến 
đổi tương đương bất phương trình. 

- Chữa bài tập 20(c, d) SGK 


(Phần giải thích trình bày miệng) 


(8 phút) 

Hai HS lần lượt lên bảng. 

HS1 : - Trả lời các câu hỏi 

- Chữa bài tập 19(c,d) SGK. 

Giải các bất phương trình (theo 
quy tắc chuyển vế). 

c) - 3x > - 4x + 2 
<=> - 3x + 4x > 2 
<=> X > 2 

Tập nghiệm của bất phương trình 

là Ịa|a > 2| 

d) 8x + 2 < 7x - 1 
<=> 8x - 7x < -1 -2 

<=> X < -3 

Tập nghiệm của bất phương 
trình là Ịa|a <-3} 

HS2 : - Trả lời câu hỏi 

- Chữa bài tập 20(c, d) 

Giải các bất phương trình (theo 
quy tắc nhân). 

c) - X > 4 

<=>(-x).(-l)<4.(-l) 

<=> X <-4 

Tập nghiệm của bất phương trình 





http://tuhoctoan.net 



là Ị A' |a' < -4} 


d) l,5x > - 9 


<=> l,5x : 1,5 >-9: 1,5 


<=> X > -6 


Tập nghiệm của bất phương trình 

là |a|a > -ój 

GV nhận xét, cho điểm 

HS nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 

3. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn ( 15 phút) 
GV nêu Ví dụ 5. 

Giải bất phương trình 2x - 3 < 0 
và biểu diễn tập nghiệm trên trục 
số. 


GV : Hãy giải bất phương trình này. 


GV yêu cầu HS khác lên biểu 
diễn tập nghiệm trên trục số 
GV lưu ý HS : đã sử dụng hai 
quy tắc để giải bất phương trình. 
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 
làm I ? 5| 

Giải bất phương trình 
-4x - 8 < 0 

và biểu diễn tập nghiệm trên trục 
số. 


HS : 2x - 3 < 0 
<=> 2x < 3 
<=> 2x : 2 < 3 : 2 
<=> X < 1,5 

Tập nghiệm của bất phương trình 

là Ịa|a < l,5j 

Một HS lên bảng biểu diễn tập 
nghiệm 



HS hoạt động theo nhóm 
Bài làm : 

Ta có - 4x - 8 < 0 

<=> - 4x < 8 (chuyển - 8 sang vế 
phải và đổi dấu). 

<=> _ 4x ; (_ 4 ) > 8 : (- 4) (chia 
hai vế cho - 4 và đổi chiều). 









http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS đọc “Chú ý ” tr 
46 SGK về việc trình bày gọn bài 
giải bất phương trình. 

- Không ghi câu giải thích 

- Trả lời đơn giản. 

GV nên lấy ngay bài giải các 
nhóm vừa trình bày để sửa : 

- Xoá các câu giải thích 

- Trả lời lại 

Cụ thể : Ta có - 4x - 8 < 0 
<=> - 4x < 8 

<=> - 4x : (- 4) > 8 : (- 4) 

<=> X > - 2 

Nghiệm của bất phương trình là X > - 2 
GV yêu cầu HS tự xem lấy Ví dụ 6 SGK 


<=> X >-2 

Tập nghiệm của bất phương trình 

là ịxịx > — 2j 

Biểu diễn tập nghiệm trên trục 
số. 



HS đọc “Chú ý ” SGK 


HS các nhóm sửa bài giải trên 
bảng phụ của các nhóm theo 
hướng dẫn của GV 


HS xem Ví dụ 6 SGK 


Hoạt động 3 

4. Giải bất phương trình đưa được về dạng ax + b<0;ax + b>0;ax + b<0;ax + b 

>0 (10 phút) 

Ví dụ 7 : Giải bất phương trình 
3x + 5 < 5x- 7. 

GV nói: Nếu ta chuyển tất cả 
các hạng tử ở vế phải sang vế trái 
rồi thu gọn ta sẽ đựơc bất phương 
trình 

bậc nhất một ẩn 

- 2x + 12 < 0 HS: nên chuyển các hạng tử chứa ẩn 

X .._ », 1 .•>. UaU , sang một vế, các hạng tử còn lại sang 

Nhưng với mục đích giai bất phương ' v • 

trình ta nên làm thế nào ? (liên hệ với ve ^ ia - 





http://tuhoctoan.net 


việc giải phương trình) 


GV yêu cầu HS tự giải bất 

HS giải bất phương trình 

phương trình. 

Một HS lên bảng trình bày. 

Có 3x + 5 < 5x - 7 

<=>3x-5x <-7-5 

<=> -2x <-12 

<=> - 2x : (-2) >-12: (-2) 

<=> X > 6 

Nghiệm của bất phương trình là X > 6 

GV vêu cầu HS làm ? 6 

HS giải bất phương trình 

Giải bất phương trình 

Có - 0,2x - 0,2 > 0,4x - 2 

- 0,2x - 0,2 > 0,4x - 2 

<=> - 0,2x - 0,4x >0,2-2 

<=>-0,6x >-1,8 

<=> X < - 1,8 : (- 0,6) 

<=> X <3 

Nghiệm của bất phương trình là 

X < 3. 


Hoạt động 4 
Luyện tập 


Bài 23 tr 47 SGK 

GV yêu cầu HS hoạt động theo 

nhóm. 

Nửa lớp giải câu a và c. 

Nửa lớp giải câu b và d 


GV đi kiểm tra các nhóm HS làm 
bài tập 


(10 Phút) 

HS hoạt động nhóm, 
a) Có 2x - 3 > 0 
<=> 2x > 3 
<=> X > 1,5 

Nghiệm của bất phương trình là 
X > 1,5. 

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số 



c) Có 4 - 3x < 0 
<=> - 3x < - 4 

<=> X > 4 

3 

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số 








http://tuhoctoan.net 


GV kiểm tra bài làm của một vài 
nhóm HS. 

Bài 26 tr 47 SGK 
(Đề bài đưa lên màn hình) 

Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm 
của bất phương trình nào ? (Kể 
ba bất phương trình có cùng tập 
nghiệm). 


//////////////////////[ -► 

3 

b) Có 3x + 4 < 0 
<=> 3x <-4 
4 

<=> X < --T- 

3 

Nghiệm của bất phương trình là 
4 

X < --- 

3 

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số 



3 


d) Có 5 - 2x > 0 
<=> -2x > -5 
<=> X < 2,5 

Nghiệm của bất phương trình là 
X < 2,5 

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số 

- 1 - ]/////////// ► 

0 2,5 

Sau khoảng 5 phút, đại diện hai 
nhóm HS lên bảng trình bày bài. 

HS lớp nhận xét. 


HS có thể kể ba bất phương trình 
có tập nghiệm là 

[x\x <12} 

Ví dụ : X- 12 <0 








http://tuhoctoan.net 


ty 

12 


2x < 24 


0 


X - 2 < 10 


Hướng dẫn về nhà (2phút) 


Bài tập số 22, 24, 25, 26(b), 27, 28 tr 47,48 SGK. Bài số 45,46,48 tr 45,46 SBT. 
Xem lại cách giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 (chương III) 

Tiết sau luyện tập 



Luyện tập 


A. Mục tiêu 

• Luyên tập cách giải và trình bày lời giải bất phương trình bậc nhất một ẩn. 

• Luyện tập cách giải một số bất phương trình quy về được bất phương trình bậc 
nhất nhờ hai phép biến đổi tương đương. 

B. chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi bài tập. 

- Thước thẳng, phần màu, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập hai quy tắc biến đổi bất phương trình, cách trình bày gọn, cách 
biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số. 

c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (8phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra Hai HS lên bảng kiểm tra. 

HS1 : chữa bài tập 25(a,d) HS1 : Chữa bài tập 25 
SGK 


Giải các bất phương trình : 
a) 7- X > — 6 


3 


, 2 _ . 
a) ^ X > - 6 
3 

, 2 „ 2 , 2 

& =-x :=->(-6): 

3 3 3 


3 

X >-6. T- 
2 










http://tuhoctoan.net 


d) 5 - - X > 2 

3 

X >-9 

Nghiệm của bất phương trình là X > 
-9 

d)5- ỉx>2 

3 

HS2 : Chữa bài tập 46(b,d) tr 

46 SBT 

Giải các bất phương trình và 
biểu diễn nghiệm của chúng 
trên trục số 
b) 3x + 9 > 0 
d) -3x + 12 >0 

Kết quả X < 9 

HS2 : Chữa bài tập 
b) 3x + 9 > 0 

Kết quả X > -3 

////////////////( 1 

-3 0 

d) - 3x + 12 > 0 

Kết quả X < 4 

- 1 ->///////////► 

0 4 


GV nhận xét, cho điểm. HS nhận xét bài làm của các bạn. 

Hoạt động 2 
Luyện tập (35 phút) 

Bài 31 tr 48 SGK. Giải các bất 


phương trình và biểu diễn tập 

nghiệm trên trục số. 

, 15 -6x c 

a)-— > 5 

3 


GV : Tương tự như giải 
phương trình, để khử mẫu 
trong bất phương trình này, ta 
làm thế nào ? 

HS : Ta phải nhân hai vế của bất phương 
trình với 3 

- Hãy thực hiện. 

HS làm bài tập, một HS lên bảng 
trình bày. 

15 - 6x c 

3 

03. 15 - 6 *>5.3 

3 

15 - 6x > 15 

- 6x > 15 - 15 









http://tuhoctoan.net 



<^ - 6x > 0 

Sau đó, GV yêu cầu HS hoạt 
động nhóm giải các câu b, c, d 
còn lại. 

<^x < 0 

Nghiệm của bất phương trình là X < 
0. 

HS hoạt động theo nhóm, mỗi 
nhóm giải một câu. 

b) 8 -“*<13 

4 

Kết quả X > - 4 

c) ^(x-l)< —- 

4 6 

Kết quả X < -5 

2 - * 3 - 2x 

d) -- < -—— 

3 5 

Kết quả X < -1 

Đại diện các nhóm trình bày bài 

Bai 63 tr 47 SBT 


Giải các bất phương trình 

.1-2* „ 1-5* 

a) -—-— 2 < -—— 

4 8 

Bài giải 

1-2* 0 1 - 5* 

4 8 

GV hướng dẫn HS làm câu a 
đến bước khử mẫu thì gọi HS 
lên bảng giải tiếp. 

2(1 - 2x) - 2.8 1 - 5* 

< 

8 8 

2 - 4x - 16 < 1 - 5x 

-4x + 5x <-2 + 16 + 1 

b) --1 >—— +8 

4 3 

^ X < 15 

Nghiệm của bất phương trình là X < 
15 

HS làm bài tập, một HS lên bảng 
làm. 

















http://tuhoctoan.net 


Bài 34 tr 49 SGK 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình). 

Kết quả X < - 115 


Tim sai lầm trong các “lời giải” sau HS quan sát “lời giải” và chỉ ra chỗ 
a) Giải bất phương trình - 2x > sai. 


23 

a) Sai lầm là đã coi - 2 là một hạng tử nên 

Ta có : - 2x > 23 

đã chuyển - 2 từ vế trái sang vế phải và 
đổi dấu thành + 2 

X > 23 + 2 


^x > 25 


vậy nghiệm của bất phương 
trình là X > 25. 


b) Giải bất phương trình 

3 

— — X >12 

7 

b) Sai lầm là khi nhân hai vế của 

' ( 73 

bất phương trình với -- đã 

V 3 

Ta có : -—X >12 

7 

không đổi chiều bất phương trình. 

( 73 í 3 3 ( l\ 

^ —- . ——X > -- .12 

l 7 ) {3) 


X > - 28 


Nghiệm của bất phương trình là 

X > - 28 


Bài 28 tr 48 SGK. 


(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình). 


Cho bất phương trình X 2 > 0 
a) Chứng tỏ X = 2 ; X = -3 là 
nghiệm của bất phương trình 
đã cho. 

HS trình bày miệng. 

a) Thay X = 2 vào bất phương trình 

2 2 > 0 hay 4 > 0 

là một khẳng định đúng .Vậy X = 2 
là một nghiệm của bất phương 
trình. 

- Tương tự : với X = -3 

Ta có : (-3) 2 > 0 hay 9 > 0 là một 













http://tuhoctoan.net 


b) Có phải mọi giá trị của ẩn X 
đều là nghiệm của bất phương 
trình đã cho hay không ? 


Sau đó GV yêu cầu HS hoạt 
động nhóm. 

Nửa lớp làm bài tập 56, nửa 
lớp làm bài 57 tr 47 SBT 
Bai 56 tr 47 SBT 
Cho bất phương trình ẩn X 
2x + 1 > 2(x +1) 

Bất phương trình này có thể 
nhận giá trị nào của X là 
nghiệm ? 

Bài 57 tr 47 SBT 

Bất phương trình ẩn X 
5 + 5x < 5(x + 2) 

có thể nhận những giá trị nào của 
ẩn x là nghiệm ?. 


Bài 30 tr 48 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình hoặc 
bảng phụ). 

GV : hãy chọn ẩn số và nêu 
điều kiện của ẩn. 

+ Vậy số tờ giấy bạc loại 
2000đ là bao nhiêu ? 

+ Hãy lập bất phương trình của 
bài toán. 


khẳng định đúng 

=> X = - 3 là một nghiệm của bất 
phương trình. 

b) Không phải mọi giá trị của ẩn 
đều là nghiệm của bất phương trình 
đã cho 

Vì với X = 0 thì o 2 > 0 là một khẳng 
định sai. 

Nghiệm của bất phương trình là X 
^0 

HS hoạt động theo nhóm. 


Bài 56 SBT 

Có 2x + 1 > 2(x + 1) 

hay 2x + 1 > 2x + 2 

ta nhận thấy dù X là bất kì số nào 

thì vế trái cũng nhỏ hơn vế phải 1 

đơn vị (Khẳng định sai). Vậy bất 

phương trình vô nghiệm. 

Bài 57 SBT. 

có 5 + 5x < 5(x + 2) 

hay 5 + 5x < 5x + 10 

Ta nhận thấy khi thay X là bất kì 

giá trị nào thì vế trái cũng nhỏ hơn 

vế phải 5 đơn vị (luôn được khẳng 

định đúng). Vậy bất phương trình có 

nghiệm là bất kì số nào. 

Đại diện các nhóm lên trình bày. 


Gọi số tờ giấy bạc loại 5000đ là 
x(tờ) : X nguyên dương 

- Tổng số có 15 tờ giấy bạc, Vậy 
số tờ giấy bạc loại 2000đ là (15 — 
x) tờ 

- Bất phương trình : 

5000.X + 2000.(15 - x) < 70 000 


HS phát biểu : 




http://tuhoctoan.net 


+ Giải bất phương trình và trả 
lời bài toán. 

<=> 5000x + 30 000 - 2000x < 70 

000 

^ 3000x < 40 000 

/ 40 

X < — 

3 

<^>x < 13- 
3 

+ X nhận được nhũng giá trị nào ? 

Vì X nguyên dương nên X có thể là 
các số nguyên dương từ 1 đến 13 

Trả lời: Số tờ giấy bạc loại 5000đ 
có thể có từ 1 đến 13 tờ. 

Bài 33 tr 48 SGK 

(Đề bài đưa lên màn hình hoặc 
bảng phụ). 

GV : Nếu gọi số điểm thi môn 
Toán của Chiến là x(điểm) . Ta có 
bất phương trình nào ? 

HS : Ta có bất phương trình : 

2.X + 2.8 + 7 + 10 

- > 8 

6 

<^> 2x + 33 > 48 

2x > 15 

- Trả lời bài toán. 

(GV giải thích : điểm thi lấy 
đến điểm lẻ 0,5) 

X > 7,5 

Để đạt loại giỏi, bạn Chiến phải có 
điểm thi môn Toán ít nhất là 7,5 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Bài tập về nhà số 29, 32 tr 48 SGK 

Số 55, 59, 60, 61, 62 tr 47 SBT. 

- Ôn quy tắc tính giá trị tuyệt đối của một số. 

- Đọc trước bài “Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối” 





http://tuhoctoan.net 


Tiết 


7í3ị Đ5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 


A. Mục tiêu 

• HS biết bỏ dấu giá trị tuyệt đối ở biểu thức dạng laxl và dạng Ix + al. 

• HS biết giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối dạng 
laxl = cx + d và dạng Ix + al = cx + d. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Đèn chiếu, giấy trong hoặc bảng phụ ghi bài tập, bài giải mẫu. 

• HS : - Ồn tập định nghĩa giá trị tuyệt đối của số a. 


Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối (15 phút) 

GV nêu câu hỏi kiểm tra : Một HS lên bảng kiểm tra. 


- Phát biểu định nghĩa giá trị 


- Giá trị tuyệt đối của một số a 
được định nghĩa : 


tuyệt đối của một số a. 
Tìm : |12| = 



2 

3 ~~ 

| 0 | = 



12 | = 12 


GV hỏi thêm 

Cho biểu thức : |x — 3|. 

Hãy bỏ dấu giá tri tuyệt đối của 
biểu thức khi 


HS lớp nhận xét bài của bạn 
- HS làm tiếp : 


a) X > 3 


a) Nếu x>3=>x-3>0 


=> I X- 3 I = X - 3 


b) X < 3 


b) Nếu x<3=>x-3<0 
thì I X - 3 I = 3 - X 


GV nhận xét, cho điểm HS. 













http://tuhoctoan.net 


Sau đó, GV nói: Như vậy, ta có 
thể bỏ dấu giá trị tuyệt đối tuỳ 
theo giá trị của biểu thức ở trong 
dấu giá trị tuyệt đối là âm hay 
không âm. 

Ví dụ 1 : Bỏ dấu giá trị tuyệt đối 
và rút gọn các biểu thức 

a)A = I X — 3 I + X - 2 khi X > 3 


b) B = 4x + 5 + |- 2x| khi X > 0 


GV yêu cầu HS làm [_ZJJ theo 
nhóm. 

Rút gọn các biểu thức : 

a) c = |-3x| + 7x - 4 khi X < 0 


b) D = 5 - 4x + I X - 6 I khi X < 6 


Các nhóm hoạt động khoảng 5 phút 
thì GV yêu cầu đại diện một nhóm 
lên bảng trình bày. 

Hoạt 


HS làm Ví dụ 1 
Hai HS lên bảng làm 

HS1 

a) Khi X > 3 => X - 3 > 0 
nên I X - 3 I = X - 3 

A = x- 3 + x- 2 = 2x-5 

HS2 

b) Khi X > 0 => - 2x < 0. 
nên I — 2x I = 2x 

B = 4x + 5 + 2x = 6x + 5 
HS hoạt động nhóm làm 1 ? 1 

a) Khi x<0=>-3x>0 
nên |- 3x| = — 3x 

c = - 3x + 7x - 4 
= 4x - 4 

b) Khi x<6=>x-6<0 
nên I X - 6 I = 6 - X 

D = 5-4x + 6- x 
= 11 - 5x 

Đại diện một nhóm lên bảng 
trình bày bài giải. 

HS lớp nhận xét, góp ý. 

óng 2 







http://tuhoctoan.net 


2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối (18 phút) 


Ví dụ 2. Giải phương trình 
|3x I = X + 4 

GV : Để bỏ dấu giá trị tuyệt đối 
trong phương trình ta cần xét hai 
trường hợp. 

- Biểu thức trong dấu giá trị 
tuyệt đối không âm. 

- Biểu thức trong dấu giá trị 
tuyệt đối âm. 

a) Nếu 3x > 0 => X > 0 
thì I 3x| = 3x 

Ta có phương trình 
3x = X + 4 
<=> 2x = 4 

<» X = 2 (TMĐK X > 0) 

b) Nếu 3x < 0 X < 0 
thì I 3x| = - 3x 

Ta có phương trình 

- 3x = X + 4 
<=> - 4x = 4 

<^> X = -1 (TMĐK X < 0) 

Vậy tập nghiệm của phương trình 
là: 

s= {- 1 ; 2 } 

Ví dụ 3. Giải phương trình 

IX - 3 I = 9 - 2x 

GV hỏi : Cần xét những trường hợp 
nào? 

GV hướng dẫn HS xét lần lượt 
hai khoảng giá trị. 

a) Nếu x-3>0=>x>3 


HS nghe GV hướng dẫn cách giải 
và ghi bài. 


HS : Cần xét hai trường hợp là 

X - 3 > 0 
và X - 3 < 0 

HS trình bày miệng, GV ghi lại 



http://tuhoctoan.net 


thì I X - 3 I = X - 3 
Ta có phương trình : 

X - 3 = 9 - 2x 
<=>x + 2x = 9 + 3 
<^> 3x = 12 
<=> X = 4 

GV hỏi : X = 4 có nhận được không ? 

b) Nếu x-3<0=>x<3 
thì I X - 3 I = 3 - X 
Ta có phương trình : 

3 - X = 9 - 2x 
<=>-x + 2x = 9- 3 

<=> X = 6 

GV hỏi : X = 6 có nhận được 
không ? 

- Hãy kết luận về tập nghiệm của 
phương trình. 


HS : X = 4 TMĐK X > 3, vậy 
nghiệm này nhận được. 


HS : X = 6 không TMĐK X < 3 

Vậy nghiệm này không nhận được, 
loại. 

HS : Tập nghiệm của phương trình là 
s= {4} 


— GV yêu cầu HS làm 
Giải các phương trình 
a) I X + 5 I = 3x + 1 



HS làm [72] vào vở 
Hai HS lên bảng làm. 
a) I X + 5 I = 3x + 1 
* Nếu x + 5>0=>x> 
thì I X + 5 I = X + 5 
Ta có phương trình : 

X + 5 = 3x + 1 
<=> - 2x = - 4 


X = 2 (TMĐK X > - 5) 

* Nếu x + 5<0=>x<-5 
thì |x + 5 I = - X - 5 . 

Ta có phương trình : 

- X - 5 = 3x + 1 
<=> - 4x = 6 
<=> X = - 1,5 

(không TMĐK X < - 5), loại. 

Vậy tập nghiệm của phương trình 

là s = { 2 }? 






http://tuhoctoan.net 


b) |-5x| = 2x + 21 


GV kiểm tra bài làm của HS trên 
bảng. 


b) I- 5x I = 2x + 21 

* Nếu -5x>0=>x<0 
thì |-5x| = —5x 

Ta có phương trình 
- 5x = 2x + 21 
<=> - 7x = 21 
<=> X = - 3 
(TMĐK X < 0) 

* Nếu-5x<0=>x>0 
thì |-5x I = 5x 

Ta có phương trình : 

5x = 2x + 21 
<=> 3x = 31 

<=> X = 7 (TMĐK X > 0) 

Vậy tập nghiệm của phương trình là 
s= 1-3,7} 

HS nhận xét bài làm của bạn và 
chữa bài. 


Hoạt động 3 


Luyện tập 

GV yêu cầu HS hoạt động theo 
nhóm. 

Nửa lớp làm bài 36(c) tr 51 SGK. 

Giải phương trình 


(10 phút) 

HS hoạt động theo nhóm. 
Bài 36(c) tr 51 SGK 


4x I = 2x + 12 


* Nếu 4x > 0 => X > 0 
thì |4x| = 4x 

Ta có phương trình 
4x = 2x + 12 
<=>2x= 12 

<=> X = 6 (TMĐK X > 0) 

* Nếu 4x < 0 => X < 0 
thì |4x I = - 4x 

Ta có phương trình. 





http://tuhoctoan.net 


Nửa lớp l;àm bài 37(a) tr 51 SGK 
Giải phương trình 

- 4x = 2x + 12 

<^> - 6x = 12 

<=> X = - 2 (TMĐK X < 0) 

Tập nghiệm của phương trình là 

s - { 6; - 2 }. 

Bài 37(a) tr 51 SGK 

1 X - 7 1 = 2x + 3 

* Nếu x-7>0=>x>7 

thì 1 X - 7 1 = X - 7 . 

Ta có phương trình : 

X - 7 = 2x + 3 

<=>-x = 10 

<=> X = -10 

(không TMĐK X > 7), loại. 

* Nếu x-7<0=>x<7 

thì 1 X - 7 1 = 7 - X 

Ta có phương trình : 

7 - X = 2x + 3 

GV cho các nhóm hoạt động 
trong khoảng 5 phút, sau đó yêu 
cầu đại diện các nhóm trình bày 
bài giải. 

<=> - 3x = -4 
o X = ! (TMĐK X < 7) 

Tập nghiệm của phương trình là 

s={|} 

Đại diện hai nhóm lần lượt trình 
bày bài. 

HS nhận xét. 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 
Bài tập về nhà số 35, 36, 37 tr 51 SGK. 

Tiết sau Ôn tập chương IV. 

- Làm các câu hỏi ôn tập chương. 



http://tuhoctoan.net 


- Phát biểu thành lời các tính chất về liên hệ giữa thứ tự và phép tính (phép cộng, 
phép nhân). 

- Bài tập số 38, 39, 40, 41, 44, tr 53 SGK. 


Ồn tập chương IV 


hết 6/) 


A. Mục tiêu 

• Rèn luyện kĩ năng giải bất phương trình bậc nhất và phương trình giá trị tuyệt 
đối dạng I ax I = cx + d và dạng I X + b I = cx + d. 

• Có kiến thức hệ thống về bất đẳng thức, bất phương trình theo yêu cầu của 
chương. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Đèn chiếu và giấy trong, hoặc bảng phụ để ghi câu hỏi, một số bảng tóm 
tắt tr 52 SGK. 

- Thước kẻ, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Làm các bài tập và câu hỏi ôn tập chương IV SGK. 


Thước kẻ, bút dạ, bảng phụ nhóm. 


c. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


Ôn tập về bất đảng thức, bất phương trình (25 phút) 
GV nêu câu hổi kiểm tra : Một HS lên bảng kiểm tra. 

1) Thế nào là bất đẳng thức ? HS trả lời: 


Cho ví dụ. 


- Hệ thức có dạng a < b hay a > b, 
a < b, a > b là bất đẳng thức. 

Ví dụ : 3 < 5; a > b 

- Các công thức : 

Với ba số a, b, c 

Nếu a < b thì a + c < b + c 
Nếu a < b và c > 0 thì ac < bc 
Nếu a < b và c < 0 thì ac > b.c 


- Viết công thức liên hệ giữa thứ tự 
và phép cộng, giữa thứ tự và phép 
nhân, tính chất bắc cầu của thứ tự. 







http://tuhoctoan.net 


- Chữa bài tập 38(a) tr 53 SGK 
Cho m > n, chứng minh : 
m + 2 > n + 2 

GV nhận xét cho điểm. 

Sau đó GV yêu cầu HS lớp phát 
biểu thành lời các tính chất trên. 


(HS phát biểu xong, GV đưa 
công thức và phát biểu của tính 
chất lên màn hình) 

- GV yêu cầu HS làm tiếp bài 
38(d) tr 53 SGK 


GV nêu câu hỏi 2 và 3 

2) Bất phương trình bậc nhất một 
ẩn có dạng như thế nào ? Cho ví 
dụ. 

3) Hãy chỉ ra một nghiệm của bất 
phương trình đó. 

- Chữa bài 39(a, b) tr 53 SGK. 

Kiểm tra xem -2 là nghiệm của 
bất phương trình nào trong các 


Nếu a < b và b < c thì a < c 
Chữa bài tập : 

Cho m > n, ta công thêm 2 vào 
hai vế bất đẳng thức được m + 2 
> n + 2 

HS nhận xét bài làm của bạn 
HS lớp phát biểu thành lời các 
tính chất: 

- Liên hệ giữa thứ tự và phép 
cộng 

- Liên hệ giữa thứ tự và phép 
nhân 

(với số dương, số âm) 

- tính chất bắc cầu của thứ tự. 

Một HS trình bày miệng bài giải 
Cho m > n 

=> - 3m < - 3n (nhân hai vế BĐT 
với - 3 rồi đổi chiều) 

4 - 3m < 4 - 3n (cộng 4 vào 
hai vế của BĐT). 

HS2 lên bảng kiểm tra. 

- Bất phương trình bậc nhất một 
ẩn có dạng ax + b < 0 (hoặc ax + 
b >0, ax + b > 0, ax + b < 0), 
trong đó a,b là hai số đã cho, a ^ 
0 

Ví dụ : 3x + 2 > 5 
Có nghiệm là X = 3 

- Chữa bài tập 
a) - 3x + 2 > - 5 

Thay X = -2 vào bất phương trình 




http://tuhoctoan.net 


bất phương trình sau. 

a) - 3x + 2 > - 5 

b) 10 - 2x < 2 

ta được : (- 3).(- 2) + 2 > - 5 là 
một khẳng định đúng. 

Vậy (- 2) là nghiệm của bất 
phương trình. 

b) 10 - 2x < 2 

GV nhận xét cho điểm HS2 

GV nêu tiếp câu hỏi 4 và 5 

4) Phát biểu quy tắc chuyển vế 
để biến đổi bất phương trình. 

Quy tắc này dựa trên tính chất 
nào của thứ tự trên tập số ? 

5) Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi 
bất phuong trình. 

Quy tắc này dựa trên tính chất nào của 
thứ tự trên tập số ? 

Thay X = - 2 vào bất phương 
trình ta đựơc : 10 - 2(- 2) < 2 là 
một khẳng định sai. 

Vậy (- 2) không phải là nghiệm của 
bất phương trình. 

HS lớp nhận xét bài làm của bạn. 
HS phát biểu : 

4) Quy tắc chuyển vế (SGK tr 44) 
quy tắc này dựa trên tính chất liên 
hệ giữa thứ tự và phép cộng trên 
tập hợp số. 

5) Quy tắc nhân với một số (SGK 
tr 44). 

Quy tắc này dựa trên tính chất 
liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 
với số dương hoặc số âm. 

Bài 41(a,d) tr 53 SGK. 

GV yêu cầu hai HS lên bảng trình 
bày bài giải phương trình và biểu 
diễn tập nghiệm trên trục số. 

HS lớp mở bài đã làm đối chiếu, 
bổ sung phần biểu diễn tập 
nghiệm trên trục số. 

, 2 - X 
a > 4 <s 

<=> 2 - x < 20 

<=> - x < 18 

<=> x > - 18 

/////////////- 1 -► 

-18 0 

, x 2x + 3 4 - X 

- 4 -3 

2x + 3 4-x 

<=> — <-- 

4 3 


4 


3 










http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS làm bài 43 tr 53, 
54 SGK theo nhóm 

(Đề bài đưa lên màn hình hoặc 
bảng phụ). 

Nửa lớp làm câu a và c 
Nửa lớp làm câu b và d 


Sau khi HS hoạt động nhóm 
khoảng 5 phút, GV yêu cầu đại 
diện hai nhóm lên trình bày bài 
giải. 

Bài 44 t 54 SGK 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV : Ta phải giải bài toán này 
bằng cách lập bất phương trình. 

Tương tự như giải bài toán bằng 
cách lập phương trình, em hãy : 


<=> 6x + 9 < 16 -4x 
<^> 10x<7 
Cí> X < 0,7 

- ± - ]/////////////////////// ► 

0 0.7 

HS hoạt động nhóm. 

Kết quả. 

a) Lập bất phương trình. 

5 - 2x > 0 

=> X < 2,5 

b) Lập bất phương trình 
X + 3 < 4x - 5 

3 

c) Lập phương trình : 

2x + 1 > X + 3 

=> X > 2 

d) Lập bất phương trình. 

X 2 + 1 < (x - 2) 2 . 

=>x< ^ 

4 

Đại diện hai nhóm trình bày bài 
- HS nhận xét. 

Một HS đọc to đề bài. 


HS trả lời miệng 

Gọi số câu hỏi phải trả lời đúng 




http://tuhoctoan.net 


là 

X (câu) : X > 0, nguyên 

số câu trả lời sai là : 

(10 - x) câu. 

Ta có bất phương trình : 

10 + 5x - (10 - x) > 40 

<^> 10 + 5x- 10 + x>40 

<=> 6x > 40 

_ „ . 40 
6 

mà X nguyên => X 6 17, 8, 9, 10} 

Vậy số câu trả lời đúng phải là 7, 
8, 9 hoặc 10 câu. 

Hoạt động 2 

Ôn tập về phương trình giá trị tuyệt đối (13 phút) 

GV yêu cầu HS làm bài tập 45 tr 54 
SGK. 

a) I 3x| = X + 8 

GV cho HS ôn lại cách giải 
phương trình giá trị tuyệt đối qua 
phần a. 

GV hỏi: 

- Để giải phương trình giá trị tuyệt 
đối này ta phải xét nhũng trường 
hợp nào ? 

- GV yêu cầu hai HS lên bảng, 
mỗi HS xét một trường hợp 


HS trả lời 

- Để giải phương trình này ta cần 
xét hai trường hợp là 3x > 0 và 
3x < 0 

Trường hợp 1 : 

Nếu 3x > 0 => X > 0 
thì I 3x| = 3x 


- Chọn ẩn số, nêu đơn vị, điều 
kiện. 

- Biểu diễn các đại lượng của 
bài. 

- Lập bất phương trình. 

- Giải bất phương trình. 

- Trả lời bài toán. 


Ta có phương trình : 
3x = X + 8 





http://tuhoctoan.net 


<=> 2x = 8 

<=> X = 4 (TMĐK X > 0) 
Trường hợp 2 : 

Nếu 3x < 0 => X < 0 
thì I 3x I = —3x 
Ta có phương trình : 

- 3x = X + 8 
<=> - 4x = 8 


Kết luận về nghiệm của phương 
trình. 

- Sau đó GV yêu cầu HS làm tiếp 
phần c và b. 


X = - 2 (TMĐK X < 0) 

Vậy tập nghiệm của phương trình 

là s = {- 2; 4}. 

- HS cả lớp làm bài 45(b,c). 

Hai HS khác lên bảng làm. 

b) |-2x| =4x+ 18 
Kết quả : X = - 3 

c) IX - 51 = 3x 

Kết quả X = ~ 


Hoạt động 3 

Bài tập phát triển tư duy (5 phút) 


Bài 86 tr 50 SBT 


Tìm X sao cho 
a) X 2 > 0 


HS suy nghĩ, trả lời. 

a) X 2 > 0 <^> X * 0 


b) (x - 2)(x - 5) > 0 

GV gợi ý : Tích hai thừa số lớn 
hơn 0 khi nào ? 

GV hướng dẫn HS giải bài tập và 
biểu diễn nghiệm trên trụ số. 


b) (x - 2)(x - 5) > 0 khi hai thừa 
số cùng dấu. 


íx - 2 > 0 
Ịx - 5 > 0 

Ịx- 2 < 0 
\x - 5 < 0 


jx>2 
|x > 5 


=> X > 


5 




Ịx <2 

\x < 5 


=> X < 


2 


KL : (x - 2)(x - 5) > 0 
<=> X < 2 hoặc X > 5. 





http://tuhoctoan.net 


Ị— 1 — 'ỵ//////y//////y/////ị -► 


Hướng dẫn về nhà 


A - Câu hỏi ôn tập 

1) Thế nào là hai phương trình tương đương ? 

Cho ví dụ. 

2) Thế nào là hai bất phương trình tương đương ? 

Cho ví dụ. 

3) Nêu các quy tắc biến đổi phương trình, các quy tắc biến đổi bất 
phương trình. So sánh. 

4) Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn. Số nghiệm của phương trình 
bậc nhất một ẩn ? Cho ví dụ. 

5) Định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn. 

Cho ví dụ. 

B - Bài tập về nhà 

Số 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 tr 130, 131 SGK. 

Tiết sau ôn tập học kì II. 






http://tuhoctoan.net 


Tiết 66 -67 


kiểm tra cuối năm 90 phút 
(Cả Đại sô và Hình học) 


Đề I 


Bài 1 (2 điểm) 

Trong các câu sau, câu nào đúng ? Câu nào sai ? 
(Hãy gạch chéo “X” vào ổ thích hợp ở từng câu) 


Cáu 

Đúng 

Sai 

1) Ta có thể nhân cả hai vế của một phương trình 
với cùng một số thì được phương trình mới tương 
đương với phương trình đã cho. 

2) Ta có thể nhân cả hai vế của một bất phương 
trình với cùng một số âm và đổi chiều bất phương 
trình thì được bất phương trình mới tương đương 
với bất phương trình đã cho. 

3) Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh 
của tam giác kia và một cặp góc của chúng bằng 
nhau thì hai tam giác đồng dạng. 

4) Nếu hai tam giác đồng dạng với nhau thì tỉ số hai đường 
cao tưong ứng bằng tỉ số hai trung tuyến tương ứng. 




Bài 2 (2 điểm). 

1) —+ 2x = 

6 5 

X + 1 X - 1 _ 2(x 2 + 2) 

' x _ 2 x + 2 X 2 —4 

3) (X - 3)(x + 3) < (X + 2) 2 + 3 

Bài 3 (2 điểm) 

Giải bài toán bằng cách lập phưong trình : 

Lúc 7 giờ, một người đi xe máy khởi hành từ A với vận tốc 30 km/h. Sau đó 1 
giờ, người thứ hai cũng đi xe máy từ A đuổi theo với vận tốc 45 km/li. Hỏi đến mấy 
giờ, người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất ? Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km ? 

Bài 4. (3 điểm) 

Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Vẽ đường cao AH. 

a) Tĩnh BC. 

b) Chứng minh AB 2 = BH . BC. 












http://tuhoctoan.net 


Tính BH, HC. 

c) Vẽ phân giác AD của góc A (D e BC) 

Chứng minh H nằm giữa B và D. 

Bài 5 (1 điểm) 

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB = 10 cm, BC = 20 cm, 
AA' =15 cm. 

a) Tính thể tích hình hộp chữ nhật. 

b) Tính độ dài đường chéo AC' của hình hộp chữ nhật. 

(làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 


Biểu điểm chấm 


Bài 1 (2 điểm) 

1) Sai 

0,5 điểm 

2) Đúng 

0,5 điểm 

3) Sai 

0,5 điểm 

4) Đúng 

0,5 điểm 

Bài 2 (2 điểm) 

1) Kết quả X = 1 

0,75 điểm 

2) : X * ± 2. 

Phương trình nghiệm đúng với mọi X thoả mãn 

x*±2 

0,75 điểm. 

3) Kết quả X > - 4. 

0,5 điểm. 

Bài 3 (2 điểm) 

Gọi thời gian người thứ hai đi đến khi gặp 
người thứ nhất là X (h). : X > 0. 

0,5 điểm 

Thời gian người thứ nhất đi đến khi gặp 
người thứ hai là (x + 1) (h). 

Quãng đường người thứ nhất đi là : 

30 (X + 1) (km) 

Quãng đường người thứ hai đi là : 

45 X (km) 

0,5 điểm 

Ta có phương trình : 

45x = 30(x+ 1) 

0,25 điểm 

<=> 45x - 30x = 30 

<=> 15x = 30 

<=> X = 2 (TMĐK) 

0,25 điểm 

Trả lời: 

Người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất lúc : 

7 + 1 + 2= 10 

Nơi gặp nhau cách A là : 



http://tuhoctoan.net 


45.2 = 90 (km) 


0,5 điểm 


Bài 4 (3 điểm) 


A 



Hình vẽ chính xác 0,25 điểm 
a) Tính BC. 

BC 2 = AB 2 + AC 2 (Đ/l Pytago) 
BC 2 = 6 2 + 8 2 

BC 2 = 100 => BC = 10 (cm) 0,75 


điểm. 


b) AABC và AHBA có : 
Ẵ = íì = 90° 

B chung 


AB 2 = BH. BC. 


AABC cn A HBA (g - g) 
AB _ BC 
HB BA 

BH = 4^r = ^- = 3,6(cm) 
BC 10 


0,75 điểm 


DC 

DB 

AB 


AC 

DC 


(0,5 điểm 
(tính chất đường phân giác của A) 


HC = BC - BH = 10 - 3,6 = 6,4 (cm) 
c) Có AD là phân giác của A 
DB AB 


hay DB 
AC 6 


DC DB + DC 


6 + 8 


10 

14 


=>DB = 1^.6 
14 


4,3(cm) 


0,5 điểm 


Trên tia BC có BH = 3,6 cm. 
BD = 4,3 cm. 

=> H nằm giữa B và D. 


0,25 điểm 


Bài 5 (1 điểm) 


B 20 c 



Hình vẽ chính xác 0,25 điểm 

a) Thể tích hình hộp chữ nhật: 
V = a . b . c 

= 10.20.15 

= 3000 (cm 3 ) 0,25 điểm 

b) Tính ÁC' 

AC' = ^AB 2 + BC 2 + AA 1 
= Ạo 2 + 20 2 + 15 2 
« 26,9 (cm) 


0,5 điểm. 



















http://tuhoctoan.net 


Đề II 


Bài 1 (1 điểm) 

a) Thế nào là hai phương trình tương đương ? 

b) Nêu hai quy tắc biến đổi tương đương phương trình. 

Bài 2 (1,5 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

1) Cho phương trình X 2 - X = 3x - 3 
Tập nghiệm của phương trình là : 

A. Ị 3} ; B . {0 ; 1} ; c.(l;3|. 

2) Cho bất phương trình (x - 3) 2 < X 2 - 3 
Nghiệm của bất phương trình là : 

A . X > 2 ; B.x>0 ; c. X < 2. 

3) Cho AABC có AB = 4 cm ; BC = 6 cm ; B = 50° và AMNP có 
MP = 9 cm ; MN = 6 cm ; M = 50° thì: 

A. AABC không đồng dạng với ANMP 

B. AABC co ANMP. 
c. AABC co AMNP. 

Bài 3 (1,5 điểm) 

Giải các phương trình sau 

X - 2 X x(x - 2) 

2) |3x| = x + 6 

Bài 4 (2 điểm) 

Giải bài toán bằng cách lập phương trình. 

Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Khi 
thực hiện, mỗi ngày tổ đã sản xuất được 57 sản phẩm. Do đó tổ đã hoàn thành 
trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. 

Hỏi theo kế hoạch, tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm. 

Bài 5 (3 điểm) 

Cho hình thang cân ABCD có AB // DC và AB < DC, đường chéo BD 
vuông góc với cạnh bên BC. Vẽ đường cao BH. 

a) Chứng minh ABDC co AHBC. 

b) Cho BC = 15 cm ; DC = 25 cm. 

Tính HC, HD. 

c) Tính diện tích hình thang ABCD. 

Bài 6(1 điểm) 




http://tuhoctoan.net 


Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 10 cm, cạnh bên 
SA = 12 cm. 

a) Tính đường chéo AC. 

b) Tính đường cao so rồi tính thể tích của hình chóp. 


Biểu điểm chấm 


Bài 1(1 điểm) 

a) Định nghĩa hai phương trình tương đương 0,5 điểm 

b) Hai quy tắc biến đổi tương đương phương trình : 

- Quy tắc chuyển vế 0,25 điểm 

- Quy tắc nhân với một số 0,25 điểm 

Bài 2(1, 5 điểm) 

1) ©. {1 ; 3} 0,5 điểm 

2) ®. X > 2 0,5 điểm 

3) ®AABC cn ANMP 0,5 điểm 


Bài 3 (1,5 điểm) 

1) :x*0;x*2. 

Tìm được x(x + 1) = 0. <=> X = 0 hoặc X = - 1 
X = 0 (loại). Vậy s = {-1 } 

2) Nghiệm của phương trình 

3 

X = 3 ; X = “ 

2 


0,75 điểm 
0,75 điểm 


Bài 4 (2 điểm) 


Gọi số ngày tổ dự định sản xuất là X (ngày) 

X nguyên dương. 

Vậy số ngày tổ thực hiện là (x - 1) (ngày) 

0,5 điểm 

Số SP làm theo kế hoạch là 50 X (SP) 

Số SP thực hiện được 57(x - 1) (SP) 

Theo đề bài ta có phương trình : 

0,5 điểm 

57(x - 1) — 50x = 13 

<=> 57x - 57 - 50x = 13 

<^>lx = 10 

0,25 điểm 

o X = 10 (TMĐK) 

0,25 điểm 

Trả lời: Số ngày tổ dự định sản xuất là 10 ngày. 

Số SP tổ phải sản xuất theo kế hoạch là : 

50.10 = 500 (SP) 

0,5 điểm 


http://tuhoctoan.net 


Bài 5 (3 điểm) 

A B 



Hình vẽ chính xác 0,25 điểm 

a) ABDC và AHBC có 
B = H = 90° 

c chung. 

=> ABDC uo AHBC (g-g) 0,75 

điểm 

b) ABDC cn AHBC 
, BC _ DC 

HC - BC 

=>HC = ^- = ^Ị = 9 (cm) 0,75 
DC 25 

điểm 


HD = DC - HC = 25 - 9 = 16 (cm) 0,25 điểm 

c) Xét tam giác vuông BHC 

BH 2 = BC 2 - HC 2 (đ/1 Pytago) 

BH 2 = 15 2 - 9 2 

BH 2 = 144 => BH = 12 (cm) 0,25 điểm 

Hạ AK _L DC => AADK = ABCH 
(trường hợp cạnh huyền, góc nhọn). 

=> DK = CH = 9 cm 
=> KH = DH - DK 
KH = 16 - 9 = 7 cm 

=> AB = KH = 7 cm. 0,25 điểm 

c _ (AB + DQ.BH _ (7 + 25). 12 

^ABCD ~ 2 - 2 

= 192 (cm 2 ) 0,5 điểm 


Bài 6 (lđiểm) 


s 



Hình vẽ chính xác 0,25 điểm 

a) Tam giác vuông ABC có : 
AC 2 = AB 2 + BC 2 = 10 2 + 10 2 
=> AC = I 0 V 2 (cm) 0,25 điểm 

AC. I— 

b) AO = -y 1 = 5V2 (cm) 

Tam giác vuông SAO có : 















http://tuhoctoan.net 


so = yỊsÁ 1 - AO 2 = ^12 2 - (5yfĩ) 2 
= a/94 

« 9,7 (cm) 0,25 điểm 

Thể tích hình chóp là : 

V = ị s đ .h » ị . 10 2 .9,7 « 323,33 (cm 3 ) 0,25 điểm 


Tiết 68 


Ôn tập cuối năm Đại Sô (tiết 1) 


A. Mục tiêu 

• Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về phương trình và bất phương 
trình. 

• Tiếp tục rèn kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử, giải phương trình và bất 
phương trình. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Đèn chiếu, giấy trong hoặc bảng phụ ghi Bảng ôn tập phương trình và bất 
phương trình, câu hỏi, bài giải mẫu. 

- Thước kẻ, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Làm các câu hỏi ôn tập học kì II và các bài tập GV đã giao 
về nhà. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ thước kẻ 


Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt 

Ôn tập về phương trình, bí 
GV nêu lần lượt các câu hỏi ôn 
tập đã cho về nhà, yêu cầu HS trả 
lời để xây dựng bảng sau : 

ĩộng 1 

ít phương trình (10 phút) 

HS trả lời các câu hỏi ôn tập 

Phương trình 

1) Hai phương trình tương đương 
Hai phương trình tương đương là hai 
phương trình có cùng một tập 

Bất phương trình 

1) Hai bất phương trình tương 
đương. 

Hai bất phương trình tương 
đương là hai bất phương trình có 












http://tuhoctoan.net 


nghiệm. 

2) Hai quy tắc biến đổi phương 
trình 

a) Quy tắc chuyển vế 

Khi chuyển một hạng tử của 
phương trình từ vế này sang vế 
kia phải đổi dấu hạng tử đó. 

b) Quy tắc nhân với một số. 
Trong một phương trình, ta có 
thể nhân (hoặc chia) cả hai vế 
cho cùng một số khác 0 


3) Định nghĩa phương trình bậc 
nhất một ẩn. 

Phương trình dạng ax + b = 0, 
với a và b là hai số đã cho và a ^ 
0, được gọi là phương trình bậc 
nhất một ẩn. 


Ví dụ : 2x - 1 = 0 

Bảng ôn tập này GV đưa lên màn 
hình sau khi HS trả lời từng phần 
để khắc sâu kiến thức. GV nên so 
sánh các kiến thức tương ứng của 
phương trình và bất phương trình 
để HS ghi nhớ. 


cùng một tập nghiệm. 

2) Hai quy tắc biến đổi bất phương 
trinh. 

a) Quy tắc chuyển vế 

Khi chuyển một hạng tử của bất 
phương trình từ vế này sang vế 
kia phải đổi dấu hạng tử đó. 

b) Quy tắc nhân với một số. 

Khi nhân hai vế của một bất 
phương trình với cùng một số 
khác 0, ta phải: 

- Giữ nguyên chiều bất phương 
trình nếu số đó dương. 

- Đổi chiều bất phương trình nếu số 
đó âm 

3) Định nghĩa bất phương trình bậc 
nhất một ẩn. 

Bất phương trình dạng ax + b < 0 
(hoặc ax + b>0, ax + b < 0, ax + b 
> 0) với a và b là hai số đã cho và a 
^ 0, được gọi là bất phương trình 
bậc nhất một ẩn. 

Ví dụ : 2x - 3 < 0; 5x - 8 > 0 


Hoạt động 2 
Luyện tập (32 phút) 

Bài 1 tr 130 SGK. I Hai HS lên bảng làm 

Phân tích các đa thức sau nhân tử HS1 CHữa câu a và b 
: a) a 2 - b 2 - 4a + 4 

a) a 2 - b 2 - 4a + 4 = (a 2 - 4a + 4) - b 2 

= (a-2) 2 -b 2 
= (a - 2 - b)(a - 2 + b) 

b) X 2 + 2x - 3 
= X 2 + 3x - X - 3 


b) X 2 + 2x - 3 











http://tuhoctoan.net 


c) 4x 2 y 2 - (x 2 + y 2 ) 2 


d) 2a 3 - 54b 3 


Bài 6 tr 131 SGK. 

Tìm giá trị nguyên của X để phân 
thức M có giá trị là một số 
nguyên. 


M = 


10x 2 - 7x - 5 
2x - 3 


= x(x + 3) - (x + 3) 

= (x + 3)(x-l) 
c ) 4x 2 y 2 - (x 2 + y 2 ) 2 
= (2xy) 2 - (x 2 + y 2 ) 2 
= (2xy + X 2 + y 2 )(2xy - X 2 - y 2 ) 
= -(x - y) 2 (x + y f 

d) 2a 3 - 54b 3 
= 2(a 3 - 27b 3 ) 

= 2( a - 3b)(a 2 + 3ab + 9b 2 ) 

HS lớp nhận xét, chữa bài. 


GV yêu cầu HS nhắc lại cách 
làm dạng toán này. 


GV yêu cầu một HS lên bảng 
làm. 


HS : Để giải bài toán này, ta cần 
tiến hành chia tử cho mẫu, viết 
phân thức dưới dạng tổng của 
một đa thức và một phân thức với 
tử thức là một hằng số. Từ đó tìm 
giá trị nguyên của X để M có giá 
trị nguyên. 

HS lên bảng làm. 

10a- 2 -7*-5 

M = ————-- 

2x - 3 


= 5x + 4 + -—-—- 
2x - 3 


Với xeZ=>5x + 4eZ 

=>MeZo - 7 - e z 

2x - 3 

2x - 3 6 Ư(7) 

<=> 2x - 3 e j±l;±7| 

Giải tìm được X e {- 2 ; 1 ; 2 ; 
5} 

GV yêu cầu HS lên bảng làm 


Bài 7 tr 131 SGK 








http://tuhoctoan.net 


Giải các phương trình. 

V 4x + 3 6x - 2 5x + 4 - 

a) — - - = ——- + 3 

5 7 3 

b) 

3(2x — 1) 3jc + 1 _ 2(3x + 2) 

3 + 10 + 5 

c) 

X + 2 3(2x - 1) 5*-3 . 5 

—-— + ———- ——— = A' + —— 

3 4 6 12 

GV lưu ý HS : Phương trình a đưa 
được về dạng phương trình bậc nhất 
có một ẩn số nên có một nghiệm 
duy nhất. Còn phương trình b và c 
không đưa được về dạng phương 
trình bậc nhất có một ẩn số, phương 
trình b(Ox = 13) vô nghiệm, phương 
trình c(Ox = 0) vô số nghiệm, 
nghiệm là bất kì số nào. 

Bài 8 tr 131 SGK 
Giải các phương trình : 

a) I 2x - 3| = 4 

b) I 3x - l| - X = 2 
Nửa lớp làm câu a. 

Nửa lóp làm câu b. 


a) Kết quả X — —2 

b) Biến đổi được : Ox = 13 
Vậy phương tình vô nghiệm 

c) Biến đổi được : Ox = 0 

Vậy phương trình có nghiệm là 
bất kì số nào 

HS lớp nhận xét bài giải của bạn, 


HS hoạt động theo nhóm. 

a) I 2x - 3| =4 

* 2x - 3 = 4 
2x = 7 

X = 3,5 

* 2x - 3 = -4 
2x = -1 

X = - 0,5 

Vậy s={-0,5; 3,5} 

b) I 3x — ll - X = 2 

* Nếu 3x-l>0=>x>ị 

3 

thì I 3x - l| = 3x - 1 . 

Ta có phương trình : 

3x - 1 - X = 2 

Giải phương trình được 












http://tuhoctoan.net 


X = I (TMĐK) 


* Nếu 3x-l<0=>x<ị 

3 

thì |3x - 1 I = 1 - 3x 

Ta có phương trình : 

1 -3x-x = 2 


GV đưa cách giải khác của bài b 
lên màn hình hoặc bảng phụ 

|3x - 1 I- X = 2 <=> |3x - 1 1 = X + 2 



<=> < , 3 , ^ „ _ 1 

X = — hoặc X = —- 
2 4 

<=> X = ^ hoặc X = - 4 
2 4 

Bài 10 tr 131 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình). 

Giải các phương trình : 

V 1 5 15 

a) 


b) 


X + 1 
X — 1 


X — 2 


(X + 0(2 - X) 
5x - 2 


X + 2 X - 2 4 - X 


GV hỏi: Các phương trình trên 
thuộc dạng phương trình gì ? Cần 
chú ý điều gì khi giải các phương 
trình đó ? 


Giải phương trình được 
X = - i (TMĐK) 



Đại diện hai nhóm trình bày bài giải 

HS xem bài giải để học cách trình 
bày khác. 


HS : Đó là các phương trình có chứa ẩn 
ở mẫu. Khi giải ta cần tìm điều kiện 
xác định của phương trình, sau phải đối 
chiếu với điều kiện để nhận nghiệm. 


HS : ở phương trình a có (x - 2) 
và 

(2 - x) ở mẫu vậy cần đổi dấu. 
Phương trình b cũng cần đổi dấu 
rồi mới quy đồng khử mẫu. 


GV : Quan sát các phương trình đó, 
em thấy cần biến đổi như thế nào ? 










http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu hai HS lên bảng 
trình bày. 


GV nhận xét, bổ sung. 


HS lớp làm bài tập. 

Hai HS lên bảng làm. 

a) : X ^ -1; X ^ 2 

Giải phương trình được : 

X = 2 (loại). 

=> Phương trình vô nghiệm. 

b) :x*±2 

Giải phương trình được : 

Ox = 0 

=> Phương trình có nghiệm là bất 
kì số nào ± 2 

HS nhận xét bài tập bạn làm và 
chữa bài. 


Hướng dẫn về nhà (3 phút) 

Tiết sau tiếp tục Ô 11 tập học kì II, trọng tâm là giải toán bằng cách lập phương 
trình và bài tập tổng hợp về rút gọn biểu thức. 

Bài tập về nhà số 12, 13, 15 tr 131, 132 SGK. 

bài số 6, 8 10, 11 tr 151 SBT. 

Sửa đề bài 13 tr 131 SGK : 

Một xí nghiệp dự định sản xuất 50 sản phẩm một ngày. Nhờ tổ chức lao động 
hợp lí nên thực tế đã sản xuất mỗi ngày vượt 15 sản phẩm. Do đó xi nghiệp đã 
sản xuất không những vượt mức dự định 255 sản phẩm mà còn hoàn thành 
trước thời hạn 3 ngày. Tính số sản phẩm xí nghiệp phải sản xuất theo kế hoạch. 


Tiết 69 


Ồn tập cuối năm đại sô (tiết 2) 


A. Mục tiêu 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải toán bằng cách lập phương trình, 
bài tập tổng hợp về rút gọn biểu thức. 

• Hướng dẫn HS vài bài tập phát biểu tư duy. 

• Chuẩn bị kiểm tra toán học kì II. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Đèn chiếu và các phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi đề bài, 
một số bài giải mẫu. 





http://tuhoctoan.net 


- Thước kẻ, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập kiến thức và làm các bài tập theo yêu cầu của GV. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ, thước kẻ. 


c. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


Ôn tập về giải toán bằng cách lập phưong trình 

(22 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HS1 : Chữa bài tập 12 tr 131 
SGK. 

HS2 : Chữa bài tập 13 tr 131 
(theo đề đã sửa) SGK. 

GV yêu cầu hai HS kẻ bảng phân 
tích bài tập, lập phương trình, 
giải phương trình, trả lời bài 
toán. 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 
HS1 : Chữa bài 12 ữ 131 SGK. 



v(km/h 

t(hì 



) 



Lúc đi 

25 

X 

25 

X (x > 

0) 

Lúc về 

30 

X 

30 

X 


Phương trình : 


X 

25 


X 

30 


Giải phương trình được X = 50 
(TMĐK). 

Quãng đường AB dài 50 km 


HS2 : Chữa bài 13 tr 131, 132 SGK. 



NS1 ngày 
(SP/ngày) 

Sô ngày 
(ngày) 

Sô SP(SP) 

Dự định 

50 

X 

50 

X 

Thực hiện 

65 

X + 225 

65 

x + 255 


: X nguyên dương. 
Phương trình : 

X X +255 3 

50 65 = 


Sau khi hai HS kiểm tra bài 


Giải phương trình được. 

X = 1500 (TMĐK). 

Trả lời: Số SP xí nghiệp phải sản 
xuất theo kế hoạch là 1500 sản 
phẩm. 

HS lớp nhận xét bài làm của bạn. 























http://tuhoctoan.net 


xong, GV yêu cầu hai HS khác 
đọc lời giải bài toán. GV nhắc 
nhỏ HS những điều cần chú ý khi 
giải toán bằng cách lập phương 
trình. 


- GV cho HS tiếp tục rèn kĩ năng 
giải toán bằng cách lập phương 
trình qua bài 10 tr 151 SBT. 

GV đưa đề bài lên màn hình. 

GV hỏi: Ta cần phân tích các 
dạng chuyển động nào trong bài. 


GV yêu cầu HS hoàn thành bảng 
phân tích. 

GV gợi ý : tuy đề bài hỏi thời 
gian ôtô dự định đi quãng đường 
AB, nhưng ta nên chọn vận tốc 
dự định đi là X vì trong đề bài có 
nhiều nội dung liên quan đến vận 
tốc dư đinh. 


Một HS đọc to đề bài. 

HS : Ta cần phân tích các dạng 
chuyển động. 

- dự định. 

- Thực hiện : nửa đầu, nửa sau. 



v(km/h) 

t(h) 

s(km) 

Dự định 

X (x > 6) 

60 

X 

60 

Thực hiện 




- Nửa đầu 

x+ 10 

30 

x + 10 

30 

-Nửa sau 

X - 6 

30 

x-6 

30 


- Lập phương trình bài toán. 

- GV lưu ý HS : Đã có điều kiện X > 
6 nên khi giải phương trình mặc dù 
là phương trình chứa ẩn ở mẫ, ta 
không cần bổ xung điều kiện xác 
định của phương trình. 

- GV yêu cầu một HS lên giải 
phương trình. 


Phương trình : 
30 30 


X - 6 

1 


60 

X 


1 


X + 10 

Thu gọn —+ 

X + 10 X - 6 X 

Giải phương trình được X = 30 

(TMĐK). 

Vậy thời gian ôtô dự định đi 
quãng đường AB là : 

















http://tuhoctoan.net 


^ = 2 (h) 

30 

HS lớp nhận xét bài giải của bạn. 


Hoạt động 2 

Ôn tập dạng bài tập rút gọn biểu thức tổng hợp (20 phút) 
Bài 14 tr 132 SGK. Cho biểu thức 
A = 

' X 2 1 \( 10-/] 

v r-4 2—x x+2 J (_ x+2 ) 

a) Rút gọn A 

b) Tính giá trị của A tại X biết 

Ixl - - 
~~ 2 

c) Tim giá trị của x để A < 0 
(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu một HS lên rút gọn 
biểu thức. 

Một HS lên bảng làm : 

X 2 1 


a) A = 

a ; 2 - 4 + 10 - A ' 2 


-7-T~-“—I-“ 

(x — 2)(a' + 2) X — 2 X + 2 


X + 2 


A = 
A = 
A = 
A = 


6 


X — 2{x +2) + X - 2 

(x - 2)(x +2) ’ X + 2 

a-2x-4+a-2 (x + 2) 


(A - 2)(a- +2) 
-6 


6 


(X - 2).6 

1 


ĐK:X * ±2 


2-X 

GV yêu cầu HS lớp nhận xét bài 
rút gọn của bạn. 

Sau đó yêu cầu hai HS lên làm tiếp câu 
b và c, mỗi HS làm một câu. 


b) I x| =ị=> x = ±ị (TMĐK) 


+ Nếu X = 


A = 


1 


2 - 

























http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, chữa bài 

+ Nếu X = —- 
2 

A- 1 - 1 - 2 

V-I) 5 1 

2 2 

c) A < 0 <=> —!— < 0 

2-x 

<=> 2-x < 0 

<=> X > 2 (TMĐK). 

HS lớp nhận xét bài làm của hai 
bạn. 

Sau đó GV bổ sung thêm câu hỏi 

HS toàn lớp làm bài, hai HS khác 
lên bảng trình bày. 

d) Tìm giá trị của X để A > 0 

d) A > 0 <=> —— > 0 

2 - X 

e) Tim giá trị nguyên của X để A có 
giá trị nguyên 

<=> 2-x > 0 

<=> X < 2. 

kết họp điều kiện của X ta có A > 

0 khi X < 2 và ^ - 2 

e) A có giá trị nguyên khi 1 chia 
hết cho 2 - X 
=> 2 - X e Ư(l) 

=> 2 - X 6 {+ 1} 
*2-x=l=>x=l (TMĐK) 
*2-x = -l=>x = 3 (TMĐK) 
Vậy khi x = 1 hoặc X = 3 thì A có giá 
trị nguyên. 

Với HS khá giỏi, GV có thể cho 
thêm câu hỏi: 


g) Tìm X để 

A.(l - 2x ) > 1 

GV hướng dẫn hoặc đưa bài giải 
mẫu. 

A(1 - 2x) > 1 







http://tuhoctoan.net 


<=> 

<=> 

<=> 

<=> 

<=> 

<=> 



<=> x> 2 hoặc X < - 1 (và X * - 

2 ) 


HS làm dưới sự hướng dẫn của 
GV hoặc xem bài giải mẫu. 










http://tuhoctoan.net 


Hướng dẫn về nhà (3 phút) 

Để chuẩn bị tốt cho kiểm tra toán học kì II, HS cần ôn lại về Đại số : 

- Lí thuyết: các kiến thức co bản của hai chương III và IV qua các 
câu hỏi ôn tập chương, các bảng tổng kết. 

- Bài tập : ôn lại các dạng bài tập giải phương trình đưa được về dạng ax 
+ b = 0 phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình 
giá trị tuyệt đối, giải bất phương trình, giải bài toán bằng cách lập 
phương trình, rút gọn biểu thức. 



http://tuhoctoan.net 


- Phần Hình họe - 

Chương II : Đa giác - Diện tích của Đa giác (tiếp theo) 


Tiết 33 


Đ4. Diện tích hình thang 


A. Mục tiêu 

• HS nắm được công thức tính diện tích hình thang, hình bình hành. 

• HS tính được diện tích hình thang, hình bình hành theo công thức đã học. 

• HS vẽ được một tam giác, một hình bình hành hay một hình chữ nhật bằng diện tích 
của một hình chữ nhật hay hình bình hành cho trước. 

• HS chứng minh được công thức tính diện tích hình thang, hình bình hành theo 
diện tích các hình đã biết trước. 

• HS được làm quen với phương pháp đặc biệt hoá qua việc chứng minh công thức 
tính diện tích hình bình hành. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV - Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi bài tập, đinh lí. 

- Phiếu học tập cho các nhóm in 1 ? 11 trl23 SGK 

- Thước thẳng, com pa, ê ke, phấn màu, bút dạ. 

• HS - Ôn tập công thức tính diện tích hình chữ nhật, tam giác, diện tích 

hình thang (học ở tiểu học) 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 

- Thước thẳng, com pa. ê ke. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. Công thức tính diện tích hình thang (16 phút) 


GV nêu câu hỏi: 

- Định nghĩa hình thang. 

GV vẽ hình thang ABCD 
(AB // CD) rồi yêu cầu HS 
nêu công thức tính diện tích 


HS trả lời: 

- Hình thang là một tứ giác có hai 
cạnh đối song song. 

HS vẽ hình vào vở. 











http://tuhoctoan.net 


hình thang đã biết ở tiểu 
học. 



HS nêu công thức tính diện tích hình 
thang : 

c (AB + CD).AH 

^ABCD — 


GV yêu cầu các nhóm HS làm 
việc, dựa vào công thức tính 
diện tích tam giác, hoặc diện 
tích hình chữ nhật để chúng 
minh công thức tính diện tích 
hình thang (có thể tham khảo 
bài tập 30 trl26 SGK) 


HS hoạt động theo nhóm để tìm cách 
chứng minh công thức tính diện tích 
hình thang. 

Có nhiều cách chứng minh 
Cách 1 



Sabcd = S ADC + S ABC (tính chất 2 diện 
tích đa giác) 

_ DC.AH 

A\DC - 2 

c _ AB.CK _ AB.AH , , „ _ A 
S ABC = = —p- (vì CK = AH) 

_ AB.AH _ DC.AH 

^ ^ABCD - 2 1 9 

_ (AB + DQ.AH 
2 

Cách 2 



Gọi M là trung điểm của BC. Tia AM 
cắt tia DC tại E 






















http://tuhoctoan.net 


=> DABM = DECM(g.c.g) 

=> AB = EC và S ABM = S ECM 


s_= s + s 

~^ °ABCD ' J ABM ^ °AMCD 

— Q 4- Q 

^ECM ^ °AMCD 

= ^ADE 

_ DE.AH 

2 

c _ (AB + DC).AH 

^ABCD — 2 

Cách 3 

G A B p 



EF là đường trung bình của hình 
thang ABCD. 


GPIK là hình chữ nhật. 

Có AAEG = ADEK (cạnh huyền góc 
nhọn) 

ABFP = ACFI (cạnh huyền góc nhọn) 

—> s_= 

~^ ^ABCD ' J GPIK 

= GP.GK 
= EF.AH 
_ (AB + CD).AH 
2 


GV cho các nhóm làm việc 
khoảng 5 phút rồi yêu cầu 
đại diện một số nhóm trình 
bày. 

Cách 1 SGK đã gợi ý. 

Cách 2 là cách chứng minh 
ở tiểu học. 

Cách 3 là nội dung bài tập 
30 trl26 SGK, nếu không 
nhóm nào làm thì GV chủ 
động đưa ra. 

GV hỏi: Co sở của cách 
chứng minh này là gì ? 

GV đưa định lí, công thức và 


Đại diện ba nhóm trình bày ba cách 
khác nhau. 

HS nhận xét ghi lại một cách chứng 
minh nào đó. 


E1S : Cơ sở của cách chứng minh này 
là vận dụng tính chất 1 và 2 diện tích 
đa giác và công thức tính diện tích 
tam giác hoặc diện tích hình chữ nhật 












http://tuhoctoan.net 


hình vẽ trl 23 lẽn màn hình, I 

Hoạt động 2 


2. Công thức tính diện tích hình bình hành (10 phút) 


GV hỏi: Hình bình hành là 

HS trả lời: Hình bình hành là một 

một dạng đặc biệt của hình 

dạng đặc biệt của hình thang, điều đó 

thang, điều đó có đúng 

là đúng. Hình bình hành là một hình 

không ? Giải thích 

(GV vẽ hình bình hành lên 
bảng) 

thang có hai đáy bằng nhau 

Dựa vào công thức tính diện 

HS : 


tích hình thang để tính diện 


(a + a)h 

tích hình bình hành. 

^ hì nh bì nh hành 2 

GV đưa định lí và công thức 
tính diện tích hình bình hành 
tr 124 SGK lên màn hình (hoặc 
bảng phụ). 

^ ^hình bình hành a.h 

áp dụng : Tính diện tích một 
hình bình hành biết độ dài 

HS vẽ hình và tính. 

một cạnh là 3,6cm, độ dài 



cạnh kề với nó là 4cm và tạo 
với đáy môt góc có số đo 



30°. 

n /-Í30° 


GV yêu cầu HS vẽ hình và 

D H 

c 

tính diện tích. 

AADH có H = 90° ;D = 30°; AD = 4cm 


AD 4cm 


=> AH = = 

2 2 

Sabcd — AB.AH 

= 3,6 .2 
= 7,2 (cm 2 ) 

1 = 2cm 


Hoạt động 3 


3. Ví dụ (12 phút) 

GV đưa ví dụ a trl24 SGK HS đọc Ví dụ a SGK. 

lên màn hình và vẽ hình chữ Ị-[S Yẽ hình chữ nhật đã cho vào vở. 
nhật với hai kích thước a, b 
lên bảng. 












http://tuhoctoan.net 



a, muốn có diện tích bằng 
a.b (tức là bằng diện tích 
hình chữ nhật) phải có chiều 
cao tương ứng với cạnh a là 
bao nhiêu ? 

- Sau đó GV vẽ tam giác có 
diện tích bằng a.b vào hình. 

- Nếu tam giác có cạnh 
bằng b thì chiều cao tương 
ứng là bao nhiêu ? 

Hãy vẽ một tam giác như 
vậy. 


GV đưa ví dụ phần b 
trl24 lên màn hình. 

GV hỏi: Có hình chữ nhật 
kích thước là a và b. Làm 
thế nào để vẽ một hình bình 
hành có một cạnh bằng một 
cạnh của một hình chữ nhật 
và có diện tích bằng nửa diện 
tích của hình chữ nhật đó ? 


HS trả lời: 

Để diện tích tam giác là a.b thì chiều 
cao ứng với cạnh a phải là 2b 


HS : Nếu tam giác có cạnh bằng b thì 
chiều cao tương ứng phải là 2a. 



HS : Hình bình hành có diện tích 
bằng nửa diện tích của hình chữ nhật 
=> diện tích của hình bình hành bằng 

—ab. Nếu hình bình hành có cạnh là a 
2 

thì chiều cao tương ứng phải là i-b. 
Nếu hình bình hành có cạnh là b thì 



GV yêu cầu hai HS lên bảng 
vẽ hai trường hợp. 

(GV chuẩn bị hai hình chữ 
nhật kích thước a, b vào 
bảng phụ để HS vẽ tiếp vào 


Hai HS vẽ trên bảng phụ. 























http://tuhoctoan.net 



Luyện tập — Củng cố (5 phút) 

Bài tập 26 trl25 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên 
màn hình) 



«-31m-► 

Để tính được diện tích hình 
thang ABDE ta cần biết 
thêm cạnh nào ? Nêu cách 
tính. 


Tính diện tích ABDE ? 


HS : Để tính được diện tích hình 
thang ABED ta cần biết cạnh AD 


AD = 


ABCD 


828 


AB 23 
(AB + DE).AD 


= 36 (m) 


ABCD 


(23 + 31).36 


= 972 (m 2 ) 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 


Nêu quan hệ giữa hình thang, hình bình hành và hình chữ nhật rồi nhận xét 
về công thức tính diện tích các hình đó. 

Bài tập về nhà số 27, 28, 29, 31 trl25, 126 SGK. 

Bài số 35, 36, 37, 40, 41 trl30 SBT. 


Tiết 34 


Đ5. Diện tích hình thoi 





























http://tuhoctoan.net 


• HS nắm được công thức tính diện tích hình thoi. 

• HS biết được hai cách tính diện tích hình thoi, biết cách tính diện tích 
của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc. 

• HS vẽ được hình thoi một cách chính xác. 

• HS phát hiện và chứng minh được định lí về diện tích hình thoi. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Đèn chiếu và các phim giấy trong (bảng phụ) ghi bài tập, ví dụ, 

định lí. 

- Thước thẳng, com pa, ê ke, phần màu. 

• HS : - Ôn công thức tính diện tích hình thang, hình bình hành, hình chữ 

nhật, tam giác và nhận xét được mối liên hệ giữa các công thức đó. 

- Thước thẳng, com pa, ê ke, thước đo góc, bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


GV : Nêu yêu cầu kiểm tra. 

- Viết công thức tính diện tích 
hình thang, hình bình hành, hình 
chữ nhật. Giải thích công thức. 

- Chữa bài tập 28 trl44 SGK (Đề 
bài và hình vẽ đưa lên màn hình) 


Kiểm tra và đặt vấn đề (7 phút) 

p.m tra líìiiirii. 1 



CÓ IG // FU 

Hãy đọc tên một số hình có cùng 
diện tích với hình bình hành 
FIGE. 


Một HS lên bảng kiểm tra. 
Viết các công thức : 

S H *a, mg =^(a + b)h 

Với a, b : hai đáy 
h : chiều cao 

^hình bình hành — ư.h 

với a : cạnh 

h : chiều cao tương ứng 

Shình chữ nhật = a -b 

với a, b : hai kích thước 
Chữa bài 28 SGK 

SfIGE = SlGRE = S IGUR 
= Sịị.r = S GEU 

Nhận xét bài làm của bạn. 








http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét cho điểm. 

Sau đó GV hỏi: Nếu có FI = IG 
thì hình bình hành FIGE là hình gì 

7 

Vậy để tính diện tích hình thoi ta 
có thể dùng công thức nào ? 

Ngoài cách đó, ta còn có thể tính 
diện tích hình thoi bằng cách 
khác, đó là nội dung bài học hôm 
nay. 


HS : Nếu FI = IG thì hình bình 
hành FIGE là hình thoi (theo dấu 
hiệu nhận biết). 

- Để tính diện tích hình thoi ta 
có thể dùng công thức tính diện 
tích hình bình hành. 

s = a.h 


Hoạt động 2 

1. Cách tính diện tích của một tứ giác có 
hai đường chéo vuông góc (12 phút) 


GV cho tứ giác ABCD có 
AC1BD tại H. Hãy tính diện 
tích tứ giác ABCD theo hai đường 
chéo AC và BD 



D 


HS hoạt động theo nhóm (dựa 
vào gợi ý của SGK) 

AC.BH 

ABC - 2 

_ AC.HD 

^ ADC - 2 

_ AC.(BH + HD) 

^ABCD — 2 

_ AC.BD 

^ABCD — 2 

Đại diện một nhóm trình bày lời 
giải. 

HS nhóm khác nhận xét hoặc 
trình bày cách khác. 


Q 

' J ABD 

Q 

' J CBD 

=> s 


_ AH.BD 

2 

_ CH.BD 

2 

_ AC.BD 

ABCD — õ 


GV yêu cầu HS phát biểu định lí. 


HS phát biểu : Diện tích tứ giác 














http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS làm bài tập 32 (a) 
tr 128 SGK (Đề bài đưa lên màn 
hình) 


có hai đường chéo vuông góc 
bằng nửa tích hai đường chéo. 

Một HS lên bảng vẽ hình (trên 
bảng có đơn vị quy ước) 



D 


GV hỏi: Có thể vẽ được bao 
nhiêu tứ giác như vậy ? 


HS : Có thể vẽ được vô số tứ giác 
như vậy. 


Hãy tính diện tích tứ giác vừa vẽ. 


AC.BD 


'ABCD 


2 

6.3,6 


= 10,8(cm 2 ) 


GV yêu cầu HS thực hiện 


GV khẳng định điều đó là đúng 
và viết công thức. 

s hình thoi = ^djd 2 

với dj, d 2 là hai đường chéo. 

Vậy ta có mấy cách tính diện tích 
hình thoi ? 


Bài 32 (b) trl28 SGK. 

Tính diện tích hình vuông có độ 
dài đường chéo là d. 


HS : Vì hình thoi là tứ giác có 
hai đường chéo vuông góc nên 
diện tích hình thoi cũng bằng 
nửa tích hai đường chéo. 


HS : Có hai cách tính diện tích 
hình thoi là : 
s = a.h 

s = id,d 2 

2 

HS : Hình vuông là một hình 
thoi có một góc vuông 

s = i d 2 

hình vuông ~ 


Hoạt động 3 

Công thức tính diện tích hình thoi (8 phút) 

72 












http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 4 


3. Ví dụ (10 phút) 


Đề bài và hình vẽ phần ví dụ 
tr 127 SGK đưa lên màn hình 
GV vẽ hình lên bảng. 


HS đọc to ví dụ SGK. 
HS vẽ hình vào vở. 



AB = 3Om ; CD = 50m ; 

Sabcd = 800 ITT 

GV hỏi: Tứ giác MENG là hình 
gì ? Chứng minh. 


HS trả lời: 

a) Tứ giác MENG là hình thoi 
Chứng minh : AADB có 
AM = MD (gt)Ị ME là đường 
AE = EB (gt) Ị trung bình A 

=> ME//DB và ME =-5^(1) 

chứng minh tưong tự 

=> GN // DB, GN = ™ (2). 

Từ (1) và (2) =>ME // GN (//DB) 

ME = GN (=~) 

2 

=> Tứ giác MENG là hình bình 
hành (theo dấu hiệu nhận biết) 
cũng chứng minh tương tự => 

Ap 

EN = —— mà DB = AC (tính chất 
2 

hình thang cân) ME = EN 
Vậy MENG là hình thoi theo 
dấu hiệu nhận biết. 


h) Tính diện tích của hồn hoa 
MENG 

Đã có AB = 30cm, CD = 50cm và 
biết S ABCD = 800m 2 . Để tính được 


HS : Ta cần tính MN, EG 









http://tuhoctoan.net 


S ABCD ta cần tính thêm yếu tố nào 
nữa? 

A/ĨNT AB + DC 30 + 50 ... . 

2 2 

EG= 2Sabcd = Z800 =20(m) 

AB + CD 80 

MN.EG 40.20 

^ s meng 2 2 400(m ) 

GV : Nếu chỉ biết diện tích của 
ABCD là 800 m 2 . Có tính được 
diện tích của hình thoi MENG 

HS : Có thể tính được vì 

Smeng=^MN.EG 

không ? 

= 1(AB + CD) eg 

2 2 


_! s 

2 ABCD 


= —.800 

2 


= 400 (m 2 ) 


Hoạt động 5 
Luyện tập (6 phút) 

HS vẽ hình vào vở, một HS lên 


Bài 33 trl28 SGK 
(Đề bài đưa lên màn hình) GV 
yêu cầu HS vẽ hình thoi (nên vẽ 
hai đường chéo vuông góc và cắt 
nhau tại trung điểm mỗi đường) 

- Hãy vẽ một hình chữ nhật có 
một cạnh là đường chéo AC và có 
diện tích bằng diện tích hình thoi. 

- Nếu một cạnh là đường chéo BD 
thi hình chữ nhật có thể vẽ thế nào ? 

- Nếu không dựa vào công thức 
tính diện tích hình thoi theo 
đường chéo, hãy giải thích tại sao 
diện tích hình chữ nhật AEFC 
bằng diện tích hình thoi ABCD ? 

- Vậy ta có thể suy ra công thức 


bảng vẽ hình thoi ABCD. 



AEFC (như hình trên) 

HS có thể vẽ hình chữ nhật 
BFQD (như hình trên). 

HS : Ta có 

AOAB = AOCB = AOCD = AOAD 
= AEBA= AFBC (c.g.c) 

=> S ABCD = S AEFC = 4Sq AB 

Sabcd = S AEFC = AC.BO 




















http://tuhoctoan.net 


tính diện tích hình thoi từ công 1 

ỵ / ^ ^ — — AC.BD 

thức tính diện tích hình chữ nhật 2 

như thế nào ? 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

HS ôn tập lí thuyết theo các câu hỏi ôn tập chương I hình (9 câu trl 10 SGK) 
và câu 3 ôn tập chương II hình (trl 32 SGK). 

Bài tập về nhà số 34, 35, 36, trl28, 129 SGK. 

số 41 trl32 SGK 

số 158, 160, 163 tr76, 77 SBT. 


Tiết 35 


Đ6. Diện tích đa giác 


A. Mục tiêu 

• Nắm vững công thức tính diện tích các đa giác đơn giản, đặc biệt là cách tính 
diện tích tam giác và hình thang. 

• Biết chia một cách hợp lí đa giác cần tìm diện tích thành nhiều đa giác đơn giản. 

• Biết thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết. 

• Cẩn thận, chính xác khi vẽ, đo, tính. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Hình 148, 149 trên tờ bìa to (hoặc bảng phụ). 

- Hình 150, bài tập 40 SGK trên bảng phụ (có kẻ ô vuông). 

- Thước có chia khoảng, êke, máy tính bỏ túi. 

• HS : - Ôn tập công thức tính diện tích các hình. 

- Thước có chia khoảng, êke, máy tính bỏ túi. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

Cách tính diện tích của một đa giác bất kì (10 phút) 
GV đưa hình 148 tr 129 SGK lên trước 









http://tuhoctoan.net 


lớp, yêu cầu HS quan sát và trả lời câu 
hỏi : 

- Để tính được diện tích của một đa 
giác bất kì, ta có thể làm như thế 
nào ? 


B 



Hình 148 (a) 

GV : Để tính S ABCDE ta có thể làm 
thế nào ? 

Cách làm đó dựa trên co sở nào ? 
N ’ 



GV : Đê tinh S MNP Q R ta có thể làm 
thế nào ? 

GV đưa hình 149 tr 129 SGK lên bảng 
và nói : Trong một số trường hợp, để 
việc tính toán thuận lợi ta có thể chia 
đa giác thành nhiều tam giác vuông và 
hình thang vuông. 


- HS : Để tính được diện tích của 
một đa giác bất kì, ta có thể chia đa 
giác thành các tam giác hoặc các tứ 
giác mà ta đã có công thức tính 
diện tích, hoặc tạo ra một tam giác 
nào đó có chứa đa giác. Do đó việc 
tính diện tích của một đa giác bất 
kì thường được quy về việc tính 
diện tích các tam giác, hình thang, 
hình chữ nhật ... 


HS: 

Sabcde — S A BC + S ACD + S ADE 
HS : Cách làm đó dựa trên tính chất 
diện tích đa giác. (Nếu một đa giác 
được chia thành những đa giác 
không có điểm chung thì diện tích 
của nó bằng tổng diện tích của 
những đa giác đó. 

HS: 

SmNPQR — ^NST — (SmSR Spọx) 

HS quan sát hình vẽ. 


Hoạt động 2 

Ví dụ (15 phút) 

GV đưa hình 150 tr 129 SGK lên 
bảng phụ (có kẻ ô vuông). 











http://tuhoctoan.net 


A B 



và yêu cầu HS đọc Ví dụ tr 129 
SGK. 

GV hỏi: Ta nên chia đa giác đã 
cho thành những hình nào ? 


GV : Để tính diện tích của các 
hình này, em cần biết độ dài của 
những đoạn thẳng nào ? 


GV : Hãy dùng thước đo độ dài 
các đoạn thẳng đó trên hình 151 tr 
130 SGK và cho biết kết quả. 

GV ghi lại kết quả trên bảng. 

GV yêu cầu HS tính diện tích các 
hình, từ đó suy ra diện tích đa giác 
đã cho. 


HS đọc Ví dụ 129 SGK. 

HS : Ta vẽ thêm các đoạn thẳng 
CG, AH. Vậy đa giác được chia 
thành ba hình : 

- hình thang vuông CDEG. 

- hình chữ nhật ABGH. 

- tam giác AIH. 

HS : - Để tính diện tích của 
hình thang vuông ta cần biết độ 
dài của CD, DE, CG. 

- Để tính diện tích của hình 
chữ nhật ta cần biết độ dài của 
AB, AH. 

- Để tính diện tích tam giác ta 
cần biết thêm độ dài đường cao 
IK. 

HS thực hiện đo và thông báo 
kết quả : 

CD = 2cm ; DE = 3 cm 
CG = 5 cm ; AB = 3 cm 
AH = 7 cm ; IK = 3 cm 
HS làm bài vào vở, một HS lên 
bảng tính. 

0 (3 + 5)2 o - 

Sdegc = - 2 J = 8 (cm 2 ) 

Sabgh — 3.7 =21 (cm ) 

































http://tuhoctoan.net 


Saih 

II 

= 10,5 (cm 2 ) 

Sabcdeghi 

= Sdegc + S ABGH + 

Saih 





8 + 21 + 10,5 



= 39,5 (cm 2 ) 


Hoạt động 3 
Luyện tập 


Bài 38 tr 130 SGK. 

GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm. 


Sau khoảng 5 phút, GV yêu cầu 
đại diện một nhóm trình bày bài 
giải. 

GV kiểm tra thêm bài của một vài 
nhóm khác. 

Bài 40 tr 131 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng 
phụ). 


(18 phút) 

HS hoạt động nhóm. 

Bài làm của các nhóm : 

Diện tích con đường hình bình 
hành là : 

Sebgf = FG.BC 

= 50.120 = 6000 m 2 

Diện tích đám đất hình chữ 
nhật ABCD là : 

Sabcd = AB.BC 

= 150.120= 18000 m 2 

Diện tích phần còn lại của đám 
đất là: 

18000-6000= 12000 m 2 

Đại diện một nhóm trình bày 
lời giải. 

HS lớp nhận xét. 





http://tuhoctoan.net 



HS đọc đề bài, quan sát hình vẽ và 
tìm cách phân chia hình. 


GV : Nêu cách tính diện tích phần 
gạch sọc trên hình ? 


HS: Cách 1: 

Sgạchsọc — s, + S 2 + S 3 + S 4 + s 5 
Cách 2 : 


Sgạchsọc — SaBCD (Só + S 7 + S 8 + 

Sọ + S| 0 ). 


GV yêu cầu nửa lớp tính theo cách 1, 
nửa lóp tính theo cách 2. 


Cách 1 : 

Si= ( 24^)2 =8 (cm2) 

Sọ = 3.5 = 15 (cm 2 ) 

83 = ^5 w 

s 4 = = 3,5 (cm 2 ) 

4.1 , 

S5 = 2 - 2 (cm 2 ) 


GV yêu cầu hai HS lên bảng trình 
bày hai cách tính khác nhau của 


'gạch sọc 


=> Sgạch sọc - Sị + s 2 + s 3 + s 4 + 

s 5 

= 33,5 (cm 2 ) 

Cách 2 : 

5, = “.2 (cnr) 

S,= ẽ±Ị!ỉ. 













http://tuhoctoan.net 


s..tflĩ.3(c n ,-) 

s,= +t = l,5 (cm 2 ) 

S 10 = 1 ^ = 2 (cm 2 ) 
Sabcd = 8.6 = 48 (cm 2 ) 


^ ^gạch sọc 

= Sabcd — (S 6 +S 7 +S 8 +S 9 +S ]0 ) 
= 48- 


(2+6+3+1,5+2) 

= 33,5 (cm 2 ) 


GV hướng dẫn HS tính diện tích thực 
tế dựa vào diện tích trên bản vẽ. 


Diện tích thực tế là : 

33,5 . 10 ooo 2 = 3 350 000 000 
(cm 2 ) 

= 335 000 (m 2 ) 


s., 1 

Lưu ý : = k 2 = 

S thựcIÍ 10 000 2 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 
Ôn tập chương II, Hình học. 

Làm 3 câu hỏi ôn tập chương. 

Bài tập số 37 tr 130, số 39 tr 131. 

số 42, 43, 44, 45 tr 132, 133 SGK. 


Tiết 36 


Ôn tập chương II 


A. Mục tiêu 

• HS hiểu và vận dụng được : định nghĩa đa giác lồi, đa giác đều. 

• HS hiểu và biết cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, 
tam giác, hình thang, hình thoi. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 








http://tuhoctoan.net 


• GV : - Đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi các câu hỏi và bài 
tập. 

- Thước kẻ, êke, compa, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Làm các câu hỏi và bài tập trong Ôn tập chuông II Hình học SGK. 

- Thước kẻ, êke, compa, bút dạ. 

- Bảng phụ nhóm. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

Ôn tập lí thuyết (15 phút) 


GV đưa câu hỏi 1 tr 131 SGK lên 
màn hình (hoặc bảng phụ) yêu 
cầu HS trả lời. 


GV : Vậy thế nào là đa giác lồi. 


GV đưa câu hỏi 2 tr 132 SGK lên 
bảng phụ, yêu cầu HS lên bảng 
điền vào chỗ trống 
a/ Biết rằng tổng số đo các góc 
của một đa giác n cạnh là (n - 
2). 180°. Vậy tổng số đo các góc 

của một đa giác 7 cạnh là. 

b/ Đa giác đều là đa giác có. 


HS lần lượt trả lời. 

HS 1 : Hình năm cạnh GHIKL 
(h.156) không phải là đa giác lồi 
vì đa giác đó không cùng nằm 
trong một nửa mặt phảng có bờ 
là đường thẳng chứa cạnh LK 
hoặc cạnh HI. 

HS 2 : Hình năm cạnh MNOPQ 
(h. 157) không phải là đa giác lồi 
vì đa giác đó không cùng nằm 
trên một nửa mặt phảng có bờ là 
đường thẳng chứa cạnh OP (hoặc 
cạnh ON). 

HS 3: Hình sáu cạnh RSTVXY là 
một đa giác lồi vì đa giác luôn 
cùng nằm trong một nửa mặt 
phảng có bờ là đường thẳng chứa 
bất kì cạnh nào của đa giác. 

HS 4 : Đa giác lồi là đa giác luôn 
nằm trong một nửa mặt phẳng có 
bờ là đường thẳng chứa bất kì 
cạnh nào của đa giác đó. 

HS lên bảng điền : 


(7-2). 180° =900° 

tất cả các cạnh bằng nhau và tất 
cả các góc bằng nhau. 










http://tuhoctoan.net 


c/ Biết rằng số đo mỗi góc của 

một đa giác đều n cạnh là 

(n-2).180° 

--—-, vậy 

n 

Số đo mỗi góc của ngũ giác đều 
là. 

Số đo mỗi góc của lục giác đều 
là. 

GV yêu cầu HS lên viết công 
thức tính diện tích các hình (hình 
vẽ sẵn trên giấy hoặc bảng phụ). 


GV nhận xét bài làm của HS, có thể 
cho điểm một số HS. 


(5-2).180° - 

v _ -= 108° 

5 

(6-2)180° _ J2Q° 

6 

Hai HS lần lượt lên điền công thức 
tính diện tích các hình. 


HS nhận xét bài làm của các bạn. 



Hoạt động 2 


Luyện tập 

Bài 42 tr 132 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn 
hình hoặc bảng phụ). 


(25 phút) 

I HS trả lời: 

Sabcd — S ADC + S ABC 
mà S ABC = S AFC (vì có đáy AC 
chung, đường cao BH = FK). 
=> S ABCD = S AF ) C + S AFC 

ha y S ABCD = SaDF 








































http://tuhoctoan.net 



GV nêu cách xác định điểm F: 
Nối AC, từ B vẽ BF // AC (F nằm 
trên đường thẳng DC). Nối AF. 
Mở rộng : Cho ngũ giác lồi 
ABCDE. Hãy vẽ một tam giác có 
diện tích bằng diện tích ngũ giác 
ABCDE. Giải thích. 


A 



Bài 44 tr 133 SGK. 

GV yêu cầu một HS đọc to đề 
bài SGK và một HS lên bảng vẽ 
hình. 


GV gợi ý : Hãy tính S ABO + S CDO , 
rồi so sánh với S ABCD . 


HS : - Nối AC, từ B vẽ đường 
thẳng // AC cắt DC kéo dài tại F. 
Nối AF. 

- Nối AD, từ E kẻ đường thẳng // 
AD cắt CD kéo dài tại G. Nối 
AG. 

Có : S ABC = S AFC 

Saed — S A GD 

Mà S ABCDE = S ADC + S ABC + S AED 

Sabcde = Sadc S AF C + Sagd 

—^ S ABCDE = S AFG 

Một HS đọc đề bài SGK. 

Một HS lên bảng vẽ hình. 


A H B 



c/m : S ABO + S CDO — S BC0 + S AD0 

HS : S AB0 + S CD0 = 

AB.OH CD.OK 

- 1 - 

2 2 


AB(OH + OK) 


2 












http://tuhoctoan.net 


GV đưa hai bài tập sau lên màn 
hình (bảng phụ) hoặc in vào 
phiếu học tập của các nhóm. 

Nửa lớp làm bài tập 1. 

Nửa lớp làm bài tập 2. 

Bài 1 : Tính diện tích của một 
hình thang vuông biết hai đáy có 
độ dài 3 cm và 5 cm, góc tạo bởi 
một cạnh bên với đáy lớn bằng 
45°. 


AB.HK 


Mà S ABCD = AB . HK 


^ Sabo + S CD0 — 


ABCD 


=> S R rn + s 


°ABCD 


BCO ^ ^ADO 


—^ S AB Q + S CD0 — S BCO + s 


ADO 


HS hoạt động theo nhóm 


Bài 1. 
A 


3cm 


B 



Xét ABHC có H = 90° (cách vẽ) 
c = 45° (gt)=> B^ = 45° 

=> ABCH vuông cân. 

=> BH = HC = DC - DH 
= 5-3 
= 2 (cm). 

(DH = AB = 3 cm : cạnh đối 
hình chữ nhật ABHD). 

c _ (AB + DC).BH 

^ABCD “ “ 2 

(3 + 5)2 o 
= -—-A—= 8 (cm 2 ) 


2 















http://tuhoctoan.net 


Bài 2 : Tính diện tích của một 
hình thoi biết cạnh của nó dài 4 
cm và một trong các góc của 
hình thoi bằng 30°. 


Các nhóm hoạt động trong 
khoảng 7 phút, sau đó GV yêu 
cầu đại diện hai nhóm lên trình 
bày bài giải. 

GV nhận xét, bổ sung, có thể cho 
điểm vài nhóm. 


Bài 2. 

A 



Vẽ AH 1 DC. 

Xét A ADH có H = 90° (cách 
vẽ). 

D = 30° 

• IT AD 4cm _ _ 

=> AH = —— = = 2 cm. 

2 2 

(đ/1: Trong tam giác vuông có 
một góc 30°, cạnh đối diện với 
góc 30° bằng nửa cạnh huyền). 

Sabcd = DC . AH 

= 4.2 =8 (cm 2 ). 

Đại diện hai nhóm trình bày bài 
giai. 

HS nhận xét, góp ý. 


Hướng dẫn về nhà (5 phút) 
Hướng dẫn bài 46 tr 133 SGK. 



Ôn tập định nghĩa đa giác lồi, đa giác đều, công thức tính số đo mỗi 
góc của đa giác đều n cạnh, công thức tính diện tích các hình. 

Bài tập về nhà số 46, 47 tr 133 SGK. 


số 47, 49 tr 131 SBT. 









http://tuhoctoan.net 


Chương III : Tam giác đồng dạng 


Tiết 37 


Đl. Định lí Talét trong tam giác 


A. Mục tiêu 

• HS nắm vững định nghĩa về tỉ số của hai đoạn thẳng : 

+ Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số đo độ dài của chúng theo cùng một 
đon vị đo. 

+ Tỉ số của hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đon vị đo 
(miễn là khi đo chỉ cần chọn cùng một đơn vị đo). 

• HS nắm vững định nghĩa về đoạn thẳng tỉ lệ. 

• HS cần nắm vững nội dung của định lí Talét (thuận), vận dụng định lí vào việc 
tìm ra các tỉ số bằng nhau trên hình vẽ trong SGK. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Chuẩn bị bảng phụ (giấy khổ to, bảng con). 

-Vẽ chính xác hình 3 SGK. 

• HS : Chuẩn bị đầy đủ thước kẻ và ê ke. 


c. Tiến trình Dạy - Học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Đặt vấn đề (2 phút) 

GV : Tiếp theo chuyên đề về Tam I HS nghe GV trình bày và xem 
giác, chương này chúng ta sẽ học về Mục lục trang 134 SGK. 
tam giác đồng dạng mà cơ sở của nó 
là định lí Talét. 

Nội dung của chương gồm 

- Định lí Talét (thuận, đảo, hệ 
quả). 

- Tính chất đường phân giác của 
tam giác. 

- Tam giác đồng dạng và các 
ứng dụng của nó. 

Bài đầu tiên của chương là Định 






http://tuhoctoan.net 


lí Talét trong tam giác. 


Hoạt động 2 

1 — Tỉ số của hai đoạn thẳng (8 phút) 


GV : ở lớp 6 ta đã nói đến tỉ số của 

2 số. Đối với hai đoạn thẳng, ta cũng 
có khái niệm về tỉ số. Tỉ số của 

2 đoạn thẳng là gì ? 


GV cho HS làm HTtr 56 SGK. 

HS lớp làm vào vở. Một HS lên 

Cho AB = 3cm ; CD = 5cm ; — 

CD 

bảng làm : 

AB 3cm 3 

= 7 

CD 5cm 5' 

Cho EF - 4dm; MN - 7dm; EF 

MN 

= 9 

EF _ 4dm _ 4 

MN 7dm 7 * 

GV : — là tỉ số của hai đoan 

CD 


thẳng AB và CD. 

Tỉ số của 2 đoạn thẳng không 
phụ thuộc vào cách chọn đơn vị 
đo (miễn là hai đoạn thẳng phải 
cùng một đơn vị đo). 


GV : Vậy tỉ số của hai đoạn 

HS : Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ 

thẳng là gì ? 

số độ dài của chúng theo cùng 
một đơn vị đo. 

GV giới thiệu kí hiệu tỉ số hai 
đoạn thẳng. 

* Tỉ số của hai đoạn thẳng AB 


và CD đươc kí hiêu là : —. 

CD 


GV cho HS đọc Ví dụ trang 56 SGK. 

VD : 

Bổ sung : AB = 60cm ; CD = l,5dm. 

AB = 300cml AB 300 3 

• V —s — — 


CD = 400cm J CD 400 4* 


_ AB = 3m ] AB 3 


CD = 4mJ CD 4 ' 











http://tuhoctoan.net 



• 

AB = 60cm 1 

AB 

60 , 


CD = l,5dm= 15cmj 

^ CD 

= — = 4 

15 


GV đưa 1? 2 lên máy chiếu. 
Cho bốn đoạn thẳng AB, CD, 
A'B\ CD' so sánh các tỉ số 


AB s A B 
và 
CD 

A,_ 


Hoạt động 3 

2 — Đoạn thẳng tỉ lệ (7 phút) 

HS làm bài vào vỏ. 

Một HS lên bảng làm. 

2 
3 


c D 


[B 


c 

A' 


|D 


AB 
CD = 
A B 

c D 


AB 

CD 


A B 
c D 


B" 


Ch 


Ư 


GV : Từ tỉ lệ thức ^r 
CD CD 

hoán vị hai trung tỉ được tỉ lệ thức 
nào ? 

GV : Ta có định nghĩa : Hai 
đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với 
hai đoạn thẳng A'B' và CD' nếu 

có tí lệ thức = -2— hay 
CD c D 

AB _ CD 

GV yêu cầu HS đọc lại định 
nghĩa trang 57 SGK. 


HS trả lời miệng : 
AB _ A'B 


CD CD 


AB CD 
ÃJB CĨD 


HS đọc định nghĩa SGK. 


Hoạt động 4 


3 — Định lí Talét tron 


GV yêu cầu HS làm I? 3 I trang 
57 SGK GV đưa hình vẽ 3 trang 
57 SGK lên bảng phụ. 


g tam giác (20 phút) 


HS đọc I ? 3 và phần hướng dẫn 
trang 57 SGK. 

































http://tuhoctoan.net 


A 



B c 


GV gợi ý : gọi mỗi đoạn chắn trên 
cạnh AB là m, mỗi đoạn chắn trên 
cạnh AC là n. 


HS đọc to phần hướng dẫn SGK. 
HS điền vào bảng phụ : 


AB 5m 5 


AB 

8m 

AC 

5n 

AC 

8n 

AB 

5m 

b'b 

3m 

AC 

5n 

cc 

3n 

b'b 

3m 

AB 

8m = 

cc 

3n 


AC 8n 8 


AB' _ AC 

~ÃB~~Kc‘ 


AB' _ AC 
B B ~~ c c ■ 


B B _ c c 
ÃB ÃC 


GV : Một cách tổng quát, ta 
nhận thấy nếu một đường thẳng 
cắt hai cạnh của một tam giác và 
song song với cạnh còn lại thì nó 
định ra trên hai cạnh đó những 
đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ. 


Đó chính là nội dung định lí 
Talét. 


HS : Nêu định lí SGK trang 58 và 
lên bảng viết GT và KL của định 
lí. 


GV : Ta thừa nhận định lí. 

* Em hãy nhắc lại nội dung định lí 
Talét. Viết GT và KL của định lí. 


GT 


AABC ; B'C' // BC 
(B' e AB, C' e AC) 




























http://tuhoctoan.net 


GV cho HS đọc Ví dụ SGK trang 58. 


KL 


AB' _ AC AB' _ AC 

~ÃẼ~~Kc , Yb~~ỠC 

B B _ c'c 
ÃB ~ÃC 


HS tự đọc Ví dụ tr 58 SGK. 


GV cho HS hoạt động nhóm làm 


? 4 


tr 58 SGK. 


Nửa lớp làm câu a. 
Nửa lớp làm câu b. 



B a//BC c 


GV quan sát các nhóm hoạt 
động. 


Có DE // BC 

AD AF 

=> ^ = — (định lí Talét) 

DB EC 

x^ x = Vệo =2 ^ 
5 10 5 

b) 


c 



có DE // BA (cùng _L AC) 

CD CE ,4-1 |/ T „1XA 
=> -r— = —— (định lí Talét) 

CB CA 


5 _ 4 

5 + 3,5 “ y 

„ _ 4.8,5 _ , 0 

y = —7— = 6,8. 


GV nhận xét bài làm của các 


Sau khoảng 3 phút, đại diện hai 






















http://tuhoctoan.net 


nhóm và nhấn mạnh tính tương nhóm lên trình bày bài 
ứng của các đoạn thẳng khi lập tỉ ]-[$ lóp CTÓp ý 
lệ thức. 

Hoạt động 5 
Củng cố (5 phút) 


GV nêu câu hỏi: 

1) Nêu định nghĩa tỉ số hai đoạn 
thẳng và định nghĩa đoạn thẳng 
tỉ lệ. 

2) Phát biểu định lí Talét trong 
tam giác. 

3) Cho AMNP, đường thẳng d // MP 
cắt MN tại H và NP tại I. Theo định 
lí Talét ta có những tỉ lệ thức nào ? 


HS trả lời câu hỏi. 


HS lên bảng vẽ hình và nêu các tỉ 
lệ thức. 

M 



HM _ IP 
NM ~~ NP 


Hướng dẫn về nhà (3 phút) 

* Học thuộc định lí Talét. Bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 tr 58, 59 SGK. 
GV hướng dẫn bài 4 SGK. 

Cho = 4^7 • Chứng minh rằng : 

AB AC 



















http://tuhoctoan.net 


i-pi _ .,.4. . AB AC 

Theo gia thiết: —— = —— 

AB AC 

áp dụng tính chất tỉ lệ thức ta có 

, AB _ AC 
à AB - AB “ AC - AC 

AB AC 

=> -r-r = ~~T’ 

BB cc 

AB-AB' AC-AC' 

AB AC 

K B B _ c'c 
ÃB ~ÃC 

* Đọc trước bài Định lí đảo và hệ quả của định lí Talét trang 59 SGK. 


Tiết 38 


Đ2. Định ỉí đảo và hệ quả của định lí Talét 


A. Mục tiêu 

• HS nắm vững nội dung định lí đảo của định lí Talét. 

• Vận dụng định lí để xác định được các cặp đường thẳng song song trong hình vẽ 
với số liệu đã cho. 

• Hiểu được cách chứng minh hệ quả của định lí Talét, đặc biệt là phải nắm được 
các trường hợp có thể xảy ra khi vẽ đường thẳng B'C' song song với cạnh BC. 

Qua mỗi hình vẽ, HS viết được tỉ lệ thức hoặc dãy các tỉ số bằng nhau. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Chuẩn bị bảng phụ (hoặc giấy khổ to, hoặc bảng con). 

- Vẽ sẵn chính xác và đẹp hình vẽ các trường hợp đặc biệt của 
hệ quả, vẽ sẵn hình 12. SGK. 

• HS : Chuẩn bị compa, thước kẻ. 


c. Tiến trình Dạy - Học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (7 phút) 
















http://tuhoctoan.net 
















http://tuhoctoan.net 


GV : Hãy so sánh và AC 


AB 


AC 


GV : Có B'C" // BC, nêu cách tính 
AC". 


- Nêu nhận xét về vị trí của C' và 
C", về hai đường thẳng BC và 
B 'C'. 


GV : Qua kết quả vừa chứng minh 
em hãy nêu nhận xét. 


GV : Đó chính là nội dung định lí 
đảo của định lí Talét. 

GV : Yêu cầu HS phát biểu nội 


KL 


AC = 3cm. 


a) So sánh và 


AB 


AC 


AC 

b) a // BC qua B' cắt 
AC tại C". 

* Tính AC". 

* Nhận xét vị trí C' và 
C", BC và B'C\ 

HS : Ta có 


AB 2 
6 

_ = 3 

AC ~ 9 


AB 

AC 


_Ị_ 

3 

1 

3J 


AB AC' 


AB AC 


b) có B'C" // BC 

=>4^ = 4^ (định lí Talét) 
AB AC 

k 2 AC" 

=> — = —— 

3 9 

=> AC" = ^-=3 (cm). 

6 

Trên tia AC có AC' = 3cm 
AC" = 3cm 

=>C f = C" => B'C' = B'C". 

có B'C" // BC => B'C' // BC. 

HS : Đường thẳng cắt hai cạnh 
của tam giác và định ra trên hai 
cạnh đó những đoạn thẳng 
tương ứng tỉ lệ 

thì song song với cạnh còn lại 
của tam giác. 


1 HS đứng tại chỗ phát biểu 


















http://tuhoctoan.net 


dung định lí đảo và vẽ hình ghi 
GT, KL của định lí. 


định lí. 

HS 2 lên bảng vẽ hình và ghi GT, 
KL. 


GV : Ta thừa nhận định lí mà không 
chứng minh. 


GV lưu ý : HS có thể viết một 
trong ba tỉ lệ thức sau : 


AB AC , 

—— = - hoặc 

AB AC 

B B _ c c 

AB - AC ' 


AB _ AC 
B B ~~ c c 


hoặc 


GV cho HS hoạt động nhóm làm ỉ 2 2 


Định lí: 


A 



HS hoạt động theo nhóm. 
Bảng nhóm : 


A 



a) Vì 


AD_AE (_ 1 ) 
DB _ Ẽc 2 y 


=>DE// 


BC 


(định lí đảo của định lí Talét) 

có —— = — 3 - (= 2 ). 

EA FB v ’ 

=> EF // AB (định lí đảo của 
định lí Talét). 

b) 0 bDEF là hình bình hành 
(hai cặp cạnh đối song song). 

c) Vì BDEF là hình bình hành 
























http://tuhoctoan.net 


GV : Cho HS nhận xét và đánh 
giá bài các nhóm. 


GV : Trong 1 ? 2| từ GT ta có DE // BC 
và suy ra AADE có ba cạnh tỉ lệ với 
ba cạnh của AABC, đó chính là nội 
dung hệ quả của định lí Talét. 


DE = BF = 7. 


AD 

ÃB 

AE 

AC 


3 ; 
9 : 

_5_ 

15 


Ị_ 

3 

__ì 
' 3 

: 3 


AD 

AB 


AE 

AC 


DE 

BC 


DE _ 7 
BC ” 21 

Vậy các cặp tuơng ứng của AADE 
và AABC tỉ lệ với nhau. 

Đại diện một nhóm trình bày lời 
giải. 


Hoạt động 3 

2 - Hệ quả của định lí Talét (16 phút) 

GV yêu cầu HS đọc hệ quả của I Một HS đọc to hệ quả định lí 
định lí Talét trang 60 SGK. Sau đó 
GV vẽ hình: 


A 



c 


GV gợi ý : Từ B'C' // BC ta suy ra 
đuợc điều gì ? 


Để có 


, B c AC 
í = —— 


BC AC 


, tưong tự như 0 


L2 2] ta cần vẽ thêm đường phụ 
nào ? 

Nêu cách chứng minh. 


Talét (SGK). 

Một HS nêu GT, KL của hệ quả. 



AABC. 

B'C' // BC 

(B' 6 AB ; C' e AC). 


AB _ AC _ B c 

AB AC BC ‘ 


HS : Từ B'C' // BC => 
AB _ AC 
ÃB^~ÃC^ 

(theo định lí Talét) 

B c AC 


HS : Để có 


ta cần kẻ 


BC AC 
từ C' một đường thẳng song 
song với AB cắt BC tại D, ta sẽ 
có B'C' = BD. 

























http://tuhoctoan.net 


vì ObB'C'D là hình bình hành. 

Có CD//AB=> 

AC _ BD _ B c 
AC _ BC - BC 


Sau đó GV yêu cầu HS đọc phần 
Chứng minh trang 61 SGK. 

GV đưa lên máy chiếu hình vẽ 11 
và nêu “chú ý” SGK 
Hệ quả vẫn đúng cho trường hợp 
đường thẳng a song song với một 
cạnh của tam giác và cắt phần kéo 
dài của hai cạnh còn lại. 


HS đọc Chứng minh SGK. 



AB AC Bơ 


AB AC 


BC 


? 3 


GV : Đưa bảng phụ ghi bài 
a) GV hướng dẫn HS làm chung 
tại lớp. 



có DE // BC. 

=> -Ộ5. = PỀ. (hệ quả định lí 
AB BC 

Talét) 

2 X 2.6,5 

=> ——- = ---=> X = - - — 
2 + 3 6,5 5 

X - 2,6. 

HS hoạt động theo nhóm. 


Câu b và c, GV yêu cầu HS hoạt 


















http://tuhoctoan.net 


động theo nhóm. 
Nửa lớp làm câu b. 
Nửa lớp làm câu c. 


GV nhận xét và chốt lại bài giải. 


b) 



MN//P 


ON _ MN 

OP ~~PQ 

Talét) 

_ 2 3 

=> — = —— 

X 5,2 

_ , __ 2.5,2 

=> X = —— 

3 

c) 


Q 


(Hệ quả định lí 


3,46 



D 


có : 


AB _L EF 
CD _L EF 


CD// AB 


(quan hệ giữa đường _L và //) 

, OE _ EB 
ÕẼ - FC 

hay — = _ - => X = _ = 

X 3,5 2 

5,25 

Đại diện hai nhóm trình bày bài. 


Hoạt động 4 
Củng cố (5 phút) 












http://tuhoctoan.net 


GV nêu câu hỏi: 

- Phát biểu định lí đảo của định lí 
Talét. 

GV lưu ý HS đây là một dấu hiệu 
nhận biết hai đường thẳng song 
song. 

- Phát biểu hệ quả của định lí 
Talét và phần mở rộng của hệ quả 
đó. 

Bài tập 6 trang 62 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn hình). 


- HS phát biểu định lí đảo Talét. 


- HS trả lời câu hỏi. 


HS đứng tại chỗ trả lời: 

a) • Có = 77 = 7 • 

MC NC 3 

=> MN // AB (theo định lí đảo 
Talét). 

_ AP AM (3 , 5 3 
PB MC u 15; 

=> PM không song song với BC. 

b) Có —7— = 77 = 7. 

A A B B 3 

=> A'B' // AB. 

Có A = A => A"B"//A'B' 

vì có hai góc so le trong bằng 
nhau. 

=> AB//A'B'//A"B". 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Ôn lại định lí Talét (thuận, đảo, hệ quả). 

- Bài tập số 7, 8, 9, 10 trang 63 SGK. 

số 6, 7 trang 66, 67 SBT. 


Tiết 3^ 


Luyện tập 










http://tuhoctoan.net 


A. Mục tiêu 

• Củng cố, khắc sâu định lí Talét (Thuận - Đảo - Hệ quả) 

• Rèn kĩ năng giải bài tập tính độ dài đoạn thẳng, tìm các cặp đường thẳng song 
song, bài toán chứng minh. 

• HS biết cách trình bày bài toán. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Bảng phụ vẽ các hình 15, 16, 17, 18 trang 63, 64 SGK. 

(hoặc giấy khổ to) 

• HS : Thước kẻ, ê ke, compa, bút viết bảng. 


c. Tiến trình Dạy - Học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


Kiểm tra - Chữa 
GV gọi HS 1 lên bảng. 

HS 1 : Phát biểu định lí Talét 
đảo. Vẽ hình ghi GT và KL. 

b) Chữa bài tập 7(b) 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng 
phụ). 



Khi HS 1 chuyển sang chữa bài 
thì GV gọi tiếp HS 2 lên kiểm 
tra. 

HS 2 : a) Phát biểu hệ quả định lí 
Talét. 

b) Chữa bài 8(a) trang 63. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng 


bài tập (10 phút) 

HS 1 lên bảng phát biểu định lí 
Talét đảo, vẽ hình ghi GT và KL. 


b) Chữa bài 7(b) trang 62 SGK. 


Có 

=> 


B A' J_ AA' 
BA _L AA' 
OA' _ A B 
~ÕÃ~ AB 


I => A'B // AB. 

OB , 

= —— (Hệ qua 


định lí Talét). 

_ 3 4,2 _ „ _ 6.4,2 0 „ 

=> 4 = — => X = — = 8,4. 

6 X 3 


Xét tam giác vuông OAB có : 
OB 2 = OA 2 + AB 2 (định lí 
Pytago) 

OB 2 - 6 2 + 8,4 2 . 


OB « 10,32. 


HS 2 lên bảng : a) Phát biểu hệ 
quả định lí Talét. 

b) Chữa bài 8(a) trang 63. 

Cách vẽ : 













http://tuhoctoan.net 


phụ) 

* Kẻ đường thẳng a // AB. 

p E F Q a 

V \ 1 / 1 /- - 

* Từ điểm p bất kì trên a ta đặt 
liên tiếp các đoạn thẳng bằng 

Ẫ\ 

nhau. 

PE = EF = FQ. 

* Vẽ PB, QA. PB n QA = {OỊ 

* Vẽ EO, OF. 

A c D B 

OE n AB = {D}] 

H=> AC = CD = DB. 
OFn AB = {C}J 

Giải thích. 

Vì a // AB, theo hệ quả định lí 
Talét ta có : 

FE OE EF OF FQ 

BD - OD - DC - oc - CA 

Có PE = EF = FQ (cách dựng) 

=> BD = DC = CA. 

GV nhấn mạnh lại cách làm, 
nhận xét, cho điểm HS. 

HS lớp nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 
Luyện tập (30 phút) 


GV cho HS làm tiếp bài 8 (b) trang 
63 SGK. 

- Tương tự ta chia đoạn thẳng 
AB cho trước thành 5 đoạn thẳng 
bằng nhau. (Hình vẽ sẵn trên 
bảng phụ hoặc màn hình). 



A M N p Q B 

- Ngoài cách làm trên, hãy nêu cách 
khác đê chia đoạn thẳng AB thành 5 
đoạn thẳng bằng nhau (GV gợi ý 
dùng tính chất đường thẳng song 
song cách đều). 


Bài số 8(b) trang 63. 


HS lên bảng trình bày. 

* Vẽ tia Ax. 

* Trên tia Ax đặt liên tiếp các 
đoạn thẳng bằng nhau. 

AC = CD = DE = EF = FG. 

* Vẽ GB. 











http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS chứng minh miệng 
bài toán. 


Bài 10 trang 63 SGK. 

GV cho HS đọc kĩ đề bài 

Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình nêu GT và 

KL. 


GV : Muốn chứng minh 


AH _ B c 
MĨ ~~ ~ÕC 


ta làm thế nào ? 


* Từ c, D, E, F kẻ các đường 
thẳng song song với GB cắt AB 
lần lượt tại các điểm M, N, p, Q. 



Ta được AM = MN = NP = PQ = 

QB 

HS chứng minh miệng : 

Có AC = CD = DE = EF = FG và 


CM//DN//EP//FQ//GB 


=ỉ> AM = MN = NP = PQ = QB. 
theo tính chất đường thẳng song 
song cách đều. 

Hoặc có thể dựa vào tính chất 
đường trung bình trong tam giác 
và hình thang để chứng minh. 
HS lên bảng vẽ hình ghi GT và 
KL. 



GT 


AABC, 
AH 1 BC, 
B'C'//BC. 
B'eAB; 


_ C' e AC. 

K a) 

L AH _ B c 
MĨ ~~ lĩcT 
b) Tính 
Sab'c' biêt 

AH' =Ịah 
3 

Sabc = 

67,5cm 2 


HS : Có B'C' // BC (gt) theo hệ 
quả định lí Talét có 


AH _ AB' _ B'c' 
AH ~~ ~\B - BC * 





















http://tuhoctoan.net 


- GV : Biết S ABC = 67,5cm 2 và 
AH = - AH . Muốn tính S AB ' C ' ta 
làm thế nào ? 

Hãy tìm tỉ số diện tích hai tam giác. 


HS:S abơ =ÌAH'.B'C. 

Sabc= ịAH.BC. 

Có AH' = AaH => 

3 

A'H _ 1 _ B c' 

MỈ~ 3 ~~BC‘ 

S ABV 2 AH - BC AH BV 

S ABC = Aah . bc = ah ■ bc 
2 


- i I-i 

~ 3 ' 3~ 9' 

—K Q — S ABC _ 67,5 _ -7 ^ 

^ *AB'C y- - — ' 

(cm 2 ) 


Sau đó GV yêu cầu HS tự trình 
bày vào vở, một HS lên bảng 
trình bày bài GV nhận xét, bổ 
sung. 


Bài 12 trang 64 SGK. 

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn 
hình hoặc in hình vẽ sẵn vào 
phiếu học tập của các nhóm). 



HS hoạt động theo nhóm. 

Bài làm : 

Có thể đo được chiều rộng của 
khúc sông mà không phải sang 
bờ bên kia. 

Cách làm : 

- Xác định 3 điểm A, B, B' thẳng 
hàng. 

- Từ B và B' vẽ BC1 AB, B'C' _L 
AB' sao cho A, c, C' thẳng hàng. 

- Đo các khoảng cách BB' = h, 

BC = a, B'C' = a' ta có 

AB BC 1 X a 
-r = -7-4 hay ——— = -r 
AB B c X + h a 


















http://tuhoctoan.net 


Sau khoảng 5 phút, GV yêu cầu 
đại diện một nhóm lên trình bày 
bài giải. 

GV : Cho a = lOm ; a' = 14m ; 
h = 5m. Tính X. 

Bài 14(b) trang 64 SGK. 

Cho đoạn thẳng có độ dài là n. Dựng 
đoạn thẳng có độ dài X sao cho 

X _ 2 
n" 3' 

GV yêu cầu HS đọc đề bài và 
phần hướng dẫn ở SGK, rồi vẽ 
hình theo hướng dẫn. 

GV gợi ý : đoạn OB' = n tương ứng 
với 3 đơn vị, vậy đoạn X tương ứng 
với đoạn thẳng nào ? 

Vậy làm thế nào để xác định được 
đoạn X. 

GV yêu cầu một HS lên bảng thực 
hiện và nêu cách dựng. 


=> x.a' - a(x + h) 

x(a' - a) = ah 

_ a . h 
=> X = 

a - a 

Đại diện một nhóm trình bày lời 
giải. 

HS lớp góp ý, nhận xét. 

ue „ _ 10.5 50 

HS tính : X = - —— = — 

14-10 4 

= 12,5 (m) 

Một HS lên bảng vẽ hình theo 
hướng dẫn SGK. 



HS : X tương ứng với 2 đơn vị, hay X 
tương ứng với đoạn OA. 


- Nối BB', từ A vẽ đường thẳng 
song song với BB' cắt Oy tại A\ 

=> OA' = X. 



- Vẽ góc tOy. 

- Trên Ot lấy 2 điểm A và B sao 








http://tuhoctoan.net 


GV : Em hãy chứng minh cách 
dựng trên thảo mãn yêu cầu bài 
toán. 


cho OA = 2, OB = 3 (cùng đon vị 
đo). 

- Trên Oy lấy B' sao cho OB' = 
n. 

- Nối BB\ vẽ AA' // BB' (A' 6 

_ 2 

Oy) ta đuợc OA' = X = J n. 

© Chứng minh 

xét AOBB' có AA' // BB' cách 
dựng 

OA OA /.• u 1ÍT 
=^> —— = —--T (định lí Talét) 

OB OB 

2 X 

3 n 

=> OA' là đoạn cần dựng. 


Hoạt động 3 

Củng cố (3 phút) 
GV : 1) Phát biểu định lí Talét. 

2) Phát biểu định lí đảo của định lí Talét. 

3) Phát biểu hệ quả của định lí Talét. 

GV gọi 3 HS dứng tại chồ trả lời. 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

Về nhà học thuộc các định lí và hệ quả bằng lời và biết cách diễn đạt 
bằng hình vẽ và GT, KL. 

Làm BT 11 trang 63 SGK. 

BT 14 (a, c) trang 64 SGK. 

BT 9, 10, 12 trang 67, 68 SBT. 

Đọc trước bài: Tính chất đường phân giác của tam giác. 


Tiết 4í 


Đ3. Tính chất đường phân giác của tam giác 


A. Mục tiêu 

• HS nắm vững nội dung định lí về tính chất đường phân giác, hiểu được cách 
chứng minh trường hợp AD là tia phân giác của góc A. 

• Vận dụng định lí giải được các bài tập SGK (Tính độ dài các 
đoạn thẳng và chứng minh hình học). 








http://tuhoctoan.net 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Vẽ chính xác hình 20, 21 vào bảng phụ (hoặc giấy trong), 
thước thẳng, compa. 

• HS : thước thẳng có chia khoảng, compa. 


c. Tiến trình Dạy - Học 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

Kiểm tra 

(5 phút) 

GV gọi 1 HS lên bảng yêu cầu : 

a) Phát biểu hệ quả định lí Talét. 

HS lên bảng phát biểu và làm câu 
b. 

b) Cho hình vẽ : 

b) Có BE // AC ( có 1 cặp góc so 

A 

le trong bằng nhau). 


=> — = — (theo hê qua đinh lí 
DC AC n 


Talét) 

1 5" 

/ 

n 


E 


Hãy so sánh tí sô — và —. 

DC AC 


GV : Chỉ vào hình vẽ nói. 

Nếu AD là phân giác của góc 

BAC thì ta sẽ có được điều gì ? 

Đó là nội dung bài học hôm nay. 



Hoạt động 2 
1) Định lí (20 phút) 

GV : Cho HS làm im tr 65 I HS lên bảng. 
SGK. 

treo bảng phụ vẽ hình 20 trang 
65 (vẽ AABC có AB = 3 (đơn vị) 

; AC = 6 (đơn vị), Ằ = 100°). 








http://tuhoctoan.net 


Gọi 1 HS lên bảng vẽ tia phân giác 
AD, rồi đo độ dài DB, DC và so sánh 
các tỉ số. 


GV kiểm tra vở của 1 vài HS dưới 
lớp. 

HS dưới lớp trả lời. 

GV : Đưa hình vẽ AABC có A = 
60°, AB = 3, AC = 6. 

Có AD phân giác gọi 1 HS lên 
bảng kiểm tra lại.. 

Ạ 



GV : Trong cả 2 trường hợp đều 


có : 


AB BD 


có nghĩa đường 


AC DC 
phân giác AD đã chia cạnh đối diện 
thành 2 đoạn thẳng tỉ lệ với 2 cạnh 
kề 2 đoạn ấy. 

Kết quả trên vẫn đúng với mọi tam 
giác. 

Ta có đinh lí. 



DC AC 


HS lên bảng đo kiểm tra. 
DC = 2BD 
DB 


1 

DC ~ 2 
AB _ 3 

Ãc ” 6 


AB BD 


AC DC 

















http://tuhoctoan.net 


GV cho HS đọc nội dung định lí SGK. 


* Để hướng dẫn HS chứng minh định 
lí, GV đưa lại hình vẽ phần kiểm tra 


HS đọc định lí trang 65 SGK và 
lên bảng vẽ hình ghi GT và KL. 



bài cũ và hỏi. 


Nếu AD là phân giác A. Em hãy 
so sánh BE và AB. Từ đó suy ra 
điều gì ? 


GV : Vậy để chứng minh định lí 
ta cần vẽ thêm đường nào ? 

Sau đó GV yêu cầu một HS 
chứng minh miệng bài toán. 


HS : Nếu AD là phân giác A. 
=> BẼD = BÃẼ Ị= DÃc) 

=> AABE cân tại B. 

=> AB = BE 

DB AB 
. DB _ EB \=> ^ ^ 
mà —- = — DC AC 

DC AC 


HS : Từ B vẽ đường thẳng song 
song với AC cắt đường thẳng AD 
tại E. 


HS chứng minh miệng. 


Qua B vẽ đường thẳng song song 
với AC cắt AD tại E 

=> Ê = A 2 (so le trong) 
có Aj = A 2 (AD phân giác) 

=>Ề = A Ỉ 


ABAE cân tại B 
=> AB = BE (1) 

Có AC//BE 

DB EB , 

=> —- = —- (2) (Hệ qua định lí 
DC AC 

Talét) 















http://tuhoctoan.net 


GV cho HS hoạt động nhóm làm 

1 ? 2 1 ? 3 trang 67 SGK. 

Nửa lớp làm 1 ? 2 1 

Nửa lớp làm 12 3 1 

Từ (1) và (2) => DB = AB 

DC AC 

(đpcm) 

HS hoạt động nhóm 

12 2 Có AD phân giác BAC 

X AB 3,5 7 . 

=> — = —- = —— = — (T/c tia 
y AC 7,5 15 

phân giác) 

* X 7 

Vây — = — 

y 15 

Nêu y = 5 => — = — 

5 15 

5.7 7 - 1 

=> X = —— = — = 2-. 

15 3 3 

1 ? 3 1 

GV cho HS cả lớp nhận xét và 
đánh giá bài của các nhóm. 

Có DH phân giác EDF 

EH ED . 

=>-=-(T/c tia phân giác) 

HF DF 

u EH 5 1 

hay-= — = — 

HF 8,5 1,7 

Có 

3 = 1 => HF = 3.1,7 = 5,1 

HF 1,7 

GV : Nếu AD là phân giác ngoài 

của A thì định lí còn đúng 
không? 

=> EF = EH + HF = 3 + 5,1 = 8,1. 


Hoạt động 3 
Chú ý (8 phút) 


GV cho HS đọc nội dung Chú ý 
SGK Tr.66. 


HS đọc : Định lí vẫn đúng đối với tia 
phân giác của góc ngoài của tam giác 



























http://tuhoctoan.net 



GV có thể hướng dẫn HS cách 
chứng minh. Kẻ BE' // AC 

Ể;=A3,A 3 = Ấ7(gt)=>Ế;=A 2 
=> ABAE' cân tại B => BE' = BA 
CÓBE7/AC 

_ D'B BE' , ... ., 

=> —- = —- (Hệ quả định lí 
DC AC 

Talét) 

D'B _ AB 

^ ữc ~ÃC 

GV : Lưu ý HS điều kiện AB ^ 

AC. 

Vì nếu AB = AC => Bj = c 

=> B, = A 2 => phân giác ngoài 

của A song song với BC, không 
tồn tại D'. 

Hoạt động 4 

Luyện tập - Củng cố (10 phút) 

GV : Phát biểu định lí tính chất I Vài HS phát biểu lại định lí 
đường phân giác của tam giác. 

Bài 15 Tr.67 SGK. 

GV đưa đề bài và hình vẽ lên HS cả lớp làm bài tập. 
bảng phụ hoặc màn hình. Hai HS lên bảng trình bày. 

a) Tính X. HS 1 làm câu a) 










http://tuhoctoan.net 


A 



b) 


p 



GV kiểm tra bài làm của HS 
Bài 16 Tr.67 SGK 

GV yêu cầu HS đọc đề bài và vẽ 
hình bài toán. 


Bài toán yêu cầu chứng minh điều gì ? 

GV : Muốn tính S ABD và S ACD ta 
làm thế nào? 


Có AD là phân giác A 

DB _ AB 
^ DC “Ãc 


hay 


=> X = 


3,5 _ 4,5 
X “7,2 

3 ,5.7,2 
4,5 


= 5,6. 


HS 2 làm câu b) 

Có PQ là phân giác p. 

QM _ PM 
QN ” PN 

._12,5 -X 6,2 

hay — : -— = 

X 8,7 

=> 6,2x = 8,7(12,5 - x) 

=> 6,2x + 8,7x = 8,7.12,5 
8,7.12,5 

=> X = ——-— 

14,9 

=> X « 7,3. 

HS lớp nhận xét, chữa bài. 
Một HS lên bảng vẽ hình. 


A 



HS : Cần chứng minh = —. 

^ACD n 

HS : Kẻ đường cao AH 
AABD và AACD có chung đường 



















http://tuhoctoan.net 


Em hãy trình bày cách tính. 

(Nếu thiếu thời gian GV gợi ý để 
HS về nhà làm) 


cao AH. 

=> = ịAH.BD 

Sacd = |ah.dc 

5 Aah.BD Rn 

S ABD _ 2 _ BD 

S ACD Aah.DC dc 
2 

CÓ AD phân giác. 

BD AB m . . . . 

=> —- = —— = — (t/c đường 
DC AC n 

phân giác) 

^ABD _ m 
^ACD n 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Học thuộc định lí, biết vận dụng định lí để giải bài tập. 

- Bẩi tập 17, 18, 19 Tr 68 SGK. Bài 17, 18 Tr 69 SBT. 

- Tiết sau luyện tập. 


Tiết 41 


Luyện tập 


A. Mục tiêu 

• Củng cố cho HS về định lí Talet, hệ quả của định lí Talét, định lí đường phân 
giác trong tam giác. 

• Rèn cho HS kỹ năng vận dụng định lí vào việc giải bài tập đê tính độ dài đoạn 
thẳng, chứng minh hai đường thẳng song song. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Thước thẳng, compa, bảng phụ (hoặc máy chiếu). 

• HS : Thước thẳng, compa. 


c. 


Tiến trình Dạy - học 

Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

Kiểm tra - Chữa bài tập (10 phút) 













http://tuhoctoan.net 


GV gọi HS 1 lên bảng. 

a) Phát biểu định lí tính chất 
đường phân giác của tam giác 

b) Chưa bài 17 Tr.68 SGK. 


HS1 lên bảng phát biểu định lí và 
chữa bài 17 Tr.68 SGK. 


AABC 
BM = 



GV gọi HS 2 lên chữa bài 18 
Tr.68 


Xét AAMB có MD phân giác 
ẤMB 

=> —— = —— (tính chất đường 
DA MA 

phân giác) 

Xét AAMC có ME là phân giác 
ẤMC 

EC MC 

=> ẽr 1 = T 77 1 (tính chất đường 
EA MA 

phân giác) 
có MB = MC (gt) 

=> — =>DE//BC (định 

DA EA 

lí đảo của định lí Talét) 

HS2 chữa bài 18 tr 68 SGK. 


A 



Xét AABC có AE là tia phân giác 
BÂC 

EB AB 5 /4 _ ẳ ^ , V_, 

=> —— = —— = — (t/c đường phân 
EC AC 6 














http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, cho điểm. 


giác) 


=> 


EB 

EB + EC 



=> EB = 


_5_ 

11 

5/7 

11 


——— (t/c tỉ lệ thức) 
5 + 6 


«3,18(cm) 


=> EC =BC- EB = 7 - 3,18 =5 
3,82 (cm) 

HS lớp nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 
Luyện tập (33 phút) 


Bài 20 Tr.68 SGK 

GV cho HS đọc kỹ đề bài sau đó 
gọi 1 HS lên bảng vẽ hình, ghi 
GT và KL 


HS lên bảng vẽ hình và ghi GT, KL 


A B 



GT Hình thang ABCD (AB// 
CD) 

AC n BD = {o} 

E, o, F e a 

- a//AB//CD - 


KL OE = OF. 


GV : Trên hình có EF // DC // 
AB. Vậy để chứng minh OE = 
OF, 

ta cần dựa trên cơ sở nào ? Sau 
đó GV hướng dẫn HS phân tích 
bài toán. 


HS : Dựa vào định lí Ta lét. 


OE = OF 

lí 


HS lên trình bày bài. 

Xét AADC, ABDC có EF // DC 

(gt) 











http://tuhoctoan.net 



OE 


0F 



DC 


DC 




fr 



OE 

OA 


0F 

OB 

DC 

AC 


DC 

BD 



Ỳ 




OA 


OB 



AC 


BD 








OA 


OB 



EO OA 


oc OD 

t 

AB//DC (gt) 

- Phân tích bài toán xong, GV 
gọi một HS lên trình bày bài. 

Bài 21 Tr.68 SGK. 

GV gọi một HS đọc to nội dung bài và 
lên bảng vẽ hình ghi GT và KL. 


GV : Hướng dẫn HS cách chứng 


và 


DC AC 
OF OB 


(1) 

(2) (hệ quả định lí 


DC BD 
Talét) 

Có AB // DC (Cạnh đáy hình 
thang) 

OA OB 


oc OD 
OA 


(định lí Ta lét) 
OB 


oc + OA OD + OB 
chất 

tỉ lệ thức) 

, OA _ OB 

hay -777 = 7777 (3) 

AC DB 
Từ(l), (2), (3) 


(tính 


OE _ 0F 
DC “ DC 


OE = 0F. (đpcm) 

HS đọc đề bài 21 Tr.68 SGK và 
lên bảng vẽ hình ghi GT và KL 


GT[ AABC; 
MB = MC 

bấỊd-dÂc 
AB = m, 
AC = n (n > 



B DM 


c m) 


cml, 


Sabc — s 

Klị a) S ADM = ? 
h) S ADM = 

? %s!bc 

nếu n = 7 


m = 3 cm 





















http://tuhoctoan.net 


minh. 

- Trước hết các em hãy xác định vị 
trí của điểm D so với điểm B và M 

GV : Làm thế nào em có thể 
khẳng định điểm D nằm giữa B 
và M. 

(GV ghi lại bài giải câu a lên bảng 
trong quá trình hướng dẫn HS) 


GV : Em có thể so sánh diện tích 
AABM với diện tích AACM và 

với diện tích AABC được không ? 
Vì sao ? 


GV : Em hãy tính tỉ số giữa s 
với s 
s 


ABD 


'ACD 


theo m và n. Từ đó tính 


'ACD* 


GV : Hãy tính s 


Adm- 


HS : Điểm D nằm giữa điểm B và M. 


a) HS : Ta có AD phân giác BAC 

=> —— = —— = — (T/c tia phân 
DC AC n 

giác) 

CÓ m < n (gt) => BD < DC 
Có MB = MC = (gt) 

=> D nằm giữa B và M. 


HS 1 S ABM S ACM 2 '-'ABC 


1 c _ s X 

= -s_ = ^ vì 


ba tam giác này có chung đường 
cao hạ từ A xuống BC (là h). còn 

đáy BM = CM = ^ 


Ta có S ABD =^h.BD 


S ACD =-h.DC. 


h.BD 


ABD 


Q 1 

^ACD -h.DC 


DB _ m 
DC~~n 


s __ + s. 

'-'ABC ^ ' J ACD 


m+ n 


(T/c tỉ lệ 


ACD 


thức) 
hay - 


ACD 


m + n 


s.n 


^ ^ACD ~ 

m + n 

Sadm — S ACD — S ACM . 
s.n s 


'ADM 


'ADM 


m + n 2 

S(2n — m — n) S(n - m) 
2(m + n) _ 2(m + n) 
















http://tuhoctoan.net 


GV : Cho n = 7 cm, m = 3 cm. 
Hỏi S ADM chiếm bao nhiêu phần 
trăm S ABC ? 

GV gọi một HS lên bảng trình 
bày câu b. 


Bài 22 Tr 70 SBT. 

(Đề bài, hình vẽ đưa lên bảng 
phụ hoặc in vào giấy trong). 

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 
giải bài tập. 

Cho tam giác cân ABC (AB = 
AC), đường phân giác B cắt AC 
tại D và cho biết AB = AC =15 
cm, BC = 10 cm. 

a) Tính AD, DC. 

b) Đường vuông góc với BD cắt 
AC kéo dài tại E. 

Tính EC. 

B 



<———> 

15 


Một HS lên bảng trình bày. 
b) Có n = 7 cm; m = 3 cm. 

S(n - m) 

ADM 2(m + n) 

_ S(7 -3) _ 4S _ s 
~ 2(7 + 3) " 20 “ 5 

hayS ADM =As = 20%S ABC . 

HS lớp nhận xét bài giải của bạn. 

HS hoạt động theo nhóm. 

Bài làm 

a) AABC có BD là phân giác B 

nên theo tính chất đường phân 
giác của tam giác : 

DA BA 15 3 

DC ~ BC _ IÕ - 2 
DA _ 3 
DA + DC - 3 + 2 

DA 3 
hay —— = — 

15 5 

15.3 

=> DA = = 9 (cm) 

và DC =15-9 = 6 (cm) 

b) Có BE _L BD => BE là phân 

giác ngoài của B. 

EC _ BC _ 10 _ 2 
=> ẼÃ - BÃ - l5 - 3‘ 

EC 2 

hay _ — = — 

EC + 15 3 


=> 3EC = 2EC + 30 














http://tuhoctoan.net 


Sau thời gian khoảng 5 —» 6 phút 

GV yêu cầu đại diện hai nhóm 
lên trình bày bài làm, mỗi nhóm 
trình bày một câu 

GV nhấn mạnh lại tính chất đường 
phân giác trong và ngoài của tam 
giác. 

Bài 22 Tr.68 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng 
phụ) 


o 


/ỉr 

4\5Vs 



y b/c/d 

e\r 



/x / y / z 

t \ 

u\ 

v\ 


ABC D E F G 
GV hướng dẫn HS cách viết. 

AAOC có ổ; - o 2 => - = - 

y c 

Tưong tự ABOD có 0 2 = 0 3 . 

z d 

Sau đó yêu cầu vài HS lên viết tiếp 


EC = 30 (cm) 

Đại diện hai nhóm lần lượt lên trình 
bày bài. 

HS lớp nhận xét góp ý. 


HS có thể viết: 
z c t d u e 

t e ’ u f ’ v g 

x+y a X + y + z a 

z+t et+u+v g 


Hướng dẫn vê nhà (2 phút) 

- Ôn tập định lí Ta lét (thuận, đảo, hệ quả) và tính chất đường phân 
giác của tam giác. 

- Bài tập về nhà số 19, 20, 21, 23 Tr.69, 70 SBT. 

- Đọc trước bài Khái niệm tam giác đồng dạng. 


Tiết 42 


Đ4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng 











http://tuhoctoan.net 


A. Mục tiêu 

• HS nắm chắc định nghĩa về hai tam giác đồng dạng, tính chất 
tam giác đồng dạng, kí hiệu đồng dạng, tỉ số đồng dạng. 

• HS hiểu được các bước chứng minh định lí, vận dụng định lí để chúng minh tam 
giác đồng dạng, dụng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước theo tỉ số đồng 
dạng. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Tranh vẽ hình đồng dạng (hình 28). 

- Giấy trong , máy chiếu. 

• HS : - Sách giáo khoa, thước kẻ, bút viết giấy trong. 

c. tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

Hình đồng dạng (3 phút) 

GV đặt vấn đề : Chúng ta vừa 
được học định lí Talét trong tam 
giác. Từ tiết này chúng ta sẽ học 
tiếp về tam giác đồng dạng. 

Phần thứ nhất ta xét tới hình đồng 
dạng. 

GV treo tranh hình 28 Tr.69 SGK 
lên bảng và giới thiệu : 

Bức tranh gồm ba nhóm hình. Mỗi 
nhóm có 2 hình. 


Em hãy nhận xét về hình dạng, 

HS : - Các hình trong mỗi nhóm 

kích thước của các hình trong mỗi 

có hình dạng giống nhau. 

nhóm. 

- Kích thước có thể khác nhau. 

GV : Những hình có hình dạng 
giống nhau nhưng kích thước có 
thể khác nhau gọi là những hình 
đồng dạng. 

ở đây ta chỉ xét các tam giác đồng 
dạng. Trước hết ta xét định nghĩa 
tam giác đồng dạng 







http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 

Tam giác đồng dạng (22 phút) 
GV đưa bài pn~l lên máy chiếu 


rồi gọi một HS lên bảng làm hai 
câu a, b. 

Lỉ_-L 1 Cho hai tam giác ABC và 
A^ơ 


A 


Ị \5 £ 

/ 2ỵ\2,5 


B 6 c B' 3 c' 

Một HS lên bảng viết. 

a) Nhìn vào hình vẽ hãy viết các cặp 
góc bằng nhau. 

AA'B'Ơ và AABC có 

= Ẵ, B = B, c = c 

rr* , , ,, „ A'B' B'C' C'A' 

b) Tính các tí số ——;-; —— 

AB BC CA 

A'B' B'C' C'A' 1 

AB BC CA 2 

Rồi so sánh các tỉ số đó 


GV : Chỉ vào hình và nói 


AA'B'Ơ và AABC có 


Ẩ’ = Â, B = B, c = c 

. A'B' B'C' CA' 

và-=-=- 

AB BC CA J 


thì ta nói AA'B'C' đồng dạng với 


AABC 


GV : Vậy khi nào AA'B'Ơ đồng 

HS : Nhắc lại nội dung định nghĩa 

dạng với AABC ? 

SGK tr 70. 

a) Định nghĩa (SGK) 























http://tuhoctoan.net 


GV : Ta kí hiệu tam giác đồng 
dạng như sau : AA'13'Ơ co AABC 

GV : Khi viết AA'B'Ơ co AABC 

ta viết theo thứ tự cặp đỉnh tương 
ứng 

A'B' _ B'C' _ CA' _ k 

"ÃB~~”bC~ _ ~CÃ”~ 

k gọi là tỉ số đồng dạng 

GV : Em hãy chỉ ra các đỉnh tương 

ứng, các góc tương ứng các cạnh 

tương ứng khi A A f B f ơ co A ABC. 


GV gọi 3 HS đứng tại chỗ trả lời. 


HS 1 : Đỉnh A' tương ứng với 
đỉnh A. 


Đỉnh B' tương ứng với đỉnh B. 


GV lưu ý : Khi viết tỉ số k của 
AA'B'C' đồng dạng với AABC 
thì cạnh của tam giác thứ nhất 
(AA'6'Ơ) viết trên, cạnh tương 


Đỉnh C' tương ứng với đỉnh c. 

HS 2 : A' tương ứng với Ẵ. 

B' tương ứng với B. 

C' tương ứng với c. 

HS 3 : 

Cạnh A'B' tương ứng với cạnh 
AB. 

Cạnh B'ơ tương ứng với cạnh 
BC. 

Cạnh C'A' tương ứng với cạnh 
CA. 







http://tuhoctoan.net 


ứng của tam giác thứ hai (AABC) 

viết dưới. 

rp nm, . , A'B' 1 

Trong 1 • 1 1 trên k = — — = — . 

AB 2 

Bài 1 : (Đưa lên máy chiếu) 

HS : a) AMRF co AUST 

Cho AMRF co AUST 

=>■ M = u, R = ẳ;F = T 

a) Từ định nghĩa tam giác đồng dạng 
ta có những điều gì ? 

V MR RF FM , 
và — — = — — = — — = k. 

ƯS ST Tư 

b) Hỏi AƯST có đồng dạng với 

b) Từ câu (a) 

AMRF không ? Vì sao ? 

=>• U = M, S = R;T = F 

GV : Ta đã biết định nghĩa tam 
giác đồng dạng. Ta xét xem tam 
giác đồng dạng có tính chất gì ? 
b) Tính chất: 

GV đưa lên hình vẽ sau 

V us _ ST _ TU _ 1 

MR RF FM k 

=>• AUST co AMRF (theo định 
nghĩa tam giác đồng dạng) 

A A' 


B CB' C' 


hỏi : Em có nhận xét gì về quan hệ 
của hai tam giác trên ? Hỏi hai tam 
giác có đồng dạng với nhau không ? 
Tại sao ? 

HS : AA'B'C' = AABC (c.c.c) 

=> A' = Â, B' = B; ơ = c 

v A'B' B'C' C'A' , 

và —— =-= —— = 1 . 

AB BC CA 

=> AA'B'Ơ co AABC (định 
nghĩa tam giác đồng dạng) 

AA'B'Ơ c/3 AABC theo tỉ số 

HS : AA'6'C' OI AABC theo tỉ 














http://tuhoctoan.net 


đồng dạng là bao nhiêu ? số đồng dạng k = 1. 

GV khẳng định : Hai tam giác bằng 
nhau thì đồng dạng với nhau và tỉ số 
đồng dạng k = 1 

GV : Ta đã biết mỗi tam giác đều HS đọc tính chất 1 SGK 

bằng chính nó, nên mỗi tam giác 

cũng đồng dạng với chính nó. Đó 

chính là nội dung tính chất 1 của hai 

tam giác đồng dạng. 


GV hỏi : 

- Nếu AA'6'C' cn AABC theo tỉ 
số k thì AABC có đồng dạng với 
AA'B'C' không ? 

- AABC co AA'6'Ơ theo tỉ số 
nào ? 


HS : Chứng minh tương tự như 
bài tập 1, ta có 

Nếu AA'B'Ơ cn AABC thì 


AABC cn AA'B'Ơ. 


Có 


A'B , , AB 1 

= k thì = — 
AB A'B' k 


Vậy A ABC uo A A'B'C' theo tỉ 

- 1 

số — 
k 


GV : Đó chính là nội dung định lí 

2 . 


HS đọc tính chất 2 SGK. 


GV : Khi đó ta có thể nói A 


A'6'C' và A ABC đồng dạng với 
nhau. 

GV : Đưa lên máy chiếu hình vẽ. 



và AA"B"Ơ' ưo AABC. 









http://tuhoctoan.net 


Em có nhận xét gì về quan hệ 
giữa AA'B'Ơ và AABC. 

GV : Các em có thể dựa vào định 
nghĩa tam giác đồng dạng, dễ dàng 
chúng minh được khẳng định trên. 

GV : Đó chính là nội dung tính HS đọc Tính chất 3 SGK 
chất 3. 

GV : Yêu cầu HS đứng tại chỗ nhắc lại 
nội dung ba tính chất trang 70 SGK 

Hoạt động 3 



GV : Tại sao em lại khẳng định 
được điều đó ? 








http://tuhoctoan.net 


GV : Đó chính là nội dung định lí 
: Một đường thẳng cắt hai cạnh 
của tam giác và song song với 
cạnh còn lại sẽ tạo thành một tam 
giác đồng dạng với tam giác đã 
cho. (GV bổ sung vào KL : 

AAMN uo AABC) 

GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung 
định 1ÍSGK tr 71. 

GV : Theo định lí trên, nếu muốn 
A AMN ưo A ABC theo tỉ số 

k = Ậ ta xác định điểm M, N như 
2 

thế nào ? 

GV : Nếu k = ị thì em làm thế 
3 

nào ? 


A chung 

, AM MN NA /TTA , 

có —— = ——- = —— (Hệ quả 
AB BC CA 

của định lí Talét) 

=> A AMN ưo A ABC 

(Theo định nghĩa tam giác đồng 
dạng) 


HS phát biểu lại định lí SGK. 

HS : Muốn A AMN cn A ABC 

theo tỉ số k = — thì M và N phải 

là trung điểm của AB và AC 
(hay MN là đường trung bình 

của A ABC) 

s 2 - 

HS : Nếu k = ^ đế xác định M 
3 

và N em lấy trên AB điểm M sao 
cho 

AM = ^ AB. 

3 

Từ M kẻ MN // BC (N e AC) 
ta được AAMN co AABC theo tỉ 







http://tuhoctoan.net 


số k = ^. 
3 


GV : Nội dung định lí trên giúp 
chúng ta chứng minh hai tam giác 
đồng dạng và còn giúp chúng ta 
dựng được tam giác đồng dạng 
với tam giác đã cho theo tỉ số 
đồng dạng cho trước. 


GV : Tương tự như hệ quả định lí 
Talét, định lí trên vẫn đúng cho 
cả trường hợp đường thẳng cắt hai 
đường thẳng chứa hai cạnh của 
tam giác và song song với cạnh 
còn lại. 


GV đưa Chú ý và hình 31 tr 71 
SGK lên máy chiếu 


HS đọc Chú ý SGK. 


Hoạt động 4 
Củng cố (8 phút) 


GV : Đưa bài số 2 lên máy chiếu và 
in lên giấy trong. 

Yêu cầu HS hoạt động nhóm. 

Bài 2 : Cho hình vẽ 



tam giác 

b) Hai tam giác đó có đồng dạng 
không ? Vì sao ? Viết bằng kí 
hiệu. 


HS hoạt động theo nhóm. 


a) HS : Có thể đặt A MNP và 
A M^P' 

b) AMNP và AMWP' có 


c) Nếu A... cn A... theo tỉ số k 






http://tuhoctoan.net 


thì A... co A... theo tỉ số ị -. 

k 


_ l 1 => M' = N (Định lí tổng 

p' = p J 

3 góc trong tam giác) 


M'N' _ 4 _ 2 
MN ~~ĩ~ 
Np; = 6 =2 
NP 3 
P'M' _ 4 _ 2 

PM J 

A M'N' _ N'P' _ P'A' 
^ MN ~~NP~~PÃ 


=> AM'N'P' cn AMNP (theo định 
nghĩa). 


c) Nếu AM'N'P' cn AMNP theo 


GV đưa bài tập 3 lên máy chiếu. 
Trong các mệnh đề sau mệnh đề 
nào đúng, mệnh đề nào sai ? 

a) Hai tam giác đồng dạng với nhau 
thì bằng nhau. 

b) AMNP UI AQRS theo tỉ số k 

thì AQRS UI AMNP theo tỉ số Ậ- 

k 

c) Cho AHIK UI ADEF theo tỉ số 
, _ , DE EF FD 

HI IK KH 

GV : Em hãy sửa lại câu c cho 
đúng 

GV : Qua bài học hôm nay em 
cần ghi nhớ những kiến thức gì ? 


tỉ số k thì AMNP cn AM'N'P / 

theo tỉ số —. 
k 

HS đứng tại chỗ trả lời 

a) Sai. 

b) Đúng. 


c) Sai. 


Sửa câu c. 
k HI _ IK _ KH 
_ DẼ _ ẼẼ _ FD 
HS : Cần ghi nhớ định nghĩa tam 
giác đồng dạng, cách xác định tỉ 
số đồng dạng, tính chất, định lí 
vé tam giác dồng dạng. 














http://tuhoctoan.net 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Nắm vững định nghĩa, định lí, tính chất hai tam giác đồng dạng. 

- Bài tập 24, 25 tr 72 SGK 
Bài 25, 26 tr 71 SBT 

Tiết sau luyện tập. 


Tiết 41 


Luyện tập 


A - Mục tiêu 

• Củng cố, khắc sâu cho HS khái niệm tam giác đồng dạng. 

• Rèn kỹ năng chứng minh hai tam giác đồng dạng và dựng tam giác đồng dạng 
với tam giác cho trước theo tỉ số đồng dạng cho trước. 

• Rèn tính cẩn thận, chính xác. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : Thước thẳng, compa, phấn màu, bảng phụ. 

• HS : Thước thẳng, compa, bảng nhóm, bút viết bảng. 


c. Tiến trình Dạy - Học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

Kiểm tra - Chữa bài tập (11 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra 

HS 1 a) Phát biểu định nghĩa và tính 
chất về hai tam giác đồng dạng ? 

b) Chữa bài 24 tr 72 SGK 

(Câu hỏi và đề bài đưa lên bảng phụ 
hoặc màn hình) 


HS 1 : Lên bảng phát biểu định nghĩa 
và tính chất hai tam giác đồng dạng 
như SGK tr 70 

b) Chữa bài 24 tr 72 SGK 

Có AA^Ơ tn AA^C" theo tỉ 
A'B' 

SỐ đồng dạng kj => = k, 

AA // B // C // ^ AABC theo tỉ số 
A"B" 

đồng dạng k 2 =>• = k 2 . 










http://tuhoctoan.net 


Vậy : 


A'B' _ A'B' A"B" 
”ÃB~ ~~ A"B" ■ AB 


HS 2 : a) Phát biểu định lí về tam 
giác đồng dạng. 

b) Chữa bài tập 25 tr 72 SGK. 


Sau khi HS trình bày cách giải 
GV có thể hỏi thêm. 


GV : Theo em có thể dựng được 
bao nhiêu tam giác đồng dạng 
với 

A ABC theo tỉ số k = 4. 

2 

GC : Em còn cách dựng nào 
khác cách trên không ? 


=> AA'B'0' cn AABC theo tỉ số 
đồng dạng kj.k 2 . 

HS 2 : a) Phát biểu định lí tr 71 
SGK. 

b) Chữa bài tập. 

HS có thể làm như sau : 

c' ư 

- 



- Trên AB lấy B' sao cho AB' = 
B'B. 

- Từ B' kẻ B'C' // BC (ơ G AC) 
ta được AA'6'Ơ cn AABC theo 

k=i 

2 

HS : Tam giác ABC có 3 đỉnh, tại 
mỗi đỉnh ta dựng tương tự như trên, 
sẽ được ba tam giác đồng dạng với 

A ABC. 

HS : Ta có thể vẽ B^C" // BC với 
B", C" thuộc tia đối của tia AB, 









http://tuhoctoan.net 


(HS nói GV vẽ hình theo) 

Nếu HS không phát hiện được thì 
GV hướng dẫn. 


AC sao cho 
và cũng có 3 


Air _ AC __Ị_ 
c~2 

tam giác nữa đồng dạng 


với AABC. 


GV nhận, xét, cho điểm HS 


HS nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 
Luyện tập (30 phút) 


Bài 26 tr 72 SGK 

Cho AABC, vẽ AA'B'Ơ đồng 

dạng với AABC theo tỉ số đồng 
2 

dạng k = Ỷ (lưu ý A' ^ A). 

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm 
bài tập. Trình bày các bước cách 
dựng và chứng minh. 


HS hoạt động theo nhóm. 
Bảng nhóm 
Hình vẽ 


A 



Cách dựng : 

- Trên cạnh AB lấy AM = J AB 

- Từ M kẻ MN // BC (N e AC) 


- Dựng AA'B'Ơ = AAMN theo 
trường hợp ccc. 

Chứng minh : 

Vì MN // BC, theo định lí về tam 
giác đồng dạng ta có 

AAMN Ln AABC theo tỉ số 

k = ị. Có AA'B'C' = AAMN 
3 

(Cách dựng) 

=* AA'B'C' cn AABC theo tỉ số 









http://tuhoctoan.net 


GV cho HS cả lớp nhận xét bài 
của nhóm. 

Bài 27 tr 72 SGK 

(Đề bài đưa lên bảng phụ) 

Yêu cầu HS đọc kĩ đề bài và gọi một 
HS lên bảng vẽ hình. 


GV gọi một HS lên bảng trình 
bày câu a. 

HS cả lớp làm vào vở. 


GV gọi HS 2 lên bảng làm câu b. 
HS cả lớp làm vào vo 


* GV có thể hướng dẫn thêm 
cách vận dụng bài 24 

AAMN LO AABC tỉ số k, = ị 

3 


k = |. 

3 

Sau khoảng 7 phút, GV yêu cầu đại 
diện một nhóm trình bày bài làm. 

Một HS lên bảng vẽ hình 


A 



HS 1 a) Có MN // BC (gt) 

=> AAMN LO AABC (1) (định lí 
về tam giác đồng dạng), 
có ML // AC (gt) 

=> AABC LO AMBL (Định lí về 
tam giác đồng dạng) 

Từ (1) và (2). 

=> AAMN LO AMBL (tính chất 
bắc cầu) 

b) AAMN UH AABC. 

=> Mj = B; Nị = C; A chung 
tỉ số đồng dạng 

_ AM _ AM _ 1 
1 _ ĂB _ AM + 2 AM ~~ 3 

* AABC UH AMBL 

=> A = M^; B chung; Lj = c 
tỉ số đồng dạng 







http://tuhoctoan.net 


AABC LO AMBL tỉ số k, = ị 

2 2 

AAMN uo AMBL tỉ số k 3 = 

kj.k 2 



GV có thể đánh giá cho điểm 2 
HS trình bày trên bảng. 

Bài 28 tr 72 SGK 

GV yêu cầu HS đọc kỹ đề bài và gọi 

một HS lên bảng vẽ hình. 

GV : Nếu gọi chu vi A A'6'ơ là 
2p', chu vi A ABC là 2p. 


k AB 3 AM _ 3 

2 ~ MB - 2AM ~~ 2 

* AAMN ^ AMBL 

Ẵ = M 2 ;M Ì =B\ÍĨ ] =C 

tỉ số đồng dạng 
k _ AM _ AM _ 1 

3 ~ MB _ 2AM “ 2 ' 

HS lớp nhận xét, chữa bài 

HS lên bảng vẽ hình. 

A 



HS : Có 2p' = A'B' + B'C' + ƠA' 
2p = AB + BC + CA. 


Em hãy nêu biểu thức tính 2p' và 

2p. 

Ta có tỉ số chu vi của hai tam 
giác đã cho là : 

2p' _ A'B' + B'C' + C'A' 

2p ~ AB + BC + CA 


. A'B' B'C' C'A' 3 

mà —— = —— = —— = - 
AB BC CA 5 


thì tỉ 


số chu vi hai tam giác tính thế 
nào ? 


(GV ghi lại phát biểu của HS) 


b) Biết 2p - 2p' = 40 dm, tính 
chu vi mỗi tam giác. 

GV yêu cầu HS tự làm bài vào vở, 
rồi gọi một HS lên bảng trình bày. 


HS : Theo tính chất dãy tỉ số 
bằng nhau : 

A'B' _ B'C' _ C'A' _ 

A'B' + B'C' + CA’ _ 2ỹ' _ 3 
AB + BC + CA “ 2p “ 5 

b) Có = ị 
2p 5 

' 2p _ 3 


2p - 2p' 5-3 

hay k = 3 
40 2 




















http://tuhoctoan.net 


GV : Qua bài tập 28. Em có nhận 
xét gì về tỉ số chu vi của 2 tam 
giác đồng dạng so với tỉ số đồng 
dạng 

Bài 26 tr 71 SBT 
Đề bài đưa lên bảng phụ 

(Có thể vẽ sẵn hình ra bảng phụ 
cho HS tính toán nhanh) 


B' 



40.3 

2p' = —-- = 60 (dm) 

và 2p = 60 + 40 = 100 (dm) 

HS : Tỉ số chu vi của hai tam giác 
đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng. 

HS : Nêu cách làm : 

Có AA^Ơ ư, AABC 
AB^ _ B^ơ _ ƠA 
AB ~~ BC ~ CA 
vì AB là cạnh nhỏ nhất của 

AABC =>• A'B' là cạnh nhỏ nhất 

của AA'B'Ơ 

A'B' = 4,5 cm. 

^ 4,5 B'C' ƠA' 3 

Có -2- = - _ - = —22- = 2.. 

3 5 7 2 

=> B'C' = ^ = 7,5(cm) 

và C'A' = ^- = 10,5 (cm) 

2 


Hoạt động 3 
Củng cố (3 phút) 


1) Phát biểu định nghĩa và tính 
chất về hai tam giác đồng dạng ? 

2) Phát biểu định lí về hai tam 
giác đồng dạng. 

3) Nếu hai tam giác đồng dạng 
với nhau theo tỉ số k thì tỉ số chu 
vi của hai tam giác đó bằng bao 
nhiêu ? 


HS đứng tại chỗ trả lời. 


HS : Nếu hai tam giác đồng dạng 
với nhau theo tỉ số đồng dạng k 
thì tỉ số chu vi của hai tam giác 
đó cũng bằng tỉ số đồng dạng k. 


Hướng dẫn về nhà (1 phút) 

Bài tập về nhà : Bài 27, 28 SBT tr 71 

Đọc trước bài: Trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác. 


Tiết 4^ 


Đ5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất 
















http://tuhoctoan.net 


A. Mục tiêu 

• HS nắm chắc nội dung định lí (GT và KL); hiểu được cách chứng minh định lí gồm 
hai bước cơ bản : 

- Dựng A AMN đồng dạng với A ABC 

- Chứng minh A AMN = A A'B'C'. 

• Vận dụng định lí để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng và trong 
tính toán. 

B. CHuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi sẵn câu hỏi, hình vẽ (hình 32, 
34, 35 SGK) 

- Thước thẳng, compa, phấn màu, bút dạ 

• HS : - Ôn tập định nghĩa, định lí hai tam giác đồng dạng. 

- Thước kẻ, compa. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (8 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

(đề bài, hình vẽ trên bảng phụ) 

1. Định nghĩa hai tam giác đồng dạng. 

2. Bài tập : Cho A ABC và A 
A'B'C' như hình vẽ (độ dài cạnh 
tính theo đơn vị cm) 


A 



Một HS lên bảng trả lời câu hỏi 

1 . 

HS lớp nhận xét bổ sung, rồi 
cùng làm bài tập GV cho. 

A 










http://tuhoctoan.net 





Trên các cạnh AB và AC của A 
ABC lần lượt lấy hai điểm M, N 
sao cho AM = A'B' = 2cm ; AN = 
A'C' = 3cm. 

Tính độ dài đoạn thẳng MN. 

* GV và HS nhận xét cho điểm 
HS được kiểm tra. 


Ta có : 

M e AB : AM = A'B' = 2cm 
N e AC : AN = A'C' = 3cm 
AM AN . 

=> 7^7 = 7~ (=1) 

MB NC 

=> MN // BC (theo ĐL Ta lét 
đảo) 

=> A AMN A ABC (theo ĐL 
về tam giác đồng dạng). 

_ AM _ AN _ MN _ 1 
mT _ ÃC ~~BC~ 2 
MN 1 

=> —— = — => MN = 4 (cm) 

8 2 


Hoạt động 2 
1. Định lí (17 phút) 


GV : Em có nhận xét gì về mối quan 
hệ giữa các tam giác ABC ; AMN ; 
A'B'C'. 

GV : Qua bài tập cho ta dự đoán gì ? 


GV : Đó chính là nội dung định lí về 
trường hợp đồng dạng thứ nhất của 
hai tam giác. 

GV vẽ hình trên bảng (chưa vẽ MN) 

GV yêu cầu HS nêu GT, KL của định 
lí. 


Theo c/m trên A AMN CTÌ AABC 

AAMN = A A'B'C' (c c c) 

Vậy AA'B'C' ưì A ABC 

HS : Nếu ba cạnh của tam giác 
này tỉ lệ với ba cạnh của tam 
giác kia thì hai tam giác đó đồng 
dạng. 

Một HS đọc to định lí tr 73 SGK. 

HS vẽ hình vào vở. 

HS nêu GT, KL 












http://tuhoctoan.net 


A 



GT 

A ABC, A A'B'C' 


A'B' A'C' Bơ 


AB AC BC 

KL 

A A'B'C' ưì A ABC 


- Dựa vào bài tập vừa làm, ta cần dựng 
một tam giác bằng tam giác A'B'C' và 
đồng dạng với tam giác ABC. 

Hãy nêu cách dựng và hướng chứng 
minh định lí 


HS : Ta đặt trên tia AB đoạn 
thẳng AM = A'B' 

Vẽ đường thẳng MN // BC, với 
N e AC. 


Ta có A AMN uo A ABC 
Ta cần chứng minh 
AAMN = A A'B'C' 


GV : Theo giả thiết 


HS : MN // BC 


A'B' _ A'C' _ B'C' 


mà MN // BC 


thì ta suy ra được điều gì ? 


=> A AMN <_n A ABC 


AM 

AN 

MN 

AB 

AC 

BC 

. AM = 

: A'B' 


A'B' 

AN 

MN 

AB 

AC “ 

BC 

A'B' 

A'C' 

B'C' 

AB 

AC ' 

" BC 


(gt) 


A'ơ AN s B'C' MN 

=> ——- = —— và - - = —— 

AC AC BC BC 


=> AN = A'C' và MN = B’C’ 
=> A AMN = A A'B'C' (ccc) 
vì A AMN LO A ABC (c/m trên) 



























http://tuhoctoan.net 


GV : Các em có thể đọc lời c/m trong 
SGK nếu chưa rõ. 


nên A A'B'C' LO A ABC 


GV : Nhắc lại nội dung định lí. 


Vài HS nhắc lại định lí. 


Hoạt động 3 


áp dụng 


GV : Cho HS làm \2Ẩ J SGK. 


GV lưu ý HS khi lập tỉ số giữa các 
cạnh của hai tam giác ta phải lập tỉ số 
giữa hai cạnh lớn nhất của hai tam 
giác, tỉ số giữa hai cạnh bé nhất của hai 
tam giác, tỉ số giữa hai cạnh còn lại rồi 
so sánh ba tỉ số đó. 

áp dụng : Xét xem A ABC có đồng 
dạng với A IKH không ? 


8 phút) 

HS trả lời 

ở hình 34a và 34b có 
A ABC uo ADFE vì 
AB AC BC 


DF DE EF 


= 2 


HS: 

AB _ 4 _ ỉ 
IK - 4 - 
AC _ 6 
IH - 5 
BC _ 8 _ 3 
KH - 6 ~A 


=> A ABC không đồng dạng với 
AIKH. 

Do đó A DFE cũng không đồng 
dạng với A IKH. 


Hoạt động 4 


Bài 29 tr 74, 75 SGK 


Luyện tập - Củng cố (10 phút) 

HS trả lời miệng 


(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn hình 
hoặc bảng phụ) 


a) 

AABC và AA'B'Ơ có 









http://tuhoctoan.net 


AB 6 3 

ÃB 7 _ 4 _ 2 
AC _ 9 _ 3 
A'C' - 6 ~ 2 
BC _ 12 _ 3 
BC 7 2 ) 


AB _ AC BC 
ĨVB 7 - Ãc 7 - ữỡ 


3 

2 


=> AABCi/ì AA'B'Ơ (ccc) 


b) Theo câu a : 

AB _ AC _ BC 

AB + AC + BC _ 3 
A'B' + A'C' + B'C' - 2 


(theo tính 


chất của dãy tỉ số bằng nhau) 


Bài 30 tr 75 SGK. 


(Đề bài đưa lên bảng phụ) 

Qua bài 29, ta đã biết khi hai tam 
giác đồng dạng thì tỉ số chu vi của 
hai tam giác bằng tỉ số đồng dạng của 
chúng. Hãy tìm tỉ số đó. 


HS : Chu vi AABC bằng : 

AB + BC + AC = 3 + 5 + 7=15 
(cm) 

Tỉ số đồng dạng của AA'B'C' và 


AABC là : 


55 _ U 
15 " 3 


A'B' _ B'ơ _ A'ơ _ ì 1 
AB ” BC - AC ~ 3 

=> A'B' = AB.^ = ^ = 11 (cm) 
3 3 

B'ơ = BC.4- = 7.41- a 25,67 (cm) 

3 3 

A'ơ = AC.-4- = 5.^4 « 18,33 (cm) 
3 3 


* Câu hỏi củng cố 

- Nêu trường hợp đồng dạng thứ nhất 
của hai tam giác 

- Hãy so sánh trường hợp bằng nhau 
thứ nhất của hai tam giác với trường 
hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam 
giác 


HS trả lời câu hỏi 

* Giống nhau : đều xét đến điều 
kiện ba cạnh. 

* Khác nhau : 

- Trường hợp bằng nhau thứ 


















http://tuhoctoan.net 


nhất: 

Ba cạnh của tam giác này bằng 
ba cạnh của tam giác kia. 

- Trường họp đồng dạng thứ nhất ba 
cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba 
cạnh của tam giác kia. 

Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Nắm vững định lí trường hợp dạng thứ nhất của hai tam giác, hiểu 
hai bước chứng minh định lí là : 

+ Dựng AAMN LO AABC. 

+ Chứng minh AAMN = AA'6'Ơ. 

- Bài tập về nhà số 31 tr 75 SGK, số 29, 30, 31, 33 tr 71, 72 SBT. 

- Đọc trước bài Trường hợp đồng dạng thứ hai. 


Tiết 45 


Đ6. Trường hợp đồng dạng thứ hai 


A. Mục tiêu 

• HS nắm chắc nội dung định lí (GT và KL), hiểu được cách chứng minh gồm hai 
bước chính. 

+ Dựng AAMN LO AABC. 

+ Chứng minh AAMN = AA'B'C'. 

• Vận dụng định lí để nhận biết được các cặp tam giác đồng dạng, làm các bài tập 
tính độ dài các cạnh và các bài tập chứng minh. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ, hoặc giấy trong, đèn chiếu ghi sẵn câu hỏi, hình vẽ (hình 36, hình 
38, hình 39) 

- Thước thẳng, compa, thước đo góc, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Thước kẻ, compa, thước đo góc. 

- Bảng phụ nhóm. 


c. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (7 phút) 







http://tuhoctoan.net 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

1) Phát biểu trường hợp đồng 
dạng thứ nhất của hai tam giác. 
Cho ví dụ 


2) Bài tập. 

Cho hai tam giác ABC và DEF 
có kích thước như hình vẽ : 

D 



\ c ✓ 1 , .9 AB V AC 

a) So sánh các tí số và . 

DE DF 

b) Đo các đoạn thẳng BC, EF. 

Tính tỉ số ^, so sánh với các tỉ 
EF 

số trên và nhận xét về hai tam 
giác. 


GV nhận xét, cho điểm HS 


Một HS lên bảng kiểm tra. 

1) Phát biểu định lí SGK 
Ví dụ : AABC có AB = 4 cm, 

BC = 5 cm, CA = 6 cm, A'B' = 6 
cm, B'C' = 7,5 cm, CA' = 9 cm 
thì 

AABC un AA'B'C' 

2) Bài tập 

HS lớp vẽ hình đúng kích thước 
vào vở và cùng làm. 

HS làm bài 


AB _ AC _ 1 
a DẼ - DẼ ~ 2' 
b) Đo BC = 3,6 cm. 

EF = 7,2 cm. 

BC _ 3,6 _ 1 
^ EF _ 7,2 ~ 2‘ 

ạy DẼ - DF - ẼF - 2' 

Nhận xét: AABC LO ADEF theo 
trường hợp đồng dạng ccc 
HS lóp nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 
1. Định lí (15 phút) 
GV : Như vậy, bằng đo đạc ta 
nhận thấy tam giác ABC và tam 
giác DEF có hai cặp cạnh tương 
ứng tỉ lệ và một cặp góc tạo bởi 
các cạnh đó bằng nhau thì sẽ 
đồng dạng với nhau. 

Ta sẽ chứng minh trường hợp đồng 











http://tuhoctoan.net 


dạng này một cách tổng quát. 

GV yêu cầu HS đọc định lí tr 75 
SGK. 

GV vẽ hình 37 lên bảng (chưa vẽ 
MN) yêu cầu HS nêu GT, KL của 
định lí. 


A 



GV : Tương tự như cách chứng 
minh trường hợp đồng dạng thứ 
nhất của hai tam giác, hãy tạo ra 
một tam giác bằng tam giác 
A'B'C' và đồng dạng với tam 
giác ABC. 

- Chứng minh AAMN = AA'B'C' 


GV nhấn mạnh lại các bước 
chứng minh định lí. 

GV : Sau khi đã có định lí 
trường họp đồng dạng thứ hai 
của hai tam giác, trở lại bài tập 
khi kiểm tra, giải thích tại sao 


Một HS đọc to định lí SGK. 



AABC và AA'B'C' 

GT 

A ' B ' = A ' C ';Í = Â 

AB AC 

KL 

AA'B'C' ^ AABC 


HS : Trên tia AB đặt AM = A'B'. 
Từ M kẻ đường thẳng MN // BC. 
(N e AC). 


=> AAMN co AABC (theo định lí 
về tam giác đồng dạng) 

=> —=- = —, VÌ AM = A B 
AB AC 

A A'B' _ AN 

_ A'R' A'C' 

Theo giả thiết —— = —— 

AB AC 

=> AN = A'C\ 

Xét AAMN và AA'B'C' có 
AM = A'B' (cách dựng) 

Ẳ = A' (gt) 

AN = A'C' (chứng minh trên) 
=>AAMN = AA'B'C' (cgc) 

Vậy AA'B'C' uo AABC. 


Trong bài tập trên, AABC và 

Anrc , AB AC 1 
ADEF có --3 = = 4-. 

DE DF 2 


















http://tuhoctoan.net 


AABC lại đồng dạng với ADEF. 


Ầ = D = 60°. 

=>AABC un ADEF (cgc) 


Hoạt động 3 
2 - áp dụng (8 phút) 


GV vêu cầu HS làm • 2 (Câu 

HS quan sát hình, trả lời. 

hỏi và hình vẽ đưa lên màn hình 

AABC un ADEF vì có. 

hoặc bảng phụ) 

AB = AC =I vàẤ = 6=70° 

DE DF 2 

ADEF không đồng dạng với 

AnAn „ DE DF V ~ " 

APQR vì — * —- và D * p . 

PQ PR 

=> AABC không đồng dạng với 
APQR. 

GV yêu cầu HS làm tiếp ■ 3 

HS trình bày trên bảng 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn 

AAED và AABC có 

hình hoặc bảng phụ) 

AE _ AD ị 2 _ 3 3 

GV yêu cầu HS làm bài vào vở, 

AB AC 1^5 7,5/ 

một HS lên bảng trình bày. 

A chung. 

=> AAED uo AABC (cgc) 

HS lớp nhận xét, chữa bài. 


Bài 32 tr 77 SGK. 

GV yêu cầu HS hoạt động theo 
nhóm để giải bài tập. 


Hoạt động 4 
Luyện tập - Củng cố (13 phút) 

HS hoạt động theo nhóm 
Bài làm 



GV quan sát và kiểm tra các nhóm 
hoạt động. 


a) Xét AOCB và AOAD có 




















http://tuhoctoan.net 



oc _ 8 

OA " 5 oc = OB 
OB _ 16 _ 8 [ OA OD 
ÕD ~ĨÕ ~ 5. 

0 chung 

=> AOCB LO AOAD (cgc) 
b) Vì AOCB LO AOAD nên 
B = D (hai góc tương ứng) 

Xét AIAB và AICD có : 

I, = I 2 (đối đỉnh) 

B = D (C/m trên). 

=> IAB = ICD (Vì tổng ba góc 
của một tam giác = 180°) 

Vậy AIAB và AICD có các góc 
bằng nhau từng đôi một. 

Sau thời gian hoạt động nhóm khoảng 
5 phút, GV yêu cầu đại diện hai 
nhóm HS lên trình bày, mỗi nhóm 
trình bày một câu. HS lớp nhận xét. 


HS : Ta cần chứng minh AA'B'M' 














http://tuhoctoan.net 


cần chứng minh hai tam giác nào 
đồng dạng ? 


co AABM. 


- Chứng minh AA'B'M' co 
AABM. 


HS : Vì AA'B'C' co AABC (gt) 


=> B' = B 


. V A B B c , 

AB BC 

Có B'M' = 'C' (gt) 

BM = i BC (gt) 

, B'M' 2 BC B'ơ , 

=> -= —7- = k. 

BM J_ BC BC 

2 

Xét AA'B'M' và AABM có 

A'B' _ B'M' _ 

AB _ BM 

B' = B (c/m trên) 

=> AA'B'M' ưì AABM (cgc) 

A'M' A'B' , 

=> . = —— = k . 

AM AB 


GV nêu kết luận : Nếu hai tam giác 
đồng dạng với nhau thì tỉ số giữa hai 
trung tuyến tương ứng bằng tỉ số 
đồng dạng. 


Sau đó GV yêu cầu HS nhắc lại 
hai trường hợp đồng dạng của 
hai tam giác đã học. 


HS phát biểu các định lí. 













http://tuhoctoan.net 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Học thuộc các định lí, nắm vững cách chứng minh định lí. 

- Bài tập về nhà số 34 tr 77 SGK và bài số 35, 36, 37, 38 tr 72, 73 
SBT. 

- Đọc trước bài Trường hợp đồng dạng thứ ba. 


Tiết 46 


Đ7. Trường hợp đồng dạng thứ ba 


A. Mục tiêu 

• HS nắm vững nội dung định lí. biết cách chứng minh định lí. 

• HS vận dụng được định lí để nhận biết các tam giác đồng dạng với nhau, biết sắp 
xếp các đỉnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng, lập ra các tỉ số thích họp để từ 
đó tính ra được độ dài các đoạn thẳng trong bài tập. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : — Bảng phụ hoặc giấy trong (đèn chiếu) ghi sẵn đề bài tập, hình 41, 42, 43 
SGK. 

- Chuẩn bị sẵn hai tam giác đồng dạng bằng bìa cứng có hai màu 
khác nhau (dùng cho việc chứng minh định lí) 

- Thước thẳng, compa, thước đo góc, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập định lí trường hợp đồng dạng thứ nhất và thứ hai của hai tam giác. 

- Thước kẻ, compa, thước đo góc. 

- Bảng phụ nhóm. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


Kiểm tra 

GV nêu yêu cầu kiểm tra 

- Phát biểu trường họp đồng dạng 
thứ hai của hai tam giác. 

- Chữa bài tập 35 tr 72 SBT 
(Đề bài đưa lên bảng phụ) 


(6 phút) 

Một HS lên kiểm tra. 

- Phát biểu định lí tr 75 SGK. 

- Chữa bài tập 









http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, cho điểm HS. 



Xét AANM và AABC có 

A chung 

AN _ 8 _ 2' 

AB - 12 - 3 an = AM 
AM _ 10_2Í AB AC 
Ăc - 15 ~ 3 . 

=> AANM un AABC (c g c). 

, AN NM 2 NM 
=> —— = ——— hay — = —— 

AB BC 3 18 

=> NM = = 12 (cm). 

3 

HS lớp nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 
1. Định lí (15 phút) 

GV đặt vấn đề : Ta đã học hai HS nghe GV trình bày. 

trường họp đồng dạng của hai 

tam giác, hai trường hợp đó có 

liên quan tới độ dài các cạnh của 

hai tam giác. Hôm nay ta học 

trường họp đồng dạng thứ ba, 

không cần đo độ dài các cạnh 

cũng nhận biết được hai tam 

giác đồng dạng. 

Bài toán : Cho hai tam giác ABC HS vẽ hình., ghi vo 
và A'B'C' với Â = A'; B = B'. 

Chứng minh AA'B'C' <_n AABC. 

GV vẽ hình lên bảng. 


A 


GT 


AABC, AA'B'C' 
















http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS cho biết GT, KL 
của bài toán và nêu cách chứng 
minh 

- GV gợi ý bằng cách đặt tam 
giác A'B'C' lên trên tam giác 
ABC sao cho A' trùng với Ầ 
HS sẽ phát hiện ra cần phải có 
MN // BC => nêu cách vẽ MN. 


Tại sao AAMN = AA'B'C ? 


Từ kết quả chứng minh trên, ta 
có định lí nào ? 

GV nhấn mạnh lại nội dung định 
lí và hai bước chứng minh định 
lí (cho cả ba trường hợp đồng 
dạng)là: 

- Tạo ra AAMN LO AABC. 

- Chứng minh AAMN = 

AA'B'C\ 


KL I AA'B'C' ưì AABC 


HS : Trên tia AB đặt đoạn thẳng 
AM = A'B'. Qua M kẻ đường 
thẳng MN // BC (N e AC) => 
AAMN ưi AABC (định lí về tam 
giác đồng dạng) 

Xét AAMN và AA'B'C' có 
Ẵ = A' (gt) 

AM = A'B' (theo cách dựng) 
AMN = B (hai góc đồng vị 
của MN // BC) 

B = B' (gt) 

=> ẤMN = B' 

Vậy AAMN = AA'B'C' (g c g) 
=> AA'B'C ' ^ AABC 
HS phát biểu định lí tr 78 SGK. 
Vài HS nhắc lai đinh lí. 


Hoạt động 3 
2 - áp dụng (10 phút) 


GV đưa LUJ và hình 41 SGK lên 
bảng phụ, yêu cầu HS trả lời. 


HS quan sát, suy nghĩ ít phút rồi 
trả lời câu hỏi. 











http://tuhoctoan.net 


+ AABC cân ở A có Ẵ = 40° 


=> 


g_g_ 180 () -40° 
2 


= 70°. 


Vậy AABC un APMN vì có 
Ê = M = C = N = 70" 


+ AA'B'C' có À' = 70°, B' = 60° 
=> C' - 180" - (70° + 60°) = 50° 


? 2 


GV đưa 


lên bảng phụ 


và hình 42 SGK 



GV : Có BD là phân giác B, ta 
có tỉ lệ thức nào ? 


Vậy AA'B'C' un AD'E'F' vì có 
B' = Ễ' = 60°, c' = F' = 50°. 

a) Trong hình vẽ này có ba tam 
giác đó là : 

AABC ; AADB ; ABDC. 

Xét AABC và AADB có 
A chung 
c= ể; (gt) 

=> AABC un AADB (gg) 

b) Có AABC un AADB 

AB _ AC 
AD - AB 

, 3 4,5 _ _ 3.3 

X 3 4,5 

X = 2 (cm) 

y = DC = AC - X 
= 4,5 - 2 = 2,5 (cm) 

c) Có BD là phân giác B 
DA _ BA 

^ DC BC 

, 2 _ 3 ___ 2,5.3 

2,5 BC 2 

BC = 3,75 (cm) 

AABC LT 1 AADB (chứng minh 










http://tuhoctoan.net 


trên) 

_ AB BC , 3 3,75 

AD DB 2 DB 

2.3.75 

=>DB = —=2,5(cm) 
3 


Hoạt động 4 

Luyện tập — Củng cố (12 phút) 


Bài 35 tr 79 SGK 
A 



GV yêu cầu HS nêu GT và kết 
luận của bài toán. 

GV : GT cho AA'B'C' un AABC 
theo tỉ số k nghĩa là thế nào ? 


, X A'D' 

Đế có tỉ số-ta cần xét hai 


AD 


tam giác nào ? 


Bài 36 tr 79 SGK. 

GV yêu cầu HS hoạt động theo 
nhóm. 

GV kiểm tra các nhóm HS hoạt 
động. 


GT 


KL 


AA'B'C' un AABC theo tỉ 
số k AỊ = A' 2 ; Aj = A 2 . 


A'D' 

AD 


= k 


HS : AA'B'C' un AABK theo tỉ số 

k, vậy ta có 

A'B' _ B'C _ C r A' _ k 

”ÃB~ _ ”bC~ _ ~CÃ” _ 

=> A' = Ằ ; B' = B 

Xét AA'B'D' và AABD có : 

Ẩì=í=!=! 

2 2 

B' = B (chứng minh trên) 

=> AA'B'D' ưì AABD (g - g) 

A'D' A'B' 


AD AB 


= k. 


HS hoạt động theo nhóm. 



















http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét bài làm của một số 
nhóm. 

GV nêu câu hỏi củng cố. 

- Phát biểu trường hợp đồng 
dạng thứ ba của hai tam giác. 

- ADEF có 6 = 50°, Ê = 60° 

và AMNP có M = 60°, N = 70° 

Hỏi hai tam giác có đồng dạng 
không ? Vì sao ? 


A 12,5 B 



Xét AABD và ABDC có 
Ẳ = B 2 (gt) 

Bị = D, (so le trong của AB // 

DC) 

=> AABD un ABDC (g - g) 

AB _ BD 

^ BD DC 

12,5 X 
hay —— = ———. 

X 28,5 

^x 2 = 12,5.28,5 
=> X « 18,9 (cm) 

Sau thời gian hoạt động nhóm khoảng 
5 phút, đại diện một nhóm trình bày 
bài giải - HS lóp góp ý. 

- HS trả lời câu hổi. 

- ADEF có 6 = 50°, Ê = 60° 

=> F = 180° -(50° + 60°) 

F = 70° 

Vậy ADEF un APMN (g-g) 

Vì có Ê = M = 60° 

F = N = 70°. 









http://tuhoctoan.net 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

Học thuộc, nắm vững các định lí về ba trường hợp đồng dạng của hai tam 
giác. So sánh với ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác. 

Bài tập về nhà số 37, 38 tr 79 SGK. và bài số 39, 40, 41, 42 tr 73, 74 
SBT. 

Tiết sau luyện tập. 


Tiết 47 \ 


Luyện tập 


A. Mục tiêu 

• Củng cố các định lí về ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác. 

• Vận dụng các định lí đó để chứng minh các tam giác đồng dạng, 
để tính các đoạn thẳng hoặc chứng minh các tỉ lệ thức, đẳng thức trong các bài tập. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ hoặc giấy trong, đèn chiếu ghi câu hỏi, bài tập. 

- Thước thẳng, compa, ê ke, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập các định lí về trường hợp đồng dạng của hai tam giác. 

- Thước kẻ, compa, ê ke. 

- Bảng phụ nhóm. 


c. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


Kiểm tra 

GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

- Phát biểu định lí trường hợp 
đồng dạng thứ ba của hai tam 
giác. 


(6 phút) 

Một HS lên kiểm tra. 
- Phát biểu định lí. 


- Chữa bài tập 38 tr 79 SGK (Đề 
bài và hình vẽ đưa lên bảng phụ). 



- Chữa bài tập. 

Xét AABC và AEDC có : 
B = 6 (gt) 

ẤCB = ÉCD (đối đỉnh) 

=> AABC ưo AEDC (g.g) 
CA _ CB _ AB 
CE - CD - ED 










http://tuhoctoan.net 



2 _ X _ 3 _ 1 
y “ 3,5 ~ 6 ~ 2 ' 

ra 2 1 

Có — = - => y = 4 

y 2 

GV lưu ý có thể không chứng 

X 1 3,5 

— = — => X = —— = 1.75 

minh hai tam giác đồng dạng mà 
có B = 6 (gt) => AB // DE (vì hai 
góc so le trong bằng nhau) 

3 5 2 2 

Sau đó áp dụng hệ quả định lí 
Talét tính X, y. 

HS nhận xét, chữa bài. 


Hoạt động 2 
Luyện tập (28 phút) 


Bài 37 tr 79 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng 
phụ) 


D 



a) Trong hình vẽ có bao nhiêu 
tam giác vuông ? 


b) Tính CD. 


HS phát biểu : GV ghi lại. 

a) Có D, + = 90° (do c = 90°) 

mà 5; = ể; (gt) 

=> B { +B 3 =90° => B 2 = 90° 

Vậy trong hình có ba tam giác 
vuông là AAEB, AEBD, ABCD. 

b) Xét AEAB và ABCD có 
Ẵ = c = 90°. 

s; = (gt). 

=> AEAB UI ABCD (gg) 

EA _ AB 
BC ~~ CD 








http://tuhoctoan.net 


Tính BE ? BD ? ED ? 


c) So sánh S BDE với (S AEB + S BCD ) 


Bài 39 tr 79 SGK. 

(Đề bài đưa lên bảng phụ) 

Yêu cầu HS vẽ hình vào vở. Một HS 
lên bảng vẽ hình. 


a) Chứng minh rằng 

OA.OD = OB.OC. 

GV : Hãy phân tích để tìm ra hướng 
chứng minh. 


, 10 15 

hay — = 

12 CD 

12.15 

=> CD = -2^— = 18 (cm) 

10 

Theo định lí Pytago. 

BE = a/aE 2 + AB 2 = Ạo 2 + 15 2 
«18,0 (cm) 

BD = yjBC 2 + CD 2 = yj\2 2 + 18 2 
«21,6 (cm) 

ED = ^/eB 2 + BD 2 = 7l8 2 + 21,6 2 
« 28,1 (cm) 

c ) S BDE = ~ BE.BD. 

= i7325.>/468 = 195 (cm 2 ) 

$AEB + S B CD = — (AE.AB + 

BC.CD) 

= ì(10.15 + 12. 18)= 183 
(cm 2 ) 

Vậy S BDE > ^AEB + S BCD . 

HS vẽ hình. 


A 11 B 



HS phát biểu : OA.OD = OB.OC 

í 

OA _ oc 
OB ~~ OD 

5 

AOAB ưo AOCD. 
HS : Do AB // DC (gt) 


-Tại sao AOAB lại đồng dạng với 















http://tuhoctoan.net 


AOCD. 


b) Chứng minh ^ 
OK CD 


Bài 40 tr 80 SGK. 

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 
để giải bài toán. 

GV bổ sung thêm câu hỏi: Hai 
tam giác ABC và AED có đồng 
dạng với nhau không ? Vì sao ? 


GV kiểm tra các nhóm hoạt động. 


=> AOAB cn AOCD. (Vì có 
Ã = c ; B = D so le trong). 
Có AOAH ưo AOCK (gg) 

OH _ OA 

OK ~ oc 

_v OA AB 
mà —- = -4— 
oc CD 

OH _ AB 

ÕK ~ CD 

HS hoạt động theo nhóm. 
Bảng nhóm. 



* Xét AABC và AADE có : 

AB _ 15 

AD ~ 8 AB AC 
AC _ 20 _ 10 AD AE 

ÃẼ " ~6~ ~ T. 

=^> AABC không đồng dạng VỚĨAADE. 


GV kiểm tra bài làm của một số 
nhóm và nhấn mạnh tính tương ứng 
của đỉnh. 

GV bổ sung câu hỏi : 


* Xét AABC và AAED có : 
AB 15 5 


AE 

AC 


6 

20 


AB 

ÃẼ 


AC 

AD 


AD : 

Ẵ chung. 

=> AABC c/o AAED (c g c). 

Sau 5 phút, đại diện một nhóm trình 
bày bài giải. 

HS suy nghĩ tiếp các câu hỏi GV bổ 
sung. 














http://tuhoctoan.net 



Gọi giao điểm của BE và CD là I. 


Hỏi: 

H trả lời, ghi bài. 

+ AABE có đồng dạng với AACD 

+ AABE và AACD có : 

không ? 

AB 15 3l 


+ AIBD có đồng dạng với AICE 

AC _ 20 _ 4 

AB AE 

không ? 

AE _ 6 _ 3 

AC AD 

Giải thích. 

AD 8 4 



Tỉ số đồng dạng là bao nhiêu ? 


Ã chung. 

=> AABE c n AACD (cgc) 

=> B, = c, (hai góc tương ứng). 
+ AIBD và AICE có : 

I, = I 2 (đối đỉnh) 

B, = Cj (c/m trên) 

=> AIBD LO AICE (gg) 

Tỉ số đồng dạng là : 


BD _ 15-8 
CẼ~ 20-6 


_7_ 

14 


Hoạt động 3 
Củng cố (3 phút) 

GV nêu đề bài. 

Bài 1) Cho tam giác cân ABC (AB Một HS đọc to đề bài. 

= AC) và tam giác cân DEF (DE = HS cả lớp suy nghĩ; chuẩn bị ý 


DF). 


kiến. 

Một HS lên bảng trình bày. 









http://tuhoctoan.net 


A 

D 


B c E F 

Hỏi AABC và ADEF có đồng 
dạng 




không nếu có : 

a) A = D hoặc 

b) B = F hoặc 

c) A = E hoặc 

d) 37 — = —— hoặc 
DE EF 

V AB AC 

e ) _ = _ 

DE DF 


Kết quả: 

a) AABC co ADEF. 

b) AABC co ADEF. 

c) AABC không đồng dạng với 
ADEF. 

d) AABC co ADEF 

e) AABC không đồng dạng với 
ADEF. 


Bài 2) Điền vào chỗ trong bảng. 


Cho AABC và AA'B'C' 

HS2 lên điền để 
đươc bảng liên hê 
các trường hợp đồng 
dang và các trường 
hợp bằng nhau của 
hai tam giác ABC và 

AA'B'C' co AABC 
khi 

A A'B'C' = AABC 
khi 

x A'B' . 

AB . 

a) A'B' = AB ; 

A 'C = ... 


... = .... 

A'B'C'. 

, x A'B' . - 

AB 

b) A'B' = AB ; B' = 


... 

... = ... 

So sánh : 


Cũng có ba trường hợp bằng 
nhau : ccc, cgc, gcg. 

Hai tam giác đổng dạng hay 
bằng nhau đều có các góc tương 
ứng bằng nhau. 


Sau đó so sánh các trường hợp đồng 
dạng và các trường hợp bằng nhau 
của hai tam giác (bài 42 SGK). 
















http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét cho điểm. 

GV nói: Qua bài tập 1, hãy nêu 
dấu hiệu để nhận biết hai tam 
giác cân đồng dạng, đó chính là 
nội dung bài tập 41 SGK. 


• Khác nhau : Hai tam giác đồng 
dạng thì các cạnh tương ứng tỉ lệ. 
Còn hai tam giác bằng nhau thì 
các cạnh tương ứng bằng nhau. 

HS lớp nhận xét bài của bạn. 

HS : Hai tam giác cân đổng dạng 
nếu có : 

a) Một cặp góc ở đỉnh bằng nhau 
hoặc. 

b) Một cặp góc ở đáy bằng nhau 
hoặc. 

c) Cạnh bên và cạnh đáy của tam 
giác cân này tỉ lệ với cạnh bên và 
cạnh đáy của tam giác cân kia. 
HS lớp chữa bài. 


Hướng dẫn về nhà (1 phút) 

- Bài tập số 43, 44, 45 tr 74, 75 SBT. 

- Ôn ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác, định lí Pytago. 

- Đọc trước bài các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. 


Tiết 48 


Đ8. Các trường hợp đồng dạng 
của tam giác vuông 


A. Mục tiêu 

• HS nắm chắc các dấu hiệu đồng dạng của tam giác vuông, nhất là dấu hiệu đặc 
biệt (dấu hiệu về cạnh huyền và cạnh góc vuông). 

• Vận dụng định lí về hai tam giác đồng dạng để tính tỉ số các đường cao, tỉ số 
diện tích, tính độ dài các cạnh. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng phụ hoặc giấy khổ to hoặc giấy trong (đèn chiếu) vẽ hai tam giác 
vuông có một cặp góc nhọn bằng nhau, hai tam giác vuông có hai cạnh góc vuông 
tương úng tỉ lệ, hình 47, hình 49, hình 50 SGK. 

- Thước thẳng, compa, ê ke, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập các trường họp đồng dạng của hai tam giác 

- Thước kẻ, compa, ê ke. 


c. Tiến trình dạy - học 





http://tuhoctoan.net 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (7 phút) 


GV nêu câu hỏi kiểm tra. 

HS1 : Cho tam giác vuông ABC 
(Â = 90°), đường cao AH. Chứng 
minh 

a) AABC uo AHBA. 

b) AABC co AHAC. 


A 



HS 2 : Cho tam giác ABC có 
Ẳ = 90°; AB = 4,5 cm ; AC = 6 
cm. Tam giác DEF có 6 = 90°; 
DE = 3 cm DF = 4 cm. 

Hỏi AABC và ADEF có đồng 
dạng với nhau hay không? Giải 
thích. 

B 




GV nhận xét cho điểm 


Hai HS lên kiểm tra. 

HS1 : 

a) AABC và AHBA có 
Ẵ = íì = 90° (gt) 

B chung. 

=> AABC uo AHBA (g - g) 

b) AABC và AHAC có 
Ằ = H = 90° (gt) 

C chung. 

=> AABC c/o AHAC (g-g) 
HS2: 

AABC và ADEF có 


Ẵ = 

D = 

90°. 



AB 

_ 4,5 

_ 3 



DE 

3 

2 

AB 

AC 

AC 

6 

3 

DE 

DF 

DF 

4 

2 




AABC u~> ADEF (c.g.c) 


HS lớp nhận xét bài của bạn 


Hoạt động 2 

1. áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác 
vào tam giác vuông (5 phút) 


GV : Qua các bài tập trên, hãy cho 
biết hai tam giác vuông đồng dạng 
với nhau khi nào? 


HS : Hai tam giác vuông đồng 
dạng với nhau nếu 
a) Tam giác vuông này có một 
góc nhọn bằng góc nhọn của tam 
















http://tuhoctoan.net 


GV đưa hình vẽ minh hoạ. 



B' 



AABC và AA'B'C 


giác vuông kia. Hoặc 
b) Tam giác vuông này có hai cạnh 
góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc 
vuông của tam giác kia. 


(Â = A' = 90°) có 


a) B = B' hoặc 


AB AC 

b) -7-7777 = -7-7777 

A'B' A'C' 
thì AABC uo AA'B'C' 


Hoạt động 3 

2. Dấu hiệu đặc biệt nhận biết 
hai tam giác vuông đồng dạng (15 phút) 


GV yêu cầu HS làm 1? 1 


Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng 
dạng trong hình 47. 


HS nhận xét 

+ Tam giác vuông DEF và tam 
giác vuông D'E'F' đồng dạng vì 

: DE DF 1 

có —— = —37 = —. 

D'E' D'F' 2 


+ Tam giác vuông A'B'C' có : 
A'C * 2 = B'C ' 2 - A'B ' 2 


= 5 2 - 2 2 


= 25-4 = 21. 

A'C'= V2T. 

Tam giác vuông ABC có 















http://tuhoctoan.net 


AC 2 = BC 2 - AB 2 
AC 2 = 10 2 - 4 2 
= 100- 16 = 84. 

=> AC = a/84 = VÃ2Ĩ = 2V2Ĩ 


Xét AA'B'C' và AABC có: 

A'B' _ 2 _ 1 

AB - 4 _ 2 A'B' _ A'C' 
A'ơ _ V2I _ 1 1 ~AB~ ~ ~ÃC~ 
AC " 2V2Ĩ ~ 2, 


=> AA'B'C' co AABC (c.g.c) 


GV: Ta nhận thấy hai tam giác 
vuông A'B'C' và ABC có cạnh 
huyền và một cạnh góc vuông 
của tam giác vuông này tỉ lệ với 
cạnh huyền và một cạnh góc 
vuông của tam giác vuông kia, ta 
đã chứng minh được chúng đồng 
dạng thông qua việc tính cạnh 
góc vuông còn lại. 

Ta sẽ chứng minh định lí này cho 
trường hợp tổng quát. 


GV yêu cầu HS đọc định lí 1 tr 
82 SGK 

GV vẽ hình. 


A 



HS đọc Định lí 1 SGK 
AABC, AA'B'C' 

A = Ẩ = 90° 

B'ơ _ A'B' 

BC ~ AB 

AA'B'C' cn AABC. 


-Yêu cầu HS nêu GT, KL của 
định lí. 
















http://tuhoctoan.net 


GV cho HS tự đọc phần chứng 
minh trong SGK. 

Sau đó GV đưa chứng minh của 
SGK lên bảng phụ trình bày để 
HS hiểu. 

GV hỏi: Tương tự như cách 
chứng minh các trường hợp đồng 
dạng của tam giác, ta có thể 
chứng minh định lí này bằng 
cách nào khác? 


Ạ 



GV gợi ý : Chứng minh theo hai 
bước 

- Dựng AAMN Ln AABC. 

- Chứng minh AAMN bằng AA'B'C'. 


HS đọc chứng minh SGK rồi 
nghe GV hướng dẫn lại. 


HS : Trên tia AB đặt AM = A'B' 
Qua M kẻ MN // BC (N 6 AC). 
Ta có AAMN ưo AABC. 

Ta cần chứng minh : 

AAMN = AA'B'C'. 

Xét AAMN và AA'B'C' có : 

A = Ấ = 90° 

AM = A'B' (cách dựng) 

Có MN // BC => 4^ = ^ 

AB BC 

Mà AM = A B => —2- = 21=2 
AB BC 

A'B' _ B'C' 

Theo giả thiêt —— = —— 

AB BC 

=> MN = B'C'. 

Vậy AAMN = AA'B'C' (cạnh 
huyền, cạnh góc vuông) 

=> AA'B'C' c/3 AABC 


Hoạt động 4 

3. Tỉ số hai đường cao, tỉ số diện tích 
của hai tam giác đồng dạng (8 phút) 

Định lí 2 (SGK). 

GV yêu cầu HS đọc Định lí 2 tr 
83 SGK. 

GV đưa hình 49 SGK lên bảng 
phụ, có ghi sẵn GT, KL. 


HS nêu chứng minh. 
AA'B'C' co AABC (gt) 














http://tuhoctoan.net 



G 

AA'B'C' ưo AABC theo tỉ số 

T 

đồng dạng k. 


A'H' 1 B'C', AH 1 BC 

K 

A'H' A'B' , 

L 

AH AB 


=> AA'B'H' cn AABH 


_ A H A B K 
=> —= —- = k. 
AH AB 


GV yêu cầu HS chứng minh 
miệng định lí. 


GV : Từ định lí 2, ta suy ra định 
lí 3. 


Định lí 3 (SGK). 


HS đọc Định lí 3 (SGK) 


GV yêu cầu HS đọc định lí 3 và 
cho biết GT, KL của định lí. 


GT 


AA'B'C' (J~j AABC theo tỉ 
số đồng dạng k. 


GV : Dựa vào công thức tính diện 
tích tam giác, tự chứng minh định lí. 


KL 


55__ 

°ABC 


k 2 


Hoạt động 5 
Luyện tập (8 phút) 


Bài 46 tr 84 SGK. (Đề bài và 
hình 50 SGK đưa lên bảng phụ) 

E 



Bài 48 tr 48 SGK. (Hình vẽ đưa 


HS trả lời: 

Trong hình có 4 tam giác vuông 
là AABE, AADC, AFDE, AFBC. 
AABE UI AADC (Ấ chung) 
AABE co AFDE (Ê chung) 
AADC uo AFBC (c chung) 
AFDE UI AFBC (Fj = F 2 đối 
đỉnh) 

V V V. 

(Có 6 cặp tam giác đồng dạng) 


HS : AA'B'C' và AABC có 





















http://tuhoctoan.net 


lên bảng phụ) 


A' = Ấ = 90° 

c 



B' = B (Vì CB // C'B'). 




=> AA'B'C' co AABC. 




_ A'B' A'ơ 

X 

\ c' 

AB AC 


\ 21 

\ 

0,6 _ 2,1 
ay 4,5 _ X 


□À 

A 

4 , 5 . 2,1 

A 4,5 B Â b' 

< -> 

^ 0,6 



Ư,õ 

x = 15,75 (m). 

GV giải thích : CB và C'B' là hai 
tia sáng song song (theo kiến 
thức về quang học). Vậy AA'B'C' 
quan hệ thế nào với AABC ? 

(Nếu thiếu thời gian thì GV 
hướng dẫn rồi giao về nhà làm) 



Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

Nắm vững các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, nhất là 
trường họp đồng dạng đặc biệt (cạnh huyền, cạnh góc vuông tương 
ứng tỉ lệ), tỉ số hai đường cao tương ứng, tỉ số hai diện tích của hai 
tam giác đồng dạng. 

Bài tập về nhà số 47, 50 tr 84 SGK. 

Chứng minh Định lí 3 - Tiết sau luyện tập. 


Tiết 49 


Luyện tập 


A. Mục tiêu 

• Củng cố các dấu hiệu đồng dạng của tam giác vuông, tỉ số hai đường cao, tỉ số 
hai diện tích của tam giác đồng dạng. 

• Vận dụng các định lí để chứng minh các tam giác đồng dạng, để tính độ dài các 
đoạn thẳng, tính chu vi, diện tích tam giác. 

• Thấy được ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : — Bảng phụ hoặc giấy trong (đèn chiếu) ghi câu hỏi, hình vẽ, 
bài tập. 













http://tuhoctoan.net 


- Thước thẳng, com pa, ê ke, phấn màu, bút dạ. 
• HS : - Ồn tập các trường họp đồng dạng của hai tam giác. 

- Thước kẻ, com pa, ê ke. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS. 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (8 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HS1 : 1) Phát biểu các trường 
hợp đồng dạng của hai tam giác 
vuông. 

2) Cho A ABC (Ấ = 90°) và A 
DEF(D = 90°). 

Hỏi hai tam giác có đồng dạng với 
nhau không nếu : 

a) B = 40°, F = 50° 


b) AB = 6 cm ; BC = 9 cm 
DE = 4 cm ; EF = 6 cm 


HS2 : Chữa bài tập 50 tr 84 SGK 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 

HS1 : 1) Phát biểu ba trường hợp 
đồng dạng của hai tam giác 
vuông. 

2) Bài tập : 


a) AABC có Ẳ = 90°,B = 40° 

=> c = 50°. 

=> tam giác vuông ABC đồng 
dạng với tam giác vuông DEF vì 

có C = F = 50°. 

b) Tam giác vuông ABC đồng 
dạng với tam giác vuông DEF vì 
có : 

AB _ 6 _ 3 1 

DE ~ 4 ~ 2 [ AB _ BC 

BC _ 9 _ 3 [ DE EF 

EF - 6 - 2 J 

(trường hợp đồng dạng đặc biệt) 
HS2 : Chữa bài 50 SGK. 

Do BC // B'C' (theo tính chất 
quang học) 


=> c = c 






http://tuhoctoan.net 



(Hình vẽ đưa lên bảng phụ). 

GV nhận xét, cho điểm. 

Hoạt 

Luyện tập 

Bài 49 tr 84 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng 
phụ) 


A 



GV : Trong hình vẽ có những tam 
giác nào ? Những cặp tam giác nào 
đồng dạng với nhau ? Vì sao ? 

- Tính BC 


=> AABC co AA'B'C' (g-g) 

AB _ AC 
^ A'B' ~~ A'C' 

, AB 36,9 
hay —— = - 

2,1 1,62 

w AD _ 2,1.36,9 
=> AB = —-—4— 

1,62 

« 47,83 (m). 

HS lớp nhận xét bài làm của bạn 


động 2 

(35 phút) 


a) Trong hình vẽ có ba tam giác 
vuông đồng dạng với nhau từng 
đôi một: 

AABC co AHBA (B chung) 

AABC c o AHAC (c chung) 

AHBA co AHAC (cùng đồng 
dạng với AABC). 

b) Trong tam giác vuông ABC : 
BC 2 = AB 2 + AC 2 (đ/1 Pytago) 

BC = ^AB 2 + AC 2 

= ^12,45 2 + 20,50 2 » 23,98 (cm 

- AABC co AHBA (C/m trên) 

AB _ AC _ BC 


- Tính AH, BH, HC. 

Nên xét cặp tam giác đồng dạng nào ? 


HB HA BA 


















http://tuhoctoan.net 


, 12,45 20,50 23,98 

hay ——— = ——— = —— 

HB HA 12,45 

12.45 2 

=> HB = _ « 6,46 (cm) 

23,98 

HA = _ — w 10,64 (cm) 

23,98 

HC = BC - BH. 


Bài 51 tr 84 SGK 

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 

để làm bài tập. 

GV gợi ý : Xét cặp tam giác nào 
có cạnh là HB, HA, HC. 


= 23,98 - 6,46 « 17,52 (cm) 
HS vừa tham gia làm bài dưới sự 
hướng dẫn của GV, vừa ghi bài. 

HS hoạt động theo nhóm 
A 



+ AHBA và AHAC có 
= íĩ; = 90° 

Aj = c (cùng phụ với Aọ) 


GV kiểm tra các nhóm hoạt 
động. 


=> AHBA cn AHAC (g-g). 

HB HA , 25 HA 

=> —— = —— hay —— = — 
HA HC HA 36 

=> HA 2 = 25.36 => HA = 30 
(cm) 

+ Trong tam giác vuông HBA 
AB 2 = HB 2 + HA 2 (Đ/l Pytago) 
AB 2 = 25 2 + 30 2 . 

=> AB « 39,05 (cm) 

+ Trong tam giác vuông HAC. 
AC 2 = HA 2 + HC 2 (Đ/l Pytago) 
AC 2 = 30 2 + 36 2 
=> AC « 46,86 (cm) 

+ Chu vi AABC là : 

AB + BC + AC « 39,05 + 61 + 
46,86. 














http://tuhoctoan.net 


Sau thời gian các nhóm hoạt 
động khoảng 7 phút, GV yêu cầu 
đại diện các nhóm lên trình bày 
bài. 

Có thể mời lần lượt đại diện ba 
nhóm. 


Bài 52 tr 85 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 
GV yêu cầu HS vẽ hình. 


GV : Để tính được HC ta cần biết 
đoạn nào ? 

GV yêu cầu HS trình bày cách giải 
của mình (miệng). Sau đó gọi một 
HS lên bảng viết bài chứng minh, HS 
lớp tự viết bài vào vở. 


w 146,91 (cm) 
Diện tích AABC là : 
c _ BC.AH _ 61.30 

o — — 

2 2 

= 915 (cm 2 ) 

Đại diện nhóm 1 trình bày đến 
phần tính được HA = 30 cm. 

Đại diện nhóm 2 trình bày cách 
tính AB, AC. 

Đại diện nhóm 3 trình bày cách 
tính chu vi và diện tích của 
AABC. 

HS lớp góp ý và chữa bài. 

Một HS lên bảng vẽ. 


A 



< - > 

20 

- HS : Để tính HC ta cần biết BH 
hoặc AC. 

- Cách 1 : Tính qua BH. 

Tam giác vuông ABC đồng dạng 

với tam giác vuông HBA (B 
chung) 

. AB BC 12 20 

=> = —— hay = — 

HB BA HB 12 

12 2 

=> HB = -ị— = 7,2 (cm) 

20 









http://tuhoctoan.net 


Vậy HC = BC - HB. 

= 20-7,2= 12,8 (cm) 
- Cách 2 : Tính qua AC. 

AC = BC 2 - AB 2 (Đ/lPytago) 
AC = ^20 2 - 12 2 = 16 (cm) 

AABC cn AHAC (g-g) 

AC BC , 16 20 

=> —— = —— hay —— = — 

HC AC HC 16 

16 2 

=>HC = -^- = 12,8(cm) 

20 


Bài 50 tr 75 SBT. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng 
phụ) 


A 



GV : Để tính được diện tích AAMH 
ta cần biết nhũng gì ? 


- Làm thế nào để tính được AH ? 
HA, HB, HC là cạnh của cặp tam 
giác đồng dạng nào ? 

— Tính S AHM . 


HS : Ta cần biết HM và AH. 
HM = BM - BH. 

= bh±hc_ bh 
2 

4 + 9 

= - 4 = 2,5 (cm) 

2 


- AHBA cn AHAC (g-g) 

HB _ HA 
^ HÃ HC 
=> HA 2 = HB.HC = 4.9 

=> HA = 736 = 6. 

0 HM.AH 2,5.6 „ c , 

^AHM _ 2 ~ 2 - cm 

HS có thể đưa ra cách khác 

SahM ~ ^ABM — SabH 
= 1T6 _ L6 

~ 2.2 2 
= 19,5 - 12 

= 7,5 (cm 2 ) 




















http://tuhoctoan.net 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Ôn tập các trường hợp đồng dạng của hai tam giác. 

- Bài tập về nhà số 46, 47, 48, 49 tr 75 SBT. 

- Xem trước bài Đ9. ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng. 

Xem lại cách sử dụng giác kế để đo góc trên mặt đất (Toán 6 tập 2). 



Đ9. ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng 


A. Mục tiêu 

• HS nắm chắc nội dung hai bài toán thực hành (đo gián tiếp chiều cao của vật, đo 
khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có một địa điểm không thể tới được). 

• HS nắm chắc các bước tiến hành đo đạc và tính toán trong từng trường họp, 
chuẩn bị cho các tiết thực hành tiếp theo. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Hai loại giác kế : giác kế ngang và giác kế đứng. 

- tranh vẽ sẵn hình 54, hình 55, hình 56, hình 57 SGK. 

- thước thẳng có chia khoảng, phấn màu. 

• HS : - Ôn tập định lí về tam giác đồng dạng và các trường hợp đồng dạng của 
hai tam giác 

- bảng phụ nhóm, bút dạ. 

- thước kẻ, compa. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. Đo gián tiếp chiều cao của vật (15phút) 


GV đặt vấn đề : Các trường hợp 
đồng dạng của hai tam giác có 
nhiều ứng dụng trong thực tế. 
Một trong các ứng dụng đó là do 
gián tiếp chiều cao của vật. 

GV đưa hình 54 tr 85 SGK lên 
bảng và giới thiệu : Giả sử cần 
xác định chiều cao của một cái 
cây, của một toà nhà hay một 
ngọn tháp nào đó. 

Trong hình này ta cần tính chiều 
cao A'C' của một cái cây, vậy ta 


HS : Để tính được A'C ', ta cần 
biết đọ dài các đoạn thẳng AB, 











http://tuhoctoan.net 


cần xác định độ dài nhũng đoạn 
nào ? Tại sao ? 


GV : Để xác định được AB, AC, 
A'B ta làm như sau. 

a) Tiến hành đo đạc. 

GV yêu cầu HS đọc mục này tr 
85 SGK. 

GV hướng dẫn HS cách ngắm sao 
cho hướng thước đi qua đỉnh ơ 
của cây. 

Sau đó đổi vị trí ngắm để xác định 
giao điểm B của đường thẳng CC' 

với AA' 

- Đo khoảng cách BA, BA'. 

b) Tính chiều cao của cây. 

GV : Giả sử ta đo được 
BA = 1,5 m 

BA' = 7,8 m 

Cọc AC = 1,2 m 

Hãy tính A 'C' 


AC, A'B. Vì có A'C' // AC nên 
ABAC ưì ABA C' 

BA _ AC 
BA' ~~ A'C' 

=* A'C' = BA ’ AC 
BA 


HS Đọc SGK. 


HS tính chiều cao A'C' của cây. 
Một HS lên bảng trình bày. 

Có AC//A'C' (cùng _L BA') 

=>* ABAC Ưì ABA'0' (theo định 

lí về tam giác đồng dạng). 

BA _ AC 
BA' ~~ A'C' 

=* A'C = BA - AC 
BA 

Thay số, ta có 

A-C ^ 7 # * 2 

1,5 

A'C' = 6,24 (m) 


Hoạt động 2 

2. Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó 











http://tuhoctoan.net 


có một địa điểm không thể tới được (18 phút) 
GV đưa hình 55 tr 86 SGK lên bảng 
và nêu bài toán : Giả sử phải đo 
khoảng cách AB trong đó địa điểm A 
có ao hồ bao bọc không thể tới được. 

GV yêu cầu HS họat động nhóm, 
nghiên cứu SGK để tìm ra cách giải 
quyết. Sau thời gian khoảng 5 phút, 

GV yêu cầu đại diện một nhóm lên 
trình bày cách làm 


GV hỏi: Trên thực tế, ta đo độ 
dài BC bằng dụng cụ gì ? Đo độ 
lớn các góc B và góc c bằng 
dụng cụ gì ? 

GV : Giả sử BC = a = 50 m 
B'C' = a' = 5 cm 

A'B' = 4,2 cm 
Hãy tính AB ? 


HS hoạt động nhóm 

- Đọc SGK. 

- Bàn bạc các bước tiến hành. 

Đại diện một nhóm trình bày cách 
làm. 


- Xác định trên thực tế tam giác 
ABC. Đo độ dài BC = a, 

độ lớn : ABC = a\ ẤCB = p . 

-Vẽ trên giấy tam giác A'B'0' 
có B'C' = a' 

B' = B = a 

c = c = p 

=> A A'B'C' un AABC (g - g) 
^ A'B' _ B'ơ 
~ÃB~ BC 

^ab = a ' b '- bc 


B'ơ 

HS : Trên thực tế, ta đo độ dài BC 
bằng thước (thước dây hoặc thước 
cuộn), đo độ lớn các góc bằng 
giác kế. 

HS nêu cách tính 
BC = 50 m = 5000 cm 

AB = ^ 

B'C' 

= 4,2.5000 
5 

= 4200 (cm) = 42 m 


Ghi chú : 

- GV đưa hình 56 tr 86 SGK lên 
bảng, giới thiệu với HS hai loại 
giác kế (giác kế ngang và giác kế 
đứng). 

- GV yêu cầu HS nhắc lại cách HS nhắc lại cách đo góc trên 









http://tuhoctoan.net 


dùng giác kế ngang để đo góc 

ABC trên mặt đất. 

A 



- GV giới thiệu giác kế đứng 
dùng để đo góc theo phương 
thẳng đứng 
(tr 87 SGK). 

GV cho HS đo thực tế một góc 
theo phương thẳng đứng bằng 
giác kế dứng. 


mặt đất. 

- Đặt giác kế sao cho mặt dĩa 
tròn nằm ngang và tâm của nó 
nằm trên đường thẳng đứng đi 
qua đỉnh B 

của góc. 

- Đưa thanh quay về vị trí 0° và 
quay mặt đĩa đến vị trí sao cho 
điểm A và hai khe hở thẳng 
hàng. 

- Cố định mặt đĩa, đưa thanh 
quay đến vị trí sao cho điểm B và 
hai khe hở thẳng hàng. 

- Đọc số đo độ của B trên mặt 
đĩa. 

HS quan sát hình 56(b) SGK và 
nghe GV trình bày. 

Hai HS lên thực hành đo (đặt 
thước ngắm, đọc số đo góc), HS 
lớp quan sát cách làm. 


Hoạt động 3 


Luyện tập 



(7 phút) 

HS đọc đề bài SGK và quan sát hình 
vẽ. 










http://tuhoctoan.net 


- Để tính được AC, ta cần biết 
thêm đoạn nào ? 

- Nêu cách tính BN. 


- Có BD = 4 (m). Tính AC 


- HS : Ta cần biết thêm đoạn BN. 

- Có A BMN LO ABEDvìMN// 
ED 

BN MN 

=>■ —7 = -777- 

BD ED 

, BN 1,6 

hay —7 = -7- 

BN + 0,8 2 

=> 2BN= 1,6 BN+ 1,28 
^0,4 BN= 1,28 
=> Bn = 3,2 =>• BD = 4 (m) 

-CóABED^ ABCA 
BD DE 

= 4 > 77— = —— 

BA AC 

. ^ BA.DE 
AC = _ 

BD 

ac J4 + 1 5).2 = 

4 

Vậy cây cao 9,5 m 


Hướng dẫn về nhà (5 phút) 

Làm bài tập 54, 55, tr 87 SGK. 

Hai tiết sau thực hành ngoài trời. 

- Nội dung thực hành : hai bài toán học tiết này là đo gián tiếp chiều 
cao của vật và đo khoảng cách giữa hai địa điểm. 

- Mỗi tổ HS chuẩn bị: 1 thước ngắm 
1 giác kế ngang 

1 sợi dây dài khoảng 10 m 

1 thước đo độ dài. (3m hoặc 5 m) 

2 cọc ngắm mỗi cọc dài 0,3 m 

Giấy làm bài, bút thước kẻ, thước đo độ. 

- Ôn lại hai bài toán học hôm nay, xem lại cách sử dụng giác kế 
ngang (Toán 6 tập 2). 








http://tuhoctoan.net 


Tiết 51 -52 


Thực hành 


(Đo chiều cao một vật, đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất, trong đó 

có một điểm không thể tới được). 


A. Mục tiêu 

• HS biết cách đo gián tiếp chiều cao một vấth và đo khoảng cách giữa hai điểm 
trên mặt đất, trong đó có một điểm không thể tới được. 

• Rèn luyện kĩ năng sử dụng thước ngắm để xác định điểm nằm trên đường thẳng, 
sử dụng giác kế đo góc trên mặt đất, đo độ dài đoạn thẳng trên mặt đất. 

• Biết áp dụng kiến thức về tam giác đồng dạng để giải quyết hai 
bài toán. 

• Rèn luyện ý thức làm việc có phân công, có tổ chức, ý thức kỉ luật trong hoạt 
động tập thể. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Địa điểm thực hành cho các tổ HS 

- Các thước ngắm và giác kế để các tổ thực hành (liên hệ với phòng đồ 
dùng dạy học) 

- Huấn luyện trước một nhóm cốt cán thực hành (mỗi tổ từ 1 đến 2 HS). 

- Mẫu báo cáo thực hành của các tổ. 

• HS : - Mỗi tổ HS là một nhóm thực hành, cùng với GV chuẩn bị đủ 
dụng cụ thực hành của tổ gồm : 

+ 1 thước ngắm, 1 giác kế ngang. 

+ 1 sợi dây dài khoảng 10 m. 

+ 1 thước đo độ dài (loại 3 m hoặc 5 m). 

+ 2 cọc ngắn, mỗi cọc dài 0,3 m. 

+ Giấy, bút, thước kẻ, thước đo độ. 

- Các em cốt cán của tổ tham gia huấn luyện trước. 


c. Tiến trình dạy - học (thực hiện 2 tiết liền) 
Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 






http://tuhoctoan.net 


Kiểm tra bài cũ (tiến hành trong lớp) 10 phút 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

(Đưa hình 54 tr 58 SGK lên bảng) 
HS1 : - Để xác định được chiều 
cao A'ơ của cây, ta phải tiến hành 
đo đạc như thế nào ? 

-Cho AC = 1,5 m; AB = 1,2 m 

A'B = 5,4 m 

Hãy tính A'ơ 


GV đưa hình 55 tr 86 SGK lên 
bảng, nêu yêu cầu kiểm tra. 

HS2 : - Để xác định được khoảng 
cách AB ta cần tiến hành đo đạc như 
thế nào ? 

Sau đó tiến hành làm tiếp thế nào ? 


Hai HS lần lượt lên bảng kiểm 
tra. 

+ HS1 : - Trình bày cách tiến 
hành đo đạc như tr 85 SGK. 

Đo BA, BA', AC. 

- Tính A'ơ. 

Có A BAC cn A BA'Ơ (vì AC// 

A'ơ) 

BA _ AC 

BA' ” A'C' 

rp. 1,2 _ 1,5 

Thay số : = —4— 

J 5,4 A'C' 

5.4.1.5 

=>■ A'C' = — -21 = 6,75(m) 

1,2 


HS2 : - Trình bày cách tiến hành 
đo đạc như tr 86 SGK đo được BC 
= a; B =a ; c = p 

Sau đó vẽ trên giấy AA'B'C' có 
B'ơ = a'; B' = a , ẽ= p 


Cho BC = 25 m, B'C' = 5 cm, 
A'B' = 4,2 cm.TínhAB. 


=>• A A'B'Ơ LO AABC (g - g) 




A'B' B'C' 


AB 


AB = 


BC 

A'B'.BC 

B'C' 


- BC = 25m = 2500cm 

AB = 4,2 ^ 50Q = 2100(cm) 


AB = 21 (m) 


Hoạt động 2 


Chuẩn bị thực hành (10 phút) 


- GV yêu cầu các tổ trưởng báo cáo 


Các tổ trưởng báo cáo. 


việc chuẩn bị thực hành của tổ về 














http://tuhoctoan.net 


dụng cụ, phân công nhiệm vụ. 

- GV kiểm tra cụ thể. 

- GV giao cho các tổ mẫu báo cáo Đại diện tổ nhận mẫu báo cáo. 
thực hành. 


Báo cáo thực hành tiết 51-52 hình học 
của tổ.lóp... 


1) Đo gián tiếp chiều cao của vật (A'ơ) 

Hình vẽ : a) Kết quả đo : AB = 

BA' = 


AC = 

b) Tính A'ơ: 


2) Đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có một địa điểm không thể tới được. 


a) Kết quả đo : 
BC = 

B = 

c = 


b) Vẽ A A'B'C' có 

B'ơ = ; A'B' = 

B' = ; ẽ = 

Hình vẽ 


Tĩnh AB ; 


Điểm thực hành của tổ (GV cho) 


STT 

Tên HS 

Điểm chuẩn 
bị dụng cụ 

(2 điểm) 

ý thức 
kỉ luật 
(3 điểm) 

Kĩ năng 
thực hành 
(5 điểm) 

Tổng số 
điểm 
(10 điểm) 








Nhận xét chung (tổ tự đánh giá) 


Tổ trưởng kí tên 


Hoạt động 3 

HS thực hành (45 phút) 












http://tuhoctoan.net 


(Tiến hành ngoài trời, nơi có bãi đất rộng). 


GV đưa HS tới địa điểm thực 
hành, phân công vị trí từng tổ. 

Việc đo gián tiếp chiều cao của 
một cái cây hoặc cột điện và đo 
khoảng cách giữa hai địa điểm nên 
bố trí hai tổ cùng làm để đối chiếu 
kết quả. 

GV kiểm tra kĩ năng thực hành 
của các tổ, nhắc nhở hướng dẫn 
thêm HS 


Các tổ thực hành hai bài toán. 
Mỗi tổ cử một thư kí ghi lại kết 
quả đo đạc và tình hình thực 
hành của tổ. 


Sau khi thực hành xong, các tổ 
trả thước ngắm và giác kế cho 
phòng đồ dùng dạy học. 

HS thu xếp dụng cụ, rửa tay chân, 
vào lóp để tiếp tục hoàn thành 
báo cáo. 


Hoạt động 4 


GV 

việc 


Hoàn thành báo cáo - Nhận xét — Đánh giá (20 phút) 


yêu cầu các tổ HS tiếp tục làm 
để hoàn thành báo cáo. 


- Các tổ HS làm báo cáo thực 
hành theo nội dung GV yêu 


cầu. 

-Về phần tính toán, kết quả 
thực hành cần được các thành 
viên trong tổ kiểm tra vì đó là 
kết quả chung của tập thể, căn 
cứ vào đó GV sẽ cho điểm thực 
hành của tổ. 

- Các tổ bình điểm cho từng cá 
nhân và tự đánh giá theo mẫu 
báo cáo. 

- Sau khi hoàn thành các tổ nộp 
báo cáo cho GV. 


- GV thu báo cáo thực hành của 
các tổ. 

- Thông qua báo cáo và thực tế 
quan sát, kiểm tra nêu nhận xét 
đánh giá và cho điểm thực hành 
của từng tổ. 

- Căn cứ vào điểm thực hành của tổ và 
đề nghị của tổ HS, GV cho điểm thực 







http://tuhoctoan.net 


hành của từng HS (có thể thông báo sau) I 

Hướng dẫn về nhà (5 phút) 

- Đọc “Có thể em chưa biết” để hiểu về thước vẽ truyền, một dụng 
cụ vẽ 

áp dụng nguyên tắc hình đồng dạng. 

- Chuẩn bị tiết sau “Ôn tập chương III”. 

Làm các câu hỏi Ôn tập chương III. 

Đọc Tóm tắt chương III tr 89, 90, 91 SGK. 

Làm bài tập số 56, 57, 58, tr 92 SGK. 


Tiết 53 


Ôn tập CHương III 


A. Mục tiêu 

• Hệ thống hoá các kiến thức về định lí Talét và tam giác đồng dạng đã học trong 
chương. 

• Vận dụng các kiến thức đã học vào bài tập dạng tính toán, chứng minh. 

• Góp phần rèn luyện tư duy cho HS. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Bảng tóm tắt chương III tr 89 —> 91 SGK trên giấy trong (máy chiếu) 
hoặc máy vi tính hoặc giấy khổ to. 

- Bảng phụ hoặc các phim giấy trong ghi câu hỏi, bài tập. 

- Thước kẻ, compa, êke, phấn màu 

• HS : - Ôn tập lí thuyết theo các câu hỏi ôn tập ớ SGK và làm các bài tập theo 
yêu cầu của GV. 

- Đọc bảng tóm tắt chương III SGK 

- Thước kẻ, compa, êke 

c. Tiến trình dạy — học 

Hoạt động của GV I Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 
Ôn tập lí thuyết (15 phút) 

GV hỏi : Chươìg III hình học có HS : Chương III có những nội 
những nội dung cơ bản nào ? dung cơ bản là : 

- Đoạn thẳng tỉ lệ. 

- Định lí Talet (thuận, đảo, hệ 
quả). 

- Tính chất đường phân giác của 






http://tuhoctoan.net 


GV : Chúng ta sẽ ôn lại hai nội 
dung cơ bản là định lí Talét và 
tam giác đồng dạng. 

1) Định lí Talét 

GV : Phát biểu định lí Talét 
trong tam giác (thuận và đảo). 

GV đưa hình vẽ và giả thiết kết 
luận (hai chiều) của định lí Talét 
lên màn hình. 

GV lưu ý HS : Khi áp dụng định 
lí Talét đảo chỉ cần 1 trong 3 tỉ lệ 

thức là kết luận được a // BC. 

GV : Phát biểu hệ quả của định lí 
Talét. 

Hệ quả này được mở rộng như 
thế nào ? 


GV đưa hình vẽ (hình 62) và giả 
thiết, kết luận lên màn hình. 

GV : Ta đã biết đường phân giác 
của một góc chia góc đó ra hai 
góc kề 

bằng nhau. Trên cơ sở định lí 
Talét, đường phân giác của tam 
giác có tính chất gì ? 

- Định lí vẫn đúng với tia phân 
giác ngoài của tam giác. 

GV đưa hình 63 và giải thiết, kết 
luận lên màn hình. 

2) Tam giác đồng dạng 

GV : Nêu định nghĩa hai tam 
giác đồng dạng. 

- Tỉ số đổng dạng của hai tam 
giác được xác định thế nào ? 

(GV đưa hình 64 lên màn hình) 


tam giác. 

- Tam giác đồng dạng. 


HS : Phát biểu định lí (thuận và 
đảo). 


HS : Phát biểu hệ quả của định lí 
Talét. 

- Hệ quả này vẫn đúng cho 
trường hợp đường thẳng a song 
song với một cạnh của tam giác 
và cắt phần kéo dài của hai cạnh 
còn lại. 


HS phát biểu tính chất đường phân 
giác của tam giác. 


HS : Phát biểu định nghĩa hai 
tam giác đồng dạng. 

- Tỉ số đồng dạng của hai tam 
giác là tỉ số giữa các cạnh tương 
ứng. 






http://tuhoctoan.net 


- Tỉ số hai đường cao tương ứng, 
hai chu vi tương ứng, hai diện 
tích tương ứng của hai tam giác 
đồng dạng bằng bao nhiêu ? 

(GV ghi lại các tỉ số lên bảng) 


GV yêu cầu ba HS lần lượt phát 
biểu ba trường hợp đồng dạng 
của hai 
tam giác. 

GV : Nêu các trường hợp đồng 
dạng của hai tam giác vuông. 


Ví dụ A A'B'Ơ AABC 

^ , _ A'B' B'C' A'C' 
thì k = —= —L 
AB BC AC 

- HS : Tỉ số hai đường cao tương 
ứng, tỉ số hai chu vi tương ứng 
bằng tỉ số đầng dạng 

k 

h 2p 

Tỉ số hai diện tích tương ứng 
bằng bình phương tỉ số đồng 
dạng. 

S' 

^ = k 2 

s 

HS phát biểu ba trường hợp đồng 
dạng của hai tam giác. 

HS : Hai tam giác vuông đồng 
dạng nếu có : 

- một cặp góc nhọn bằng nhau 
hoặc 

- hai cặp cạnh góc vuông tương 
ứng tỉ lệ hoặc 

- cặp cạnh huyền và một cặp 
cạnh góc vuông tương ứng tỉ lệ 


Hoạt động 2 
Luyện tập (24 phút) 


Bài 58 tr 92 SGK 

(Đưa đề bài và hình vẽ 66 SGK 
lên bảng phụ hoặc màn hình) 


A 



HS nêu GT, KL của bài toán . 


GT 

AABC: AB = AC; BH _L 

AC; CK _L AB; BC = a; 

AB = AC = b 

KL 

a) BK = CH 


b) KH // BC 


c) Tính độ dài HK 













http://tuhoctoan.net 


GV cho biết GT, KL của bài 
toán. 

- Chứng minh BK = CH 

HS chúng minh 

a) ABKC và ACHB có : 

K = H = 90° 

BC chung 

KBC = HCB (do AABC cân) 

=> ABKC = ACHB (trường hợp 
cạnh huyền, góc nhọn) 

=> BK = CH 

-Tại sao KH//BC 

b) Có BK = CH (c/m trên) 

AB = AC (gt) 

KB _ HC 

AB - AC 

=>- KH // BC (theo định lí đảo Talét) 

Câu c, GV gợi ý cho HS 

Vẽ đường cao AI 


Có AAIC on ABHC (g - g) 


IC _ AC 

HC BC 


V __ BC a 
mà IC = —— = - 
2 2 

AC = b; BC = a 

HS nghe GV hướng dẫn và ghi 
bài. 

^HC= ICBC J' a = a2 

AC b 2b 


AH =AC - HC = 
b a 2 _ 2b 2 - a 2 

2b ~ 2b 


Có KH / / BC (c/m trên) 


KH AH 

=>• —— = —— 

BC AC 









http://tuhoctoan.net 


BC.AH a ( 2b 2 - a 2 ^ 

KH = - - = ——— 

AC b ^ 2b J 


fl 3 

=>> KH = a - - 

2b 2 


Bài 59 tr 92 SGK 


GV yêu cầu HS lên bảng vẽ hình 

Một HS lên vẽ hình 

K 

GV gợi ý : Qua o vẽ MN // AB // 

7/pA 

D F c 

Chứng minh : AE = EB; DF = FC 

CD với M G AD, N G BC. Hãy chứng 

HS: VÌMN / / DC // AB 

minh MO = ON 

MO _ AO _ BO _ ON 

DC AC BD " DC 

MO = ON 

- Có MO = ON. Hãy chứng minh 
AE = EB. và DF = FC. 

+ Vì AB // MN 

AE _ KE _ EB 

MO ~ KO ” ON 

Mà MO = ON => AE = EB 

Chứng minh tương tự 

=> DF = FC 

GV : Để chứng minh bài toán 
này, ta dựa trên cơ sở nào ? 

Bài 60 tr 92 SGK. 

HS : Dựa trên hệ quả Định lí 
Talét 

Một HS đọc đề bài SGK 

(Hình vẽ và GT, KL vẽ sẵn trên 
bảng phụ). 















http://tuhoctoan.net 



A ABC: Â = 90°, c = 30°, 

b) AB = 12,5 cm 

a) Tính tỉ số ^5. 

CD 

b) Tính chu vi và s của 
AABC. 

GV : Có BD là phân giác B, vậy 

tỉ số ^5. tính thế nào ? 

CD 


- Có AB = 12,5 cm. Hãy tính 
BC, AC. 


HS : a) BD là phân giác B 

=>• ^ (tính chất đường 
CD CB 


phân giác trong A). 

Mà AABC vuông ở A, có 


c = 30° => ~ = ì 
CB 2 

Vây^A 

CD 2 

b) Có AB = 12,5 cm 
CB = 12,5.2 = 25 (cm) 


AC 2 = BC 2 - AB 2 (đ/1 Pytago) 
= 25 2 - 12,5 2 
= 468,75 

=> AC = 468,75 » 21,65 cm 


- Hãy tính chu vi và diện tích của Chu vi của AABC là . 

AABC. 

AB + BC + CA « 12,5 + 25 + 
21,65 Rí 59, 15 (cm) 












http://tuhoctoan.net 


Diện tích của AABC là : 

AB.AC _ 12,5.21,65 _ , 2x 

' « ——r- 1 — * 135,31 (cm ) 

2 2 

Hoạt động 3 

Củng cố 


Bài 1. Hai tam giác mà các cạnh 
có độ dài như sau thì đồng dạng. 
Đúng hay sai ? 

a) 3cm ; 4 cm ; 5 cm và 9 cm ; 12 
cm ; 15 cm 

b) 4 cm ; 5 cm ; 6 cm ; và 8 cm ; 

9 cm ; 12 cm 

c) 3 cm ; 5 cm ; 5 cm ; và 8 crn ; 

8 cm ; 4,8 cm 

Bài 2 Cho hình vẽ. 

A B 



Hãy tìm các cặp tam giác đồng 
dạng trên hình 
Giải thích. 


(5 phút) 

HS trả lời miệng 

3 4 5 1 

9 12 15 3 

u\ 4 6 5 

b) Sai vì 4 = — * - 
8 12 9 

p. / V 3 5 5 

Đúng vì =- = - 
4,8 8 8 

HS nhận xét. 

AABD AHBA (g - g) 

AABD AHAD (g - g) 

AABD cn ACDB (g - g) 

AHBA ^ AHAD (g - g) 

AHBA ^ ACDB (g - g) 

AHAD ưì ACDB (g - g) 


( Có 4 tam giác đồng dạng => 6 cặp 
tam giác đổng dạng). - 


Hướng dẫn về nhà (1 phút) 

Ôn lí thuyết qua các câu hỏi ôn tập chương. 
Xem lại các bài tập của chương. Tiết sau kiểm tra 1 tiết. 


Tiết 54 


Kiểm tra Chương III 










http://tuhoctoan.net 


Đề I 


Bài 1 (4 điểm) 

Các câu sau đúng hay sai ? 

a) Tam giác ABC có Â = 80°, B = 60°. 

Tam giác MNP có M = 80°, N = 40° 

thì hai tam giác đó không đồng dạng với nhau. 

b) Tam giác ABC có AB = 4cm ; BC = 6cm ; AC = 5cm 
Tam giác MNP có MN = 3cm ; NP = 2,5cm ; PN = 2cm 

thì ậ?NL = Ị 

Sabc 4 

c) Nếu hai tam giác có hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam 
giác kia và có một cặp góc bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng với 
nhau, 

d) Tam giác ABC có Ẩ = 90°, AB - 6cm, AC = 8cm. 

Đường phân giác của góc A cắt BC tại D 
30 

thì BD = 2-cm. 

7 

Bài 2 (6 điểm) 

Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Vẽ các đường phân giác BD và CE. 

a) Chứng minh BD = CE. 

b) CHứng minh ED // BC. 

c) Biết AB = AC = 6cm ; BC = 4cm. 

Hãy tính AD, DC, ED. 


Bài 1 (4 điểm) 

a) Sai 

b) Đúng 

c) Sai 

d) Đúng 

Bài 2 (6 điểm) 


1 điểm 
1 điểm 
1 điểm 
1 điểm 


Biểu điểm chấm 



http://tuhoctoan.net 


A 



- Hình vẽ đúng 

a) Chứng minh 
A ABD = A ACE 
Hoặc A BEC = A CDB 
=> BD = CE 

b) Vì A ABD = A ACE. 
=> AD =AE 

Có AB = AC (gt) 

AE _ AD 
^ ÃB ÃC 

=> ED // BC 

(theo đinh lí đảo Talét) 


0.5 điểm 


1,5 điểm 


1,5 điểm 


c) Có BD là phân giác góc B. 


DA 

=> —— 

DC 

DA 

=> — 
6 


= = ^ (tính chất đường phân giác của A) 

= — = ——— = — = -- = ^ (1 điêm) 

4 6 + 4 10 10 5 


DA = 6.j = ^- = 3,6 (cm). (0,5 điểm) 

DC = 4.^- = ^- = 2,4 (cm). (0,5 điểm) 

Có ED // BC (chứng minh trên) 

=> (hệ quả định lí Talét) 

BC AC 

=> ED = 7 ^— = — =2,4 (cm) (0,5 điểm) 

AC 6 


Đề II 


Bài 1 (2 điểm) 

Chứmg minh định lí: “Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc 
của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau”. 

Bài 2 (2 điểm) 

Các câu sau đúng hay sai ? 












http://tuhoctoan.net 


a) Nếu hai tam giác cân có các góc ở đỉnh bằng nhau thì đồng dạng 
với nhau. 

b) Tam giác ABC có AB > AC. Vẽ phân giác AD và trung tuyến AM thì 
D nằm giữa M và c. 


Bài 3 (6 điểm) 

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm 
Vẽ đường cao AH của tam giác ADB. 

a) Chứmg minh A AHB Ln A BCD 

b) Chứnsg minh AD 2 = DH . DB. 

c) Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH. 


Biểu điểm chấm 


Bài 1 (2 điểm) 

-Vẽ hình, ghi GT, KI 
- Chứng minh định lí (SGK tr 78) 

Bài 2 (2 điểm) 


0,5 điểm 
1,5 điểm 


a) Đúng 

b) Đúng 


1 điểm 
1 điểm 


Bài 3 (6 điểm) 
A 


B 


Hình vẽ đúng 



£ Bị = D, (so le trong của AB // DC) 

=> A AHB un A BCD (g-g) 1,5 

điểm 


b) A ABD và A HAD có 


Â = H = 90° (gt) 

D chung 

=> A ABD c/ì AHAD (g-g) 



HD AD 


1,5 điểm 





http://tuhoctoan.net 


c) A vuông ABD có : AB = 8cm ; AD = 6cm 
=> DB 2 = AB 2 + AD 2 (đ/1 Pytago). 

DB 2 = 8 2 + 6 2 

DB 2 - 10 2 => DB = 10 (cm) 1 điểm 

Theo chứmg minh trên 
AD 2 = DH . DB 

=> DH = = ^- = 36 (cm) 0,5 điểm 

DB 10 


Có A ABD Ln 
AB 

=> —— 
HA 


A HAD (c/m trên) 


BD 

ÃD 


=> AH = 


AH = 


AB ■ AD 
BD 
8.6 
10 


= 4,8(cm) 


1 điểm 


Chương IV : Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều 

A - Hình lăng trụ đứng 


Tiêt 55 


Đl. Hình hộp chữ nhật 


A. Mục tiêu 

• HS nắm được (trực quan) các yếu tố của hình hộp chữ nhật. 

• Biết xác định số mặt, số đỉnh, số cạnh của một hình hộp chữ nhật, 
ôn lại khái niệm chiều cao hình hộp chữ nhật. 

• Làm quen với các khái niệm điểm, đường thẳng, đoạn trong 
không gian, cách kí hiệu. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Mô hình hình lập phương, hình hộp chữ nhật, thước đo đoạn thẳng. 

- Bao diêm, hộp phấn, hình lập phưong khai triển. 

- Tranh vẽ một số vật thể trong không gian. 

- Thước kẻ, phấn màu, bảng có kẻ ô vuông. 








http://tuhoctoan.net 


• HS : - Mang các vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 

- Thước kẻ, bút chì, giấy kẻ ô vuông. 

c. Tiến trình dạy — học 

Hoạt động của GV I Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

Đặt vấn đề và giới thiệu về chương IV (5 phút) 

GV đưa ra mô hình hình lập HS quan sát các mô hình, tranh 

phương, hình hộp chữ nhật, tranh vẽ, nghe GV giới thiệu. 

vẽ một số vật thể trong không gian 

và giới thiệu : ở tiểu học chúng ta 

đã làm quen với một số hình 

không gian như hình hộp chữ nhật, 

hình lập phương, đồng thời trong 

cuộc sống hàng ngày ta thường 

gặp nhiều hình không gian như 

hình lăng trụ, hình chóp, hình trụ, 

hình cầu... (vừa nói GV vừa chỉ 

vào mô hình, tranh vẽ hoặc đồ vật 

cụ thể). 

Đó là những hình mà các điểm 
của chúng có thể không cùng 
nằm trong một mặt phẳng. 

- Chương IV chúng ta sẽ được 
học về hình lăng trụ đứng, hình 
chóp đều. 

Thông qua đó ta sẽ hiểu được một 
số khái niệm cơ bản của hình học 
không gian như: 

+ Điểm, đường thẳng, mặt phẳng 
trong không gian. 

+ Hai đường thẳng song song, 
đường thẳng song song với mặt 
phẳng, hai mặt phẳng song song. 

+ Đường thẳng vuông góc với 
mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông 
góc... 

Hôm nay ta được học một hình không 
gian quen thuộc, đó là hình hộp chữ nhật. 

Hoạt động 2 

1. Hình hộp chữ nhật (12 phút) 

GV đưa ra hình hộp chữ nhật bằng 






http://tuhoctoan.net 


nhựa trong và giới thiệu một mặt của 
hình chữ nhật, đỉnh, cạnh của hình chữ 
nhật rồi hỏi : 

- Một hình hộp chữ nhật có mấy mặt, 
các mặt là những hình gì ? 

- Một hình hộp chữ nhật có mấy 
đỉnh, mấy cạnh. 

GV yêu cầu một HS lên chỉ rõ 
mặt, đỉnh, cạnh của hình hộp chữ 
nhật. 

GV giới thiệu : hai mặt của hình 
hộp chữ nhật không có cạnh 
chung gọi là hai mặt đối diện, có 
thể xem đó là hai mặt đáy của 
hình hộp chữ nhật, khi đó các mặt 
còn lại được xem là các mặt bên. 

- GV đưa tiếp hình lập phương bằng 
nhựa trong ra và hỏi : 

Hình lập phương có 6 mặt là hình 

gì? 

Tại sao hình lập phương là hình 
hộp chữ nhật. 

GV yêu cầu HS đưa ra các vật có 
dạng hình hộp chữ nhật, hình lập 
phương và chỉ ra mặt, đỉnh, cạnh 
của hình đó. (HS hoạt động theo 
nhóm để số vật thể quan sát được 
nhiều) 

GV kiểm tra vài nhóm HS. 


HS quan sát, trả lời: 

- Một hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 
mỗi mặt đều là hình chữ nhật (cùng 
với các điểm trong của nó). 

- Một hình hộp chữ nhật có 8 
đỉnh, có 12 cạnh. 


HS trả lời: 

- Hình lập phương có 6 mặt đều 
là hình vuông. 

Vì hình vuông cũng là hình chữ 
nhật nên hình lập phương cũng 
là hình hộp chữ nhật 

HS đưa ra các vật thể có dạng 
hình hộp chữ nhật, hình lập 
phương như bao diêm, hộp phấn, 
hộp bút, miếng gỗ hình lập 
phương... và trao đổi trong 
nhóm học tập để hiểu đâu là 
mặt, đỉnh, cạnh của hình. 


Hoạt động 3 

2. Mặt phang và đường thẳng (20 phút) 
GV vẽ và hướng dẫn HS vẽ hình hộp I 
chữ nhật ABCD.A'B'C'D' trên bảng kẻ 
ô vuông. 


HS vẽ hình hộp chữ nhật trên giấy 
kẻ ô vuông theo các bước GV 






http://tuhoctoan.net 



hướng dẫn. 


Các bước : 

-Vẽ hình chữ nhật ABCD nhìn 
phối cảnh thành hình bình hành 
ABCD. 

-Vẽ hình chữ nhật AA'D'D. 
-Vẽ CC' // và bằng DD'. Nối 

cư. 

-Vẽ các nét khuất BB' (// và 
bằng AA'), A'B', B'C\ 

Sau đó GV yêu cầu HS thực hiện 
□□trang 96 SGK. 


GV đặt hình hộp chữ nhật lên mặt bàn, 
yêu cầu HS xác định hai đáy của hình 
hộp và chỉ ra chiều cao tương ứng. 

GV đặt thước thẳng như hình 71 (b) tr 
96 SGK, yêu cầu một HS lên đọc độ 
dài đoạn AA' (đó là chiều cao của 
hình hộp). 

GV cho HS thay đổi hai đáy và 
xác định chiều cao tương ứng. 


HS quan sát trả lời : 

- Các mặt của hình hộp chữ nhật 
là ABCD, A'B'C'ư, ABB'A', 
BCC'B'... 

- Các đỉnh của hình hộp chữ 
nhật là A, B, c, D, A\ B\ c\ ư. 

- Các cạnh của hình hộp chữ 
nhật là AB, BC, CD, DA, AA\ 
BB'... 

HS có thể xác định : hai đáy của 
hình hộp là ABCD và A'B'C'D', 
khi đó chiều cao tương ứng là 
AA'. 


HS có thể xác định cách khác : 
hai đáy là AB B A' và DCCD', 
khi đó chiều cao tương ứng là 
AD. 


























http://tuhoctoan.net 


GV giới thiệu : Điểm, đoạn 
thẳng, một phần mặt phẳng như 
SGK tr 96. 


GV lưu ý HS : trong không gian 
đường thẳng kéo dài vô tận về hai 
phía, mặt phẳng trải rộng về mọi 
phía. 


GV : Hãy tìm hình ảnh của mặt phẳng, 
của đường thẳng ? 


HS có thể chỉ ra : 

- Hình ảnh của mặt phẳng như 
trần nhà, sàn nhà, mặt tường, 
mặt bàn... 

- Hình ảnh của đường thẳng như 
: đường mép bảng, đường giao 
giữa hai bức tường... 


GV chỉ vào hình hộp chữ nhật 
ABCDA'B'C'D' nói: ta có đoạn 
thẳng AB nằm trong mặt ABCD, 
ta hình dung kéo dài AB về hai 
phía được đường thẳng AB, trải 
rộng mặt ABCD về mọi phía ta 
được mặt phẳng (ABCD). Đường 
thẳng AB đi qua hai điểm A và B 
của mặt phẳng (ABCD) thì mọi 
điểm của nó đều thuộc mặt phẳng 
(ABCD), ta nói đường thẳng AB 
nằm trong mặt phẳng (ABCD). 


Hoạt động 4 
Luyện tập (6 phút) 

Bài tập 1 tr 96 SGK. 

Kể tên những cạnh bằng nhau của hình 
hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h.72) 


Bài tập 2 tr 96 SGK 

(Đề bài và hình 73 đưa lên màn 


HS trả lời miệng : những cạnh 
bằng nhau của hình hộp chữ 
nhật ABCD.MNPQ là: 

AB = MN = QP = DC. 

BC = NP = MQ = AD. 

AM = BN = CP = DQ. 

a) Vì tứ giác CBBiCị là hình chữ 
nhật nên o là trưng diểm của 






http://tuhoctoan.net 


hình) 


đoạn CB, thì o cũng là trung 
điểm của đoạn BCj 
(theo tính chất đường chéo hình 
chừ nhật) 

b) K là điểm thuộc cạnh CD thì 
K không thể là điểm thuộc cạnh 


BB|. 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

Bài tập số 3, 4 tr 97 SGK 

số 1, 3, 5 tr 104, 105 SBT. 

HS tập vẽ hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 

Ôn công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật (Toán 
lớp 5). 


Tiết 56 


Đ2. Hình hộp chữ nhật (tiếp) 


A. Mục tiêu 

• Nhận biết (qua mô hình) khái niệm về hai đường thẳng song song. Hiểu được 
các vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. 

• Bằng hình ảnh cụ thể, HS bước đầu nắm được dấu hiệu đường thẳng song song 
với mặt phẳng và hai mặt phẳng song song. 

• HS nhận xét được trong thực tế hai đường thẳng song song, đường thẳng song 
song với mặt phẳng, hai mặt phẳng song song. 

• HS nhớ lại và áp dụng được công thức tính diện tích trong hình hộp 
chữ nhật. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Mô hình hình hộp chữ nhật, các que nhựa... 

- Tranh vẽ hình 75, 78, 79. Bảng phụ (hoặc giấy trong, đèn chiếu) ghi sẵn 
bài tập 5, 7, 9 tr 100, 101 SGK. 

- Thước kẻ, phấn màu. 

• HS : - Ôn tập cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật. 

- Thước kẻ, bút chì. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (5 phút) 








http://tuhoctoan.net 


GV đưa tranh vẽ hình 75 SGK lên 
bảng, nêu yêu cầu kiểm tra : 

Cho hình hộp chữ nhật ABCD. 
A'B'C'D', hãy cho biết 

- Hình hộp chữ nhật có mấy mặt, 
các mặt là hình gì ? kể tên vài 
mặt. 

- Hình hộp chữ nhật có mấy 
đỉnh, mấy cạnh. 

- AA' và AB có cùng nằm trong 
một mặt phẳng hay không ? Có 
điểm chung hay không ? 

- AA' và BB' có cùng nằm trong 
một mặt phẳng hay không ? Có 
điểm chung hay không ? 

GV nhận xét, cho điểm. 


Một HS lên bảng kiểm tra. 

- Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 
các mặt đều là hình chữ nhật. 

Ví dụ : ABCD, ABB'A'... 

- Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh, 12 cạnh. 

- AA' và AB có cùng nằm trong 
mặt phẳng (ABB'A'), có một 
điểm chung là A. 

- AA' và BB' có cùng nằm trong 
mặt phẳng (ABB'A'), không có 
điểm nào chung. 

HS lớp nhận xét câu trả lời của 
bạn. 


Hoạt động 2 


1. Hai đường thẳng song song 
GV nói : Hình hộp chữ nhật ABCD . 
A'B'C'D' có AA' và BB' cùng nằm 
trong một mặt phẳng và không có 
điểm chung. Đường thẳng AA' và 
BB' là hai đường thẳng song song. 


trong không gian (15 phút) 

HS quan sát hình hộp chữ nhật 
ABCD.A'B'C'D' 


B c 



HS : Hai đường thẳng song song 
trong không gian là hai đường 
thẳng : 

- cùng nằm trong một mặt 


GV hỏi : Vậy thế nào là hai đường 
thẳng song song trong không gian ? 













http://tuhoctoan.net 


GV lưu ý : Định nghĩa này cũng 
giống như định nghĩa hai đường 
thẳng song song trong hình 
phẳng. 

GV ghi: 

a//b<^> 

a và b cùng thuộc một mặt phang 
a và b không có điểm chung. 

GV yêu cầu HS chỉ ra vài cặp 
đường thẳng // khác. 

GV hỏi tiếp : Hai đường thẳng 
D'C' và CC' là hai đường thẳng 
thế nào ? Hai đường thẳng đó 
cùng thuộc mặt phảng nào ? 

GV : Hai đường thẳng AD và 
D'C' có điểm chung không ? có 
song song không ? Vì sao ? 

GV giới thiệu : AD và D'C' là 
hai đường thẳng chéo nhau. 
-Vậy với hai đường thẳng a, b 
phân biệt trong không gian có 
thể xảy ra những vị trí tương đối 
nào ? 


Hãy chỉ ra vài cặp đường thẳng 
chéo 

nhau trên hình hộp chữ nhật hoặc ở 
lóp học. 

GV giới thiệu : Trong không 
gian, hai đường thẳng phân biệt 
cùng song song với một đường 
thẳng thứ ba thì song song với 
nhau, (giống như trong hình 
phảng). 


phẳng. 

- không có điểm chung. 


HS ghi vào vở. 


HS có thể nêu : AB // CD ; BC // AD ; 
AA7/DD'... 

HS : D'C' và CC' là hai đường thẳng 
cắt nhau. Hai đường thẳng đó cùng 
thuộc mặt phẳng DCC'D'. 

HS : Hai đường thẳng AD và D'C' 
không có điểm chung, nhưng chúng 
không song song vì không cùng 
thuộc một mặt phẳng. 

HS : Với hai đường thẳng a, b 
phân biệt trong không gian có 
thể xảy ra : 

+ a // b. 

+ a cắt b. 

+ a và b chéo nhau. 

- HS lấy ví dụ về hai đường thẳng 
chéo nhau. 



http://tuhoctoan.net 


a // b ; b // c => a // c 


áp dụng : chứng minh AD // 
B'C\ 


HS : AD // BC (cạnh đối hình 
chữ nhật ABCD). 

BC // B'C' (cạnh đối hình chữ 
nhật BCC'B') 

=> AD // B'C' (cùng // BC) 


//oại ífợ«g 3. 

2. Đường thẳng song song với mặt phẳng. 
Hai mặt phẳng song song (15 phút) 


a) Đường thẳng song song với 
mặt phẳng. 

GV yêu cầu HS làm L?j 1 tr 99 
SGK. 


- GV nói: AB cx mp (A'B'C'D') 
AB//A'B'. 

A'B' c= mp (A'B'C'D') 

thì người ta nói AB song song với 

mp (A'B'C'D') 

Ki hiệu : AB // mp (A'B'C'D') 

Sau đó GV ghi 

a QL mp (P). 
a // b. 

b c= mp (P). 
a // mp (P). 

GV yêu cầu HS tìm trên hình hộp 
chữ nhật ABCD. A'B'C'D' các đường 
thẳng song song với mp (A'B'C'D r ), 
các đường thẳng song song với mp 
(ABB'A'). 

- Tìm trong lớp học hình ảnh của 
đường thẳng song song với mp. 

GV lưu ý HS : Nếu một đường 
thẳng song song với một mặt 
phẳng thì chúng không có điểm 
chung. 

b) Hai mặt phẳng song song. 


HS quan sát hình hộp chữ nhật, trả 
lời. 

- AB // A'B' (cạnh hình chữ nhật 
ABB'A'). 

- AB không nằm trong mặt phẳng 
(A'B'C'ư). 


HS nghe GV trình bày và ghi bài. 


- AB, BC, CD, DA là các đường 
thẳng song song với mp 
(A'B'C'D') 

- DC, cc\ cư, D'D là các đường 
thẳng song song với mp (ABB'A'). 

- HS lấy ví dụ trong thực tế. 









http://tuhoctoan.net 


- GV : Trên hình hộp chữ nhật 
ABCD.A'B'C'D', xét hai mặt 
phẳng (ABCD) và (A'B'C'D'), 
nêu vị trí tương đối của các cặp 
đường thẳng : 

+ AB và AD. 

+ A'B' và A'D'. 

+ AB và A'B' 

+ AD và A'D' 

- GV nói tiếp : mặt phẳng 
(ABCD) chứa hai đường thẳng 
cắt nhau 

AB và AD, mặt phảng (A'B'C'D') 
chứa hai đường thẳng cắt nhau 
A'B' và A'D', AB // A'B', AD // 
A'D', khi đó ta nói mặt phẳng 
(ABCD) song song với mặt 
phẳng (A'B'C'D'). 

- GV : Hãy chỉ ra hai mặt phẳng 
song song khác của hình hộp chữ 
nhật. Giải thích. 


GV cho HS đọc Ví dụ tr 99 SGK. 

- GV yêu cầu HS lấy ví dụ về hai 
mặt phẳng song song trong thực 
tế. 

GV lưu ý HS : Hai mặt phẳng song 
song thì không có điểm chung. 

GV gọi một HS đọc Nhận xét 
cuối trang 99 SGK. 

GV đưa ra hình 79 tr 99 SGK và 
lấy ví dụ thực tế để HS hiểu được 
: Hai mặt phẳng phân biệt có một 


- HS nhận xét: 

+ AB cắt AD. 

+ A'B' cắt A'D' 
+ AB//A'B'. 

+ AD // AT>\ 


- HS có thể nêu : 
mp (ADD'A') // mp (BCC'B') vì mặt 
phẳng (ADD'A') chứa hai đường 
thẳng cắt nhau AD và AA\ mạt 
phẳng (BCC'B') chứa hai đường 
thẳng cắt nhau BC và BB\ mà AD // 
BC, AA' // BB\ 

HS có thể lấy ví dụ : mặt trần 
phẳng song song với mặt sàn 
nhà, mặt bàn song song với mặt 
sàn nhà... 


Một HS đọc to Nhận xét SGK. 







http://tuhoctoan.net 


điểm chung thì chúng có chung 
một đường thẳng đi qua điểm 
chung đó. (vì các mặt phảng đều 
trải rộng về mọi phía). 


HS lấy ví dụ về hai mặt phẳng cắt 
nhau. 


Hoạt động 4 
Luyện tập (8 phút) 


Bài 5 tr 100 SGK. 

GV đưa hình 80 vẽ sần trên bảng phụ, 
yêu cầu HS dùng phấn màu tô đậm 
những cạnh song song và bằng nhau. 

Bài 7 tr 100 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn 
hình hoặc bảng phụ). 

GV hỏi: Diện tích cần quét vôi 
bao gồm những diện tích nào ? 
Hãy tính cụ thể. 


Bài 9 tr 100, 101 SGK. 

(Đề bài và hình 83 đưa lên bảng 
phụ hoặc màn hình). 


HS dùng bút khác màu tô vào 
SGK. 


HS : Diện tích cần quét vôi gồm 
diện tích trần nhà và diện tích 
bốn bức tường trừ diện tích cửa. 
Bài giải: Diện tích trần nhà là : 
4,5.3,7=16,65 (m 2 ) 

Diện tích bốn bức tường trừ cửa 
là: 

(4,5+ 3,7).2.3-5,8 = 43,4 (m 2 ). 
Diện tích cần quét vôi là : 

16,65 + 43,4 = 60,05 (m 2 ). 

HS trả lời: 

a) Các cạnh khác song song với 
mặt phẳng (EFGH) là AD, DC, 
CB. 

b) Cạnh CD // mp (ABFH) và // 
mp (EFGH). 

c) Đường thẳng AH // mp 
(BCGF). 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Nắm vững ba vị trí tương đối của hai đường thẳng phân biệt trong 
không gian (cắt nhau, song song, chéo nhau). 

- Khi nào đường thẳng song song với mặt phẳng, khi nào hai mặt 
phảng 

song song với nhau. Lấy ví dụ thực tế minh hoạ. 

- Bài tập về nhà số 6, 8 tr 100 SGK. 

SỐ 7, 8,9, 11, 12 tr 106, 107 SBT. 

- Ôn công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 






http://tuhoctoan.net 


Tiết 57 


Đ3. Thể tích của hình hộp chữ nhật 


A. Mục tiêu 

• Bằng hình ảnh cụ thể cho HS bước đầu nắm được dấu hiệu đường thẳng vuông 
góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc với nhau. 

• Nắm được công thức tính thê tích của hình hộp chữ nhật. 

• Biết vận dụng công thức vào tính toán. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Mô hình hình hộp chữ nhật, mô hình hình 65, 67 tr 117 SGV. 

- Đề bài và hình vẽ của các bài tập trên giấy trong (đèn chiếu) hoặc bảng 
phụ. 

- Thước thẳng, phấn màu. 

• HS : - Ôn tập công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật. 

- Thước kẻ, bút chì. 


c. Tiến Trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (8 phút) 
GV đưa ra hình vẽ hình hộp chữ 


nhật ABCD.A'B'C'D' rỗi nêu yêu 
cầu kiểm tra. 

- HS1 : Hai đường thẳng phân 
biệt trong không gian có những 
vị trí tương đối nào ? 

Lấy ví dụ minh hoạ trên hình 
hộp chữ nhật. 

Chữa bài tập số 7 tr 106 SBT. 
Tim trên hình hộp chữ nhật ví dụ cụ 

thể chứng tỏ các mệnh đề sau là 
sai: 

a) Nếu một đường thẳng cắt 
một trong hai đường thẳng 
song song thì cũng cắt đường 
thẳng kia. 

b) Hai đường thẳng song song 
khi chúng không có điểm 


HS lên bảng kiểm tra. 

- HS1 : Hai đường thẳng phân biệt 
trong không gian có ba vị trí tương 
đối là : cắt nhau, song song, chéo 
nhau. 

Ví dụ : AB cắt AD. 

AB // A'B'. 

AB chéo nhau với A'D'. 

Chữa bài tập số 7 SBT. 

HS lấy ví dụ chứng tỏ mệnh đề sai. 

a) Có AB // DC. 

AA' cắt AB ở A. 

nhưng AA' không cắt DC. 

b) Có AD và D'C' không có điểm 
chung nhưng chúng không song 
song vì không cùng thuộc một mặt 







http://tuhoctoan.net 


chung 

HS 2 : - Lấy ví dụ về đường 
thẳng song song với mặt phẳng 
trên hình hộp chữ nhật và trong 
thực tế. Giải thích tại sao AD // 
mp (A'B'C'D'). 


- Lấy ví dụ về hai mặt phẳng 
song song trên hình hộp chữ 
nhật và trong thực tế. 


GV nhận xét và cho điểm HS. 


phẳng. 

- HS 2 : - Trên hình hộp chữ nhật 
ABCD. A'B'C'D' có 

AB // mp (A'B'C'D'). 

AA' // mp (DCC'D'). 

- AD // mp (ATCƠ) vì 
AD ỢL mp (A'B'C'D'). 

AD // A'D'. 

A'D' c= mp (A'B'C'D'). 

- mp (ABCD) // mp (A'B'C'D'). 
mp (ADD'A') // mp (BCC'B')... 

- Lấy ví dụ trong thực tế về đường 
thẳng song song với mặt phẳng, hai 
mặt phẳng song song. 

HS lớp nhận xét câu trả lời của 
ban. 


Hoạt động 2 

1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 
Hai mặt phẳng vuông góc (20 phút) 


GV đặt vấn đề : Trong không 
gian, giữa đường thẳng, mặt 
phẳng, ngoài quan hệ song 
song còn có một quan hệ phổ 
biến là quan hệ vuông góc. 
a) Đường thẳng vuông góc với 
mặt phẳng. 

GV : Quan sát hình “Nhảy cao 
ở sân tập thể dục” tr 101 SGK 
ta có hai cọc thẳng đứng vuông 
góc với mặt sân, đó là hình ảnh 
đường thẳng vuông góc với 
mặt phẳng. 

- GV yêu cầu HS làm I ? 1 1 
SGK, đưa hình 84 SGK lên 
bảng. 


HS nghe GV trình bày và xem 
SGK. 


HS làm HU 

- AA' có vuông góc với AD vì 
D'A'AD là hình chữ nhật. 

- AA' có vuông góc với AB vì 









http://tuhoctoan.net 



GV hỏi thêm : AD và AB là hai 
đường thẳng có vị trí tương đối 
thế nào ? Cùng thuộc mặt 
phẳng nào ? 

GV giới thiệu : Khi đường 
thẳng A'A vuông góc với hai 
đường thẳng cắt nhau AD và 
AB của mặt phẳng (ABCD) ta 
nói đường thẳng A'A vuông 
góc với mặt phẳng (ABCD) tại 
A và kí hiệu : 

A'A 1 mp (ABCD) 

- GV nên sử dụng thêm mô 
hình sau : lấy một miếng bìa 
cứng hình chữ nhật gấp lại theo 
đường Ox, sao cho Oa trùng 
với Ob, vậy xOa và xOb đều là 
hai góc vuông. 



mặt bàn rồi hỏi HS : nhận xét 
gì về Ox đối với mặt bàn ? Tại 
sao ? 

- Sau đó GV dùng ê ke đặt một 
cạnh góc vuông sát với Ox. 

Hỏi: nhận xét gì về cạnh góc 
vuông thứ hai của ê ke. 

GV giải thích : Vậy Ox vuông góc 
với đường thẳng chứa cạnh góc 


A'ABB' là hình chữ nhật. 


- AD và AB là hai đường thẳng cắt 
nhau, cùng thuộc mặt phẳng (ABCD). 


HS quan sát, trả lời: 

Có Ox _L Oa, Ox _L Ob mà Oa và Ob 
là hai đường thẳng cắt nhau thuộc 
mặt bàn. 

=> Ox _L mặt bàn. 


HS : Cạnh góc vuông thứ hai của ê 
ke nằm trên mặt bàn. 
















http://tuhoctoan.net 


vuông của ê ke thuộc mặt bàn. 

Quay ê ke quanh trục Ox từ đó 
rút ra nhận xét: Nếu một 
đường thẳng vuông góc với 
một mặt phẳng tại A thì nó 
vuông góc với mọi đường 
thẳng nằm trong mặt phẳng đó. 

- Quay lại hình 84, GV nói : 

Ta đã có đường thẳng A'A 
vuông góc với mặt phẳng 
(ABCD), đường thẳng A'A lại 
thuộc mặt phẳng (A'ABB'), ta 
nói mặt phẳng (A'ABB') vuông 
góc với mặt phẳng (ABCD). 

- Sau đó GV yêu cầu HS đọc 
khái niệm hai mặt phẳng vuông 
góc 

(tr 102 SGK). 


- GV yêu cầu HS làm l_2 2 
Tìm trên hình 84 các đường 
thẳng vuông góc với mp 
(ABCD). (ngoài đường thẳng 
A'A). 

Giải thích đại diện một trường 
hợp. 


- Tìm trên hình 84 các mặt 
phẳng vuông góc với mặt 
phẳng (ABCD). Giải thích. 


HS quan sát và nghe GV trình bày. 


HS đọc : Khi một trong hai mặt 
phẳng chứa một đường thẳng 
vuông góc với mặt phẳng còn lại 
thì người ta nói hai mặt phẳng đó 
vuông góc với nhau. 

- HS có thể nêu : 

Trên hình 84 còn có B'B, C'C, D'D 
vuông góc với mp (ABCD). 

Giải thích B'B _L mp (ABCD): 

Có B'B 1 BA (vì A B BA) là hình 
chữ nhật). 

Có B'B J_ BC (vì B'BCC' là hình 
chữ nhật). 

BA cắt BC và cùng thuộc mặt 
phẳng (ABCD) => BB' _L mp 
(ABCD). 

- Có B'B _L mp (ABCD). 

B'B G mp (B'BCC). 

=> mp (B'BCC') 1 mp (ABCD). 

Tương tự mp (D'DCC') 1 mp 
(ABCD). 

mp (D'DAA') 1 mp (ABCD). 


Hoạt động 3 

Thể tích của hình hộp chữ nhật (7 phút) 
GV yêu cầu HS đọc SGK tr HS tự xem SGK. 










http://tuhoctoan.net 


Một HS đọc to trước lớp. 


102, 103 phần thể tích hình 
hộp chữ nhật đến công thức 
tính thể tích hình hộp chữ nhật. 
V = abc. 

với a, b, c là ba kích thước của 
hình hộp chữ nhật. 

- GV hỏi: Em hiểu ba kích 
thước của hình hộp chữ nhật là 
gì ? 

-Vậy muốn tính thể tích hình 
hộp chữ nhật ta làm thế nào ? 

- GV lưu ý : Thể tích hình hộp chữ 
nhật còn bằng diện tích đáy nhân 
với chiều cao tương ứng. 

- GV : Thể tích hình lập 
phương tính thế nào ? Tại sao ? 

- GV yêu cầu HS đọc Ví dụ tr 103 
SGK. 


HS : Ba kích thước của hình hộp 
chữ nhật là chiều dài, chiều rộng, 
chiều cao. 

- Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật 
ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi 
nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). 


- HS : Hình lập phương chính là 
hình hộp chữ nhật có ba kích thước 
bằng nhau nên 

V = a 3 

- HS đọc Ví dụ SGK. 


Hoạt động 4 


Luyện tập (5 phút) 


Bài tập 13 tr 104 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên 
bảng phụ). 

GV yêu cầu HS lên bảng lần 
lượt điền số thích hợp vào ô 
trống. 


HS lên bản 

g điền. 

Chiều dài 

22 

18 

15 

20 

Chiều 

rộng 

14 

5 

11 

13 

Chiều cao 

5 

6 

8 

8 

s một đáy 

308 

90 

165 

260 

Thể tích 

1540 

540 

1320 

2080 


Hướng dẫn về nhà (5 phút) 

- Cần nắm được dấu hiệu đường thẳng vuông góc với mặt phảng, hai 
mặt phẳng vuông góc với nhau. Công thức tính diện tích, thể tích 
trong hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 

- Bài tập về nhà số 10, 11, 12, 14, 17 tr 103 —» 105 SGK. 

Hướng dẫn bài 11 SGK : 


















http://tuhoctoan.net 


Gọi các kích thước của hình hộp chữ nhật là a, b, c. 

Ta có : ^ = ị = k => a = 3k ; b = 4k ; c = 5k. 

3 4 5 

V = a.b.c = 3k.4k.5k = 480. 
từ đó tính k rồi tìm a, b, c. 

Hướng dẫn bài 12 SGK : 
áp dụng định lí Pytago : AD 2 = AB 2 + BD 2 . 
mà BD - BC 2 + Dơ => AD 2 = AB 2 + BC 2 + DC 2 . 
(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn hình). 



Tiết 58 


Luyện tập 


A. Mục tiêu 

• Rèn luyện cho HS khả năng nhận biết đường thẳng song song với 
mặt phẳng, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng song song, hai mặt 
phẳng vuông góc và bước đầu giải thích có cơ sở. 

• Củng cố các công thức tính diện tích, thể tích, đường chéo trong hình hộp chữ 
nhật, vận dụng vào bài toán thực tế. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Đèn chiếu và các phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi đề bài, bài giải một 
số bài tập. 

- Thước thẳng, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Ôn lại dấu hiệu đường thẳng song song với mặt phẳng, đường thẳng 
vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng song song, hai mặt phẳng vuông góc. 

- Thước kẻ, com pa. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (10 phút) 










http://tuhoctoan.net 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HS1 : Cho hình hộp chữ nhật 
ABCD.EFGH. Cho biết: 

- Đường thẳng BF vuông góc với 
những mặt phẳng nào ? Giải thích 
vì sao BF vuông góc với mp 
(EFGH) 


- Giải thích tại sao mp (BCGF) 
vuông góc với mp (EFGH). 

- Kể tên các đường thẳng song song 
với mp (EFGH). 

- Đường thẳng AB song song với 
mặt phẳng nào ? 

- Đường thẳng AD song song với 
những đường thẳng nào ? 

HS2 : Chữa bài tập 12 tr 104 SGK. 
(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng 
phụ) 



- Nêu công thức sử dụng chung và 
từng trường hợp. 

GV nhận xét, cho điểm HS. 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 

HS1 : Trả lời câu hỏi. 

- Trong hình hộp chữ nhật 
ABCD.EFGH đường thẳng BF 
vuông góc với mp (ABCD) và 
mp (EFGH). 

Co BF 1 FE vì ABFE là hình 
chữ nhật. 

BF 1 FG vì BCGF là hình chữ 
nhật. 

FE và FG là hai đường thẳng 
cắt nhau thuộc mp (EFGH) nên 
BF1 mp (EFGH). 

- Có BF1 mp (EFGH) mà BF 
CI mp (BCGF). 

=> mp (BCGF) 1 mp (EFGH) 

- Đường thẳng AB, BC, CD, 
DA song song với mp (EFGH). 

- Đường thẳng AB song song 
với mp (EFGH) và mp (DCGH) 

- Đường thẳng AD song song 

với đường thẳng BC, EH, FG. 
HS2 : Điền số thích hợp vào ô 
trống. ___ 


AB 

6 

13 

14 

25 

BC 

15 

16 

23 

34 

CD 

42 

40 

70 

62 

DA 

45 

45 

75 

75 


Công thức : 

AD 2 = AB 2 + BC 2 + CD 2 


=> AD = Vab 2 + BC 2 + CD 2 
CD = yịAD 2 - AB 2 - BC 2 
BC = ^AD 2 - AB 2 - CD 2 
AB = ^AD 2 - BC 2 - CD 2 


Hoạt động 2 
Luyện tập (30 phút) 

Hai HS lên bảng làm bài 


Bài 11 tr 104 SGK. 





















http://tuhoctoan.net 


(Đề bài đưa lên màn hình) 

Hai HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 
một phần. 

a) Gọi ba kích thước của hình 
hộp chữ nhật lần lượt là : a, b, c 
(cm). 

ĐK : a, b, c > 0. 

'à b c 

3 4 5 

=> a = 3k 

b = 4k 

c = 5k. 

V = a.b.c = 480 

3k.4k.5k = 480 

60k 3 = 480 

k 3 = 8 

k = 2 

Vậy : a = 3.2 - 6 (cm) 
b = 4.2 = 8 (cm) 
c = 5.2 = 10 (cm) 

b) Hình lập phương có 6 mặt 
bằng nhau, vậy diện tích mỗi 
mặt là : 

486 : 6 = 81 (cm 2 ). 

Độ dài cạnh hình lập phương là 

a = Vãĩ = 9 (cm) 

Thể tích của hình lập phương là 

GV nhận xét, lưu ý HS tránh sai 
lầm : 

a b c a.b.c 480 0 

3 ~ 4 ~ 5 ” 3.4.5 " 60 

(áp dụng sai tính chất dãy tỉ số 

bằng nhau). 

Bài 14 tr 104 SGK. 

( Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc màn 
hình có kèm theo hình vẽ). 

V = a 3 = 9 3 = 729 (cm 3 ) 

HS nhận xét, chữa bài. 





http://tuhoctoan.net 



GV hỏi : - Độ vào bể 120 thùng nước, 
mỗi thùng chứa 20 lít nước thì 
dung tích (thể tích) nước đổ vào bể là 
bao nhiêu ? 

- Khi đó mực nước cao 0,8m ; hãy 
tính diện tích đáy bể. 

- Tính chiều rộng bể nước. 

- Người ta đổ thêm vào bể 60 thùng 
nước nữa thì đầy bể. Vậy thể tích của bể 
là bao nhiêu ? Tính chiều cao của bể. 


Bài 15 tr 105 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn 
hình hoặc bảng phụ) 

GV hướng dẫn HS quan sát hình 
vẽ : 

a) Thùng nước chưa thả gạch. 

b) Thùng nước sau khi đã thả gạch. 



7dm 7dm 

GV hỏi: 

- Khi chưa thả gạch vào, nước 


HS trả lời, GV ghi lại: 

a) Dung tích nước đổ vào bể lúc 
đầu là: 

20.120 = 2400 (1) 

= 2400 (dm 3 ) = 2,4 (m 3 ) 

Diện tích đáy bể là : 

2,4 : 0,8 = 3 (m 2 ) 

Chiều rộng bể nước là : 

3 : 2 = 1,5 (m) 

b) Thể tích của bể là : 

20.(120 + 60) 

= 20.180 = 360 (1) 

= 3600 (dm 3 ) = 3,6 (m 3 ) 
Chiều cao của bể là : 

3,6:3 = 1,2 (m) 


Một HS đọc đề bài toán. 


HS quan sát hình, trả lời: 

- Khi chưa thả gạch vào nước 





























http://tuhoctoan.net 


cách miệng thùng bao nhiêu đề 
ximét ? 

- Khi thả gạch vào, nước dâng lên 
là do có 25 viên gạch trong nước. 
Vậy so với khi chưa thả gạch, thể 
tích nước + gạch tăng bao nhiêu ? 

- Diện tích đáy thùng là bao nhiêu 
? Vậy làm thế nào để tính chiều 
cao của nước dâng lên ? 

-Vậy nước còn cách miệng thùng 
bao nhiêu đêximét ? 

GV lưu ý HS : Do có điều kiện 
toàn bộ gạch ngập trong nước và 
chúng hút nước không đáng kể 
nên thể tích tăng mới bằng thể tích 
của 25 viên gạch. 

Bài 17 tr 108 SBT. Cạnh của hình 
lập phương bằng . Vậy độ dài 
đoạn AC| là : 

a) 2 b) 2 Vó 

c) Vó d) 2 V 2 

Kết quả nào trên đây là đúng ? 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn hình) 


- Nêu cách tính đoạn AC, 


cách miệng thùng là : 

7-4 = 3 (dm). 

- Thể tích nước + gạch tăng 
bằng thể tích của 25 viên gạch : 
2 . 1.0,5.25 = 25 (dm 3 ) 

- Diện tích đáy thùng là : 

7.7 = 49 (dm 2 ) 

- Chiều cao nước dâng lên là : 
25 : 49 = 0,51 (dm) 

- Sau khi thả gạch vào, nước 
còn cách miệng thùng là : 

3-0,51 =2,49 (dm) 



B,CJ 

= (Vĩ ) 2 + ụĩ ) 2 + (Vĩ ) 2 


= 2 + 2+2 










http://tuhoctoan.net 


= 6 

=> ACj = Vó . Kết quả c đúng. 
Hướng dẫn về nhà (5 phút) 

Bài tập 16, 18 tr 105 SGK, bài 16, 19, 21, 24 tr 108 đến 110 SBT. 
Hướng dẫn bài 18 SGK. 

Một HS đọc đề bài tr 105. 



2cm 


4cm 

Hình 92 SGK 


Hình khai triển và trải phẳng. 
QP = yjỏ 2 + 3 2 = V45 w 6,7 (cm) 

QPị = + 4 2 = Vĩĩ « 6,4 

(cm) 

=> QP, < QP. 

Vậy kiến bò theo đường QBPị là 
ngắn nhất. 

Đọc trước bài “Hình lăng trụ đứng” và mang vật có dạng hình lăng 
trụ để học tiết sau. (mỗi nhóm mang từ 1 đến 2 vật). 


2 

B / 

‘I 

3 


A 

Q 

4 

2 


Tiêt59 


Đ4. Hình lăng trụ đứng 


A. Mục tiêu 

- HS nắm được (trực quan) các yếu tố của hình lăng trụ đúng (đỉnh, cạnh, mặt đáy, 
mặt bên, chiều cao). 

- Biết gọi tên hình lăng trụ đứng theo đa giác đáy. 

- Biết cách vẽ hình lăng trụ theo ba bước (vẽ đáy, vẽ mặt bên, vẽ đáy thứ hai). 

- Củng cố khái niệm song song. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Mô hình hình lăng trụ đứng tứ giác, hình lăng trụ đứng tam giác, vài vật 
có dạng lăng trụ đúng. Tranh vẽ hình 93, 95 SGK. 






















http://tuhoctoan.net 


- Đèn chiếu và các phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi đề bài tập, 
bảng phụ có kẻ ô vuông. 

- Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu, bút dạ. 

• HS: - Xem trước bài học, mỗi nhóm HS mang vài vật có dạng lăng trụ đứng. 

- Thước kẻ, bút chì, giấy kẻ ô vuông. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
1. Hình lăng trụ 


GV nêu vấn đề : Ta đã được học 
về hình hộp chữ nhật, hình lập 
phưong, các hình đó là các dạng 
đặc biệt của hình lăng trụ đứng. 
Vậy thế nào là một hình lăng trụ 
đứng ? Đó là nội dung bài học 
hôm nay. 

Chiếc đèn lồng tr 106 cho ta hình ảnh 
một hình lăng trụ đứng. Em hãy quan 
sát hình xem đáy của nó là hình gì ? 
Các mặt bên là hình gì ? 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 
93 và đọc SGK tr 106. 


- GV đưa hình 93 SGK lên bảng 
(có ghi chú). 



GV hỏi: 

- Hãy nêu tên các đỉnh của hình 
lăng trụ này. 

- Nêu tên các măt bên của hình 


đứng (23 phút) 

HS nghe GV trình bày và ghi bài. 


HS quan sát chiếc đèn lồng tr 
106 rồi trả lời: 

Chiếc đèn lồng đó có đáy là một hình 
lục giác, các mặt bên là các hình chữ 
nhật. 


Một HS đọc to SGK từ “Hình 
99...” đến “... kí hiệu 
ABCDA^CịDị”. 


HS: 

- Các đỉnh của lăng trụ là A, B, 
c, D, A|, Bị, Cị, Dj. 

- Các mặt bên của hình lăng trụ 











http://tuhoctoan.net 


lăng trụ này, các mặt bên là những 
hình gì ? 

- Nêu tên các cạnh bên của hình 
lăng trụ này, các cạnh bên có đặc 
điểm gì ? 

- Nêu tên các mặt đáy của lăng 
trụ này. Hai mặt đáy này có đặc 
điểm gì ? 

GV yêu cầu HS làm 1? 1 I 

- Hai mặt phẳng chứa hai đáy 
của một lăng trụ đứng có song 
song với nhau hay không ? Tại 
sao ? 


- Các cạnh bên có vuông góc với hai 
mặt phẳng đáy không ? 

Tại sao AịA J_ mp (ABCD) ? 

AjA _L mp (A^CịD,) 


- Các mặt bên có vuông góc với 
hai mặt phẳng đáy không ? 


này là : ABBịAu BCCịBị, 
CDDịCị, DAAịDị. Các mặt bên 
là các hình chữ nhật. 

- Các cạnh bên của hình lăng trụ 
này là AAj, BBj, CCj, DDj. Các 
cạnh bên là các đoạn thẳng song 
song và bằng nhau. 

- Hai mặt đáy của hình lăng trụ 
này là ABCD và AịBịQD,. Hai 
mặt đáy này là hai đa giác bằng 
nhau. 

HS trả lời: 

- Hai mặt phẳng chứa hai đáy 
của một lăng trụ đứng có song 
song với nhau vì AB và BC là hai 
đường thẳng cắt nhau thuộc mp 
(ABCD). A|Bj và BịCị là hai 
đường thẳng cắt nhau thuộc mp 
(AịBiQDị) mà AB // A,B„ BC // 

BA. 

- Các cạnh bên có vuông góc với 
hai mặt phẳng đáy. 

Chứng minh AjA _L mp (ABCD) 

Có AịA _L AB vì ABBịAị là hình 
chữ nhật. 

Có AjA _L AD vì ADDịAị là 
hình chữ nhật mà AB và AD là 
hai đường thẳng cắt nhau của 
mặt phẳng (ABCD). 

Chứng minh tương tự 
=> AjA _L mp (A^QD,). 

- Các mặt bên có vuông góc với 
hai mặt phẳng đáy. 




http://tuhoctoan.net 


Chứng minh mặt phẳng 
(ABBiAị) vuông góc với mặt 
phẳng (ABCD) và mặt phẳng 
(A.BiQD,) 

Chứng minh mp (ABBịAị) vuông 
góc với mp (ABCD). 

Theo chứng minh trên 

AjA _L mp (ABCD) 

AjA <z mp (ABBịAị) 

=> mp (ABBịAị) _L mp (ABCD). 
Chứng minh tương tự ta suy ra : 
mp (ABBịAị) _L mp (AiBịCịD,). 

GV giới thiệu : Hình lăng trụ 
đứng có đáy là hình bình hành 
được gọi là hình hộp đứng. 

Hình chữ nhật, hình vuông là các dạng 
đặc biệt của hình bình hành nên hình 
hộp chữ nhật, hình lập phưong cũng là 
những lãng trụ đứng. 


- GV đưa ra một số mô hình lăng 
trụ đứng ngũ giác, tam giác... 

(có thể đặt đứng, đặt nằm, đặt 
xiên) 2 yêu cầu HS chỉ rõ các 
đáy, mặt bên, cạnh bên của lăng 
trụ. 

HS lần lượt lên bảng chỉ rõ các 
đáy, mặt bên, cạnh bên của từng 
lăng trụ. 

GV nhắc HS lưu ý trong hình 
lăng trụ đứng các cạnh bên song 
song và bằng nhau, các mặt bên 
là các hình chữ nhật. 



Hoạt động 2 
2-Ví dụ (12 phút) 

GV yêu cầu HS đọc tr 107 SGK I HS tự đọc SGK. 


từ “Hình 95...” đến “... đoạn 
thẳng AD”. 

Một HS đọc to trước lớp. 


Sau đó GV hướng dẫn HS vẽ 
hình lăng trụ đứng tam giác hình 
95 theo các bước sau : 


- Vẽ AABC (không vẽ tam giác 

HS vẽ hình theo sự hướng dẫn 





http://tuhoctoan.net 


cao như hình phẳng vì đây là của GV (vẽ trên giấy kẻ ô 

nhìn phối cảnh trong không vuông). 

gian). 


-Vẽ các cạnh bên AD, BE, CF 
song song, bằng nhau, vuông góc 
với cạnh AB. 

-Vẽ đáy DEF, chú ý những cạnh 
bị khuất vẽ bằng nét đứt (CF, DF, 
FE). 

GV gọi HS đọc “Chú ý” tr 107 SGK và 
chỉ rõ trên hình vẽ để HS hiểu. 


c 



GV yêu cầu HS làm bài 20 (hình 
97 b, c). 

(Đề bài vẽ sẵn trên bảng phụ) 


HS lớp vẽ thêm các cạnh còn 
thiếu vào vở. 

Hai HS lần lượt lên bảng hoàn 
chỉnh hình 97 b, c. 



GV kiểm tra việc vẽ hình của HS 
(nét liền, nét khuất, đỉnh tương 
ứng). 



Hoạt động 3 
Luyện tập (8 phút) 

Bài tập 19 tr 108 SGK. HS quan sát hình và lần lượt trả lời 

(Đề bài và bảng kẻ sẵn trên bảng m iệ n ê’ GV ghi lại. 

phụ) 


Hình 

a 

b 

c 

d 

Số cạnh của một 
đáy. 

3 

4 

6 

5 

Số mặt bên. 

3 

4 

6 

5 

Số đỉnh. 

6 

8 

12 

10 





























http://tuhoctoan.net 


Số cạnh bên. 

3 

4 

6 

5 


Bài 21 tr 108 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn hình 
hoặc bảng phụ). 

a) Những cặp mặt nào song song 
với nhau ? 

b) Những cặp mặt nào vuông góc 
với nhau ? 


c) Sử dụng kí hiệu 7/” và “J_” để 
điển vào ổ trống 


HS trả lời: 

a) mp (ABC) // mp (A'B'C) 

b) mp (ABB'A') 1 mp (ABC) 
mp (BCC'B') 1 mp (ABC) 
mp (ACC'A') 1 mp (ABC)... 


Cạnh 

Mặt\^ 

A 

A' 

cc 

r 

BB 

r 

A' 

c 

B' 

C f 

A' 

B' 

AC 

CB 

AB 

ABC " 

1 

1 

1 

II 

II 

// 




A'C'B' 

1 

± 

L 




// 

// 

// 

ABB'A' 


// 









Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

Chú ý phân biệt mặt bên, mặt đáy của hình lăng trụ. 


- Luyện tập cách vẽ hình lăng trụ, hình hộp chữ nhật, hình lập 
phương. 

- Bài tập về nhà số 20 (hình 97 d, e), số 22 tr 109 SGK. 

số 26, 27, 28, 29 tr 111, 112 SBT. 

- Ôn lại cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình 
hộp chữ nhật. 


Tiết 60 


Đ5. Diện tích xung quanh 
của hình lăng trụ đứng 


A. Mục tiêu 

• Nắm được tính cách tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng. 

• Biết áp dụng công thức vào việc tính toán với các hình cụ thể. 

• Củng cố các khái niệm đã học ở các tiết trước. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Tranh vẽ phóng to hình khai triển của một lăng trụ đứng tam giác (hình 
100 SGK). 

























http://tuhoctoan.net 


- Bảng phụ ghi đề bài một số bài tập. 

- Cắt bằng bìa hình 105 (bài tập 26 SGK). 

- Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu. 

• HS : - Ôn tập công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình 
hộp chữ nhật. 

- Mỗi HS cắt một miếng bìa hình 105 SGK. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


Kiểm tra (6 phút) 
GV yêu cầu HS chữa bài tập 29 


tr 112 SBT. 


Một HS lên bảng kiểm tra. 


Bổ sung thêm : Nếu sai hãy 
sửa lại cho đúng. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên 
màn hình). 


B 



GV nhận xét, cho điểm. 


Bài 29 tr 112SBT: 

a) Sai 

Sửa lại: Các cạnh AB và AD vuông 
góc với nhau. 

b) Sai 

Sửa lại: Các cạnh BE và EF vuông 
góc với nhau. 

c) Sai 

Sửa lại: Các cạnh AC và DF song 
song với nhau. 

d) Sai 

Sửa như ở câu c. 

e) Đúng 

g) Sai 

Sửa lại: Hai mặt phẳng (ACFD) và 
(BCFE) cắt nhau. 

h) Đúng 

HS nhận xét câu trả lời của bạn. 


Hoạt động 2 

1 - Công thức tính diện tích xung quanh (12 phút) 
GV chỉ vào hình lăng trụ tam 
giác ABC.DEF nói: Diện tích 
xung quanh của hình lăng trụ 
là tổng diện tích các mặt bên. 

Cho AC = 2,7cm ; CB = 
l,5cm. 













http://tuhoctoan.net 


BA = 2cm ; AD = 3cm. 

(GV điền kích thước vào hình vẽ). 

Hãy tính diện tích xung 
quanh của hình lăng trụ đứng. 


- Có cách tính khác không ? 


GV đưa hình khai triển của 
lăng trụ đứng tam giác lên 
bảng giải thích : diện tích 
xung quanh của hình lăng trụ 
đứng bằng diện tích của một 
hình chữ nhật có một cạnh 
bằng chu vi đáy, cạnh kia 
bằng chiều cao của lăng trụ. 

s xq = 2p.h 

với p là nửa chu vi đáy, h là chiều 
cao. 

GV yêu cầu HS phát biểu lại 
cách tính diện tích xung quanh 
hình lăng trụ đứng. 

- Diện tích toàn phần của 
hình lăng trụ đứng tính thế 
nào ? 


HS có thể nêu : 

- Tính diện tích của mỗi mặt bên rồi 
cộng lại: 

2,7.3+1,5.3 + 23 
= 8,1 +4,5 + 6= 18,6 

- Có thể lấy chu vi đáy nhân với 
chiều cao. 

(2,7+ 1,5+ 2)3 
= 6,2.3= 18,6. 



HS phát biểu lại công thức tính diện tích 
xung quanh. 

- Diện tích toàn phần của hình lăng 
trụ đứng bằng tổng diện tích xung 
quanh và diện tích hai đáy. 


- GV ghi 
Stp = S X q + 2.S đ . 


Hoạt động 3 
2 - Ví dụ (10 phút) 


Bài toán : Tính diện tích toàn 


HS đọc đề bài tr 110 SGK. 










http://tuhoctoan.net 


phần của một lăng trụ đứng, 
đáy là tam giác vuông có hai 
cạnh góc vuông là 3cm và 
4cm ; chiều cao bằng 9cm. 

GV vẽ hình lên bảng và điền 
kích thước vào hình. 



GV : - Để tính diện tích toàn 
phần của lăng trụ, ta cần tính 
cạnh nào nữa ? 

Hãy tính cụ thể ? 

- Tính diện tích xung quanh 
của lăng trụ. 

- Tính diện tích hai đáy. 


- Tính diện tích toàn phần của 
lăng trụ. 


HS vẽ hình vào vở dưới sự hướng 
dẫn của GV. 


HS : - Ta cần tính cạnh BC. 

BC = Vác 2 + AB 2 (đ/1 Pytago) 

= ^ 3 2 + 4 2 = 5 (cm) 

s xq = 2p.h 

= (3 + 4 + 5).9 
= 108 (cm 2 ). 

Diện tích hai đáy của lăng trụ là : 

2.ị.3.4 = 12 (cm 2 ) 

2 

Diện tích toàn phần của lăng trụ là : 

Srp = S xq + 2 s đ 

= 108 + 12 

= 120 (cm 2 ). 


Bài tập 23 tr 111 SGK. 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình). 


Hoạt động 4 
Luyện tập (15 phút) 

HS hoạt động nhóm làm bài tập. 
a) Hình hộp chữ nhật. 


s xq = (3 + 4).2.5 = 70 (cm 2 ) 












http://tuhoctoan.net 


2 S đ = 2.3.4 = 24 (cm 2 ) 

Sjp = 70 + 24 = 94 (cm 2 ). 
b) Hình lăng trụ đứng tam giác. 

CB = + 3 2 (đ/1 Pytago) 


GV kiểm tra các nhóm HS 
làm bài. 


GV nhận xét chữa bài. 


Bài 24 tr 111 SGK. 


= VĨ3 . 

s xq = (2 + 3 + VĨ3 ).5 = 5(5 + VĨ3 ) 
= 25 + 5 VĨ3 (cm 2 ). 

2 s đ = 2. ị .2.3 = 6 (cm 2 ) 

Sjp = 25 + 5 y/Ĩ3 + 6 

= 31 + 5 VĨ3 (cm 2 ). 

Đại diện hai nhóm lên bảng trình 
bày bài, mỗi nhóm trình bày một 
phần. 


Quan sát lăng trụ đứng tam 
giác rồi điền số thích hợp vào 
các ô trống trong bảng. 


HS làm bài tập rồi lần lượt lên bảng 
điền vào các ô trống. 



Bài 26 tr 112SGK. 


a (cm) 

5 

3 

12 

7 

b (cm) 

6 

2 

15 

8 

c (cm) 

7 

4 

13 

6 

h (cm) 

10 

5 

2 

3 

2p (cm) 

18 

9 

40 

21 

s xq (xm 2 ) 

180 

45 

80 

63 


GV yêu cầu HS mang miếng bìa 

cắt theo hình 105 SGK để làm 
bài tập. 


HS thực hành gấp hình, trả lời câu 
hỏi: 


a) GV hỏi: Hình khai triển 
này có mấy mặt ? là những 
hình gì ? 

Có thể gấp theo các cạnh để 
được một lăng trụ đứng hay 


a) Hình khai triển này có 5 mặt, 2 
mặt là 2 tam giác bằng nhau, 3 mặt 
còn lại là các hình chữ nhật. 

- Có thể gấp theo các cạnh để được 
một lăng trụ đứng tam giác. 



















http://tuhoctoan.net 


không ? 

b) GV đưa hình vẽ phối cảnh 
lăng trụ tam giác gấp được 
lên bảng, yêu cầu HS trả lời 
phần b. 


D 



b) - Cạnh AD vuông góc với cạnh 
AB (Đúng). 

- EF và CF là hai cạnh vuông góc 
với nhau (Đúng). 

- Cạnh DE và BC vuông góc với 
nhau (Sai, chéo nhau). 

- Hai đáy ABC và DEF nằm trên hai 
mặt phẳng song song với nhau 
(Đúng). 

- Mặt phẳng (ABC) song song với 
mặt phảng (ACFD) (Sai). 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Nắm vững công thức tính S xq , Spp của hình lăng trụ đứng. 

- Bài tập về nhà số 25 tr 111 SGK. 

SỐ 32, 33, 34, 36 tr 113 —> 115 SBT. 

- Bài tập bổ sung : Tính Syp của một lăng trụ đứng có đáy là tam giác 
vuông, hai cạnh góc vuông bằng 6cm và 8cm, chiều cao bằng 9cm. 


Tiết 6A 


Đ6. Thể tích của hình lăng trụ đứng 


A. Mục tiêu 

• HS nắm được công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng. 

• Biết vận dụng công thức vào việc tính toán. 

B. Chuẩn bị của GV và HS. 

• GV : - Tranh vẽ hình 106 tr 112 SGK. 

- Giấy trong (đèn chiếu) hoặc bảng phụ ghi đề bài và hình vẽ một 
số bài tập. 

- Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 












http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (7 phút) 

Một HS lên bảng kiểm tra. 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

- Phát biểu và viết công thức tính 
diện tích xung quanh, diện tích 
toàn phần của hình lăng trụ đứng. 

- Cho lăng trụ đứng tam giác như 
hình vẽ. Tính Sjp. 



GV nhận xét, cho điểm. 


- Diện tích xung quanh của hình 
lăng trụ đứng bằng chu vi đáy 
nhân với chiều cao. 

Sxq = 2p.h 

(p là nửa chu vi đáy, h là chiều 
cao). 

Diện tích toàn phần bằng diện 
tích xung quanh cộng hai lần 
diện tích đáy. 

Stp = s xq + 2S đ . 

- Bài tập 

BC = Ạ 2 + 6 2 = 10 (cm) 

(theo định lí Pytago) 

s xq = (6 + 8 +10)79 
= 24.9 = 216 (cm 2 ) 

2S„ = 2+.6.8 = 48 (cm 2 ) 

Stp = S xq + 2S đ . 

= 216 + 48 = 264 (cm 2 ) 

HS lớp nhận xét, chữa bài. 


Hoạt động 2 

1. Công thức tính thể tích (12 phút) 


GV : Nêu công thức tính thể tích hình 
hộp chữ nhật. 

GV : Ta đã biết hình hộp chữ 
nhật cũng là một lăng trụ đứng, ta 
hãy xét xem công thức tính thể 
tích hình hộp chữ nhật: V = S đ X 
Chiều cao có áp dụng được cho 
lăng trụ đứng nói chung hay 
không. 

- GV yêu cầu HS làm 1 ? 1 SGK. 
(Đưa hình 106 SGK và câu hỏi 
lên bảng hoặc màn hình). 

+ So sánh thể tích của lăng trụ 
đứng tam giác và thể tích hình 


HS : Gọi ba kích thước của hình 
hộp chữ nhật là a, b, c. 

V = a.b.c. 

hay V = s d X Chiều cao. 


HS quan sát và nhận xét. 


+ Từ hình hộp chữ nhật, nếu ta cắt 
theo mặt phẳng chứa đường chéo của 












http://tuhoctoan.net 


hộp chữ nhật ở hình 106 SGK. 

hai đáy sẽ được hai lăng trụ đứng có 
đáy là tam giác vuông bằng nhau. 
Vậy thể tích lăng trụ đứng tam giác 
bằng nửa thể tích hình hộp chữ nhật. 

+ Hãy tính cụ thể và cho biết thể tích 

+ Thể tích hình hộp chữ nhật là : 

lăng trụ đứng tam giác có bằng diện 
tích đáy nhân với chiều cao của nó 

5.4.7 = 140. 

hay không ? 

- GV : Vậy với lăng trụ đứng đáy 
là tam giác vuông, ta có công 
thức tính thể tích : 

Thể tích lăng trụ đứng tam giác 
là: 

5.4.7 _ 5.4 7 

2 2 ' 

= S đ X chiều cao. 

V = S đ X chiều cao. 


- Với đáy là tam giác thường và mở 
rộng ra đáy là một đa giác bất kì, 
người ta đã chứng minh được công 
thức vẫn đúng. 

Tổng quát, ta có công thức tính 
thể tích hình lăng trụ đứng : 

V = s.h. 

(S là diện tích đáy, h là chiều cao). 

HS nghe GV trình bày. 

- GV yêu cầu HS nhắc lại công 

HS nhắc lại vài lần công thức 

thức tính thể tích lăng trụ đứng. 

tính thể tích lăng trụ đứng. 


Hoạt động 3 
2. Ví dụ (10 phút) 





http://tuhoctoan.net 


GV (đưa hình 107 SGK lên bảng 
phụ) Cho lăng trụ đứng ngũ giác với 
các kích thước đã cho trên hình. Hãy 
tính thể tích của lăng trụ. 


GV : Để tính được thể tích của 
hình lăng trụ này, em có thể tính 
như thế nào ? 


GV yêu cầu nửa lớp tính cách 1, nửa 
lớp tính cách 2 rồi hai bạn đại diện 
lên trình bày. 


5cm 



HS : Có thể tính thể tích của hình 
hộp chữ nhật cộng với thể tích 
của lăng trụ đứng tam giác. 

Hoặc có thể lấy diện tích đáy 
nhân với chiều cao. 

Cách 1 : 

Thể tích của hình hộp chữ nhật 
là: 

4.5.7 = 140 (cm 3 ). 

Thể tích lăng trụ đứng tam giác 
là : 

^.7 = 35 (cm 3 ). 

Thể tích lăng trụ đứng ngũ giác 
là: 

140 + 35 = 175 (cm 3 ). 

Cách 2 : 

Diện tích ngũ giác là : 

5.4 + ^ =25 (cm 2 ). 

2 

Thể tích lăng trụ ngũ giác là : 

25.7 = 175 (cm 3 ). 

HS lớp nhận xét bài làm của hai 
bạn. 


Hoạt động 4 
Luyện tập (14 phút) 

Bài 27 tr 113 SGK. 

GV đưa hình vẽ và đề bài lên 
bảng phụ, yêu cầu HS nói kết 
quả. 


HS tín 

h và cho biết 

kết quả 

b 

5 

6 

4 

2,5 
























http://tuhoctoan.net 



hi 


GV yêu cầu HS nêu công thức 
tính. 


Bài 28 tr 114SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng 
phụ). 



óOcrn 


Tính thê tích của thùng. 


Bài 29 tr 114 SGK. 

(Đưa hình vẽ phối cảnh lên bảng 

P h P } - 25m 



mét khối nước khi nó đầy ắp nước ? 
GV : Ta có thể coi khi đầy ắp 


h 

2 

4 

3 

4 

h, 

8 

5 

2 

10 

s đ 

5 

12 

6 

5 

V 

40 

60 

12 

50 


Công thức tính : 
c _ b • h u _ 2S d 

s, t = —— => b = 


h = 


2 
2S, 


v = s đ .h 1 ^s đ =-. 


Diện tích đáy của thùng là : 

ị .90.60 = 2700 (cm 2 ). 

2 

Thể tích của thùng là : 

V = s đ .h 

= 2700.70= 189 000 (cm 3 ) 

= 189 (dm 3 ). 

Vậy dung tích của thùng là 189 lít. 


HS : Khi đầy ắp nước, ta có thể coi 
bể là một lăng trụ đứng có đáy là 



























http://tuhoctoan.net 


nước thì bể là một lăng trụ đứng 
có đáy và chiều cao như thế nào ? 

- Hãy tính diện tích đáy của lăng trụ ? 


một ngũ giác gồm một hình chữ nhật 
và một tam giác vuông, chiều cao 
của lăng trụ đúng dài lOm. 

- Diện tích đáy của lăng trụ là : 

25.2+ ^ = 57 (m 2 ). 

2 

- Thể tích của lăng trụ là : 

V = s đ .h = 57.10 = 570 (m 3 ). 


- Thể tích lăng trụ. 

Vậy bể chứa được 570 m 3 nước 
khi nó đầy ắp nước. 

Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Nắm vững công thức và phát biểu thành lời cách tính thể tích hình lăng 
trụ đúng. 

Khi tính chú ý xác định đúng đáy và chiều cao của lăng trụ. 

- Bài tập về nhà số 30, 31, 33 tr 115 SGK. 


số 41, 43, 44, 46, 47 tr 117, 118 SBT. 

- Ôn lại đường thẳng song song với đường thẳng, đường thẳng song song với 
mặt phảng trong không gian. Tiết sau luyện tập. 


Tiẽt 62 


Luyện tập 


A. Mục tiêu 

• Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích hình, xác định đúng đáy, chiều cao của hình 
lăng trụ. 

• Biết vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích của lăng trụ một cách thích 
hợp. 

• Củng cố khái niệm song song, vuông góc giữa đường, mặt... 

• Tiếp tục luyện tập kĩ năng vẽ hình không gian. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Đèn chiếu, giấy trong hoặc bảng phụ viết sẵn đề bài và hình vẽ. 

- Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập công thức tính diện tích, thể tích của hình lăng trụ đứng. 




http://tuhoctoan.net 


- Thước kẻ, bút chì. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


Kiểm tra (10 phút) 


GV nêu câu hỏi kiểm tra : 

HS 1 : - Phát biểu và viết công 
thức tính thể tích hình lăng trụ 
đứng. 

- Tính thể tích và diện tích toàn 
phần của lăng trụ đứng tam giác 
hình 11 la. 


Hai HS lần lượt lên bảng kiểm 
tra. 

HS1 : - Phát biểu : Thể tích hình 
lăng trụ đứng bằng diện tích đáy 
nhân với chiều cao. 

V = s.h 

s là diện tích đáy, h là chiều cao. 



Khi HS] lên bảng chữa bài tập thì 
mời tiếp HS 2 lên chữa bài tập 33 

tr 115 SGK. 

A D 



- Diện tích đáy của lăng trụ là : 
s đ =^=24 (cm 2 ). 

Thể tích của lăng trụ là : 

V = s đ .h = 24.3 = 72 (cm 3 ) 

Cạnh huyền của tam giác vuông 
ở đáy là : yj6 2 + 8 2 = 10 (cm) 

Diện tích xung quanh của lăng trụ 
là : 

s xq = (6 + 8 + 10).3 = 72 (cm 2 ). 
Diện tích toàn phần của lăng trụ 
là: 

Srp = Sxq + 2S đ . 

= 72 + 2.24 
= 120 (cm 2 ). 

- HS 2 chữa bài tập 115 SGK. 

a) Các cạnh song song với cạnh 
AD là BC, EH, FG. 

b) Cạnh song song với AB là 
cạnh EF. 

c) Các đường thẳng song song 
với mặt phẳng (EFGH) là : 


















http://tuhoctoan.net 


AB (vì AB // EF) 

BC (VÌBC//FG) 

CD (vì CD // GH) 

DA (vì DA // HE) 

d) Các đường thẳng song song 

với mặt phẳng (DCGH) là : 

AE (vi AE //DH) 

BF (vì BF // CG) 


GV nhận xét, cho điểm. 


HS lớp nhận xét, chữa bài. 


Hoạt động 2 
Luyện tập 


GV yêu cầu HS làm tiếp bài tập 
30 

tr 114 SGK. 

(Hình 111 SGK đưa lên bảng phụ 
hoặc màn hình). 

GV hỏi : Có nhận xét gì hình lăng trụ 
a và b hình 111 ? Vậy thể tích và diện 
tích của hình lăng trụ b là bao nhiêu ? 


Hình c/ 



Đon vị cm 

GV : Ta coi hình đã cho gồm hai 
hình hộp chữ nhật có cùng chiều cao 
ghép lại (h = 3). 

Tính thể tích hình này như thế 
nào ? 

(GV hướng dẫn HS lật lại hình để 


(34 phút) 


HS : Hai hình lăng trụ này bằng 
nhau vì có đáy là các tam giác 
bằng nhau, chiều cao cũng bằng 
nhau. Vậy thể tích của hai hình 
bằng nhau và cùng bằng 72 cm 3 , 
diện tích toàn phần bằng nhau 
cùng bằng 120 cm 2 . 


HS : Có thể tính thể tích riêng 
từng hình hộp chữ nhật rồi cộng 
lai. 
















http://tuhoctoan.net 


thấy hai hình hộp có chiều cao 
bằng nhau và bằng 3cm). 

Hãy tính cụ thể. 


Bài 31 tr 115 SGK. 

(Đưa đề bài lên bảng phụ). Điền số 
thích hợp vào ô trống ớ bảng sau : 



b 


Hoặc có thể lấy diện tích đáy 
nhân với chiều cao. 

- Diện tích đáy của hình là : 

4.1 + 1.1 =5 (cm 2 ) 

- Thể tích của hình là : 

V = S đ .h. 

= 5.3 = 15 (cm 3 ). 

- Chu vi của đáy là : 

4+1+3+ 1 + 1 + 2 = 12 (cm). 
Diện tích xung quanh là : 

12.3 = 36 (cm ). 

Diện tích toàn phần là : 

36 + 2.5 = 46 (cm 2 ). 

HS hoạt động theo nhóm. 

Sau 5 phút, đại diện 3 nhóm lên bảng 
điền (mỗi HS điền 1 cột). 



Lăng trụ 1 

Lăng trụ 2 

Lăng trụ 3 

Chiều cao LT (h) 

5cm 

7 cm 

3 cm 

Chiều cao A đáy (h,) 

4 cm 

2,8 cm 

5 cm 

Cạnh A ứng với hị 

(S đ ) 

3 cm 

5 cm 

6 cm 

Diện tích đáy (S đ ) 

6 cm 2 

7 cm 2 

15 cm 2 

Thể tích LT (V) 

30 cm 3 

49 cm 3 

0,0451 


GV yêu cầu các nhóm giải thích. 


(= 45 cm 3 ) 


GV : 0 lăng trụ 1, muốn tính 
chiều cao tam giác đáy hj ta làm 
thế nào ? Nêu công thức ? 

Để tính thể tích lăng trụ dùng 
công thức nào ? 


HS,:S d =^ì- 

=> h, = ^ ^ = 4 (cm) 

b 3 

V = s đ .h = 6.5 = 30 (cm 3 ) 


- ở lăng trụ 2, cần tính ô nào 
trước ? Nêu cách tính 


HS 2 : ở lăng trụ 2 cần tính diện 
tích đáy trước, sau đó mới tính 





















http://tuhoctoan.net 


- ở lăng trụ 3, thể tích là : 

0,045 lít = 0,045dm 3 = 45 cm 3 . 

Hãy nêu cách tính chiều cao h và 
cạnh b của tam giác đáy. 


Bài 32 tr 115 SGK. 

(Đưa đề bài và hình vẽ lên bảng 
phụ). 

- GV yêu cầu một HS khá lên vẽ 
thêm các nét khuất (AF, FC, EF) vào 
hình. 


- GV hỏi : cạnh AB song song với 
những cạnh nào ? 

- Tính thể tích lưỡi rìu. 

- Khối lượng riêng của sắt là : 
7,874kg/dnr. Tính khối lượng 
của lưỡi rìu (phần cán gỗ bên 
trong lưỡi rìu không đáng kể). 

Bài 35 tr 116 SGK. 

(Đề bài, hình 115 SGK và hình vẽ 
phối cảnh lăng trụ đưa lên bảng 


chiều cao hị. 

V 49 , 2 . 

Sd = 7 - = 7 T = V (cm ) 
h 7 

9 Q . 9 7 

h 1= ±21 = ±-1 = 2,8 (cm) 
b 5 

V 45 

HS 3 : h = = 3 (cm) 

s đ 15 


, _ 2.15 _ , , , 

b = —ị- = 6 (cm) 



Một HS lên vẽ các nét khuất và 
điền thêm các chữ (chẳng hạn E, 
F) vào hình. 

- HS : Cạnh AB // FC // ED. 

b/ s đ = = 20 (cm 2 ) 

V = S d .h = 20.8= 160 (cm 3 ). 

c/ Đổi đon vị 
160cm 3 = 0,16dm 3 
Khối lượng của lưỡi rìu là : 
7,874.0,16* 1,26 (kg). 

HS làm bài tập. 










http://tuhoctoan.net 


phụ hoặc màn hình). 



83 y 
2 2 


= 12+16 = 28 (cm * 2 ). 



v = s đ .h = 

28.10 

= 280 (cm 3 ) 


Bài 48 tr 11 SBT. 

GV lưu ý HS đây là một lăng trụ 
đứng đáy là tam giác vuông đặt 
nằm có chiều cao bằng 15cm. 

Bài 49 tr 119 SBT. 

- GV : Cho biết diện tích và 
chiều cao của lăng trụ đứng ? 

- Tính thể tích lăng trụ. 


Một HS đọc to đề bài trong SBT. 
HS nêu cách tính thể tích : 

V = ^ . 5 = 450 (cm 3 ) 

Chọn kết quả c). 

Một HS đọc to đề bài trong SBT. 

HS : Lăng trụ này có đáy là một 
tam giác, diện tích đáy bằng : 

= 12 (cm 2 ) 

2 

- Thể tích lăng trụ là : 
v= 12.8 = 96 (cm 3 ) 

Chọn kết quả b). 


Hướng dẫn về nhà (1 phút) 

Bài tập 34 tr 116 SGK ; bài 50, 51, 53 tr 119, 120 SBT. 
Đọc trước bài Hình chóp đều. 


B. Hình chóp đều 















http://tuhoctoan.net 


Tiết 63 1 Đ7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều 

A. Mục tiêu 

• HS có khái niệm về hình chóp, hình chóp đều, hình chóp cụt đều. (đỉnh, cạnh 
bên, mặt bên, mặt đáy, trung đoạn, đường cao). 

• Biết gọi tên hình chóp theo đa giác đáy. 

• Biết cách vẽ hình chóp tứ giác đều. 

• Củng cố khái niệm đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. 

B. Chuẩn bị của GV và HS. 

• GV : - Mô hình hình chóp, hình chóp tứ giác đều, hình chóp tam giác đều, hình 
chóp cụt đều 

-Tranh vẽ hình 116, 117, 118, 119, 121 SGK. 

- Cắt từ tấm bìa cứng hình khai triển của hình chóp tam giác đều, hình 
chóp tứ giác đều (hình 118 - SGK). 

- Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu. 

• HS : - Ôn tập khái niệm đa giác đều, đường thẳng vuông góc với 
mặt phẳng. 

- Thước kẻ, một tờ giấy, kéo cắt giấy. 


C. Tiến trình dạy - học. 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


1. Hình chóp (10 phút) 

GV đưa ra mô hình một hình chóp 
và giới thiệu : 


Hình chóp có một mặt đáy là một 
đa giác, các mặt bên là các tam 
giác có chung một đỉnh. Đỉnh 
chung này gọi là đỉnh của hình 
chóp. 

GV : Em thấy hình chóp khác 
hình lăng trụ đứng thế nào ? 


HS quan sát hình và nghe GV 
giới thiệu. 


HS : Hình chóp chỉ có một mặt 
đáy, hình lăng trụ có hai mặt 
đáy bằng nhau, nằm trên hai 
mặt phảng song song. 

Các mặt bên của hình chóp là 
các tam giác, các mặt bên của 
lăng trụ đứng là các hình chữ 









http://tuhoctoan.net 


nhật. 

Các cạnh bên của hình chóp cắt 
nhau tại đỉnh của hình chóp. Các 
cạnh bên của hình lăng trụ song 
song và bằng nhau. 


- Tiếp theo GV đưa hình 116 lên bảng 
chỉ rõ : đỉnh, cạnh bên, mặt bên, mặt 
đáy, đường cao của hình chóp. 



HS nghe GV trình bày. 


- GV yêu cầu HS đọc tên đỉnh, 
các cạnh bên, đường cao, mặt bên, 
mặt đáy của hình chóp S.ABCD 


GV giới thiệu cách kí hiệu và gọi 
tên hình chóp theo đa giác đáy. 


HS trả lời: Hình chóp S.ABCD 
có : 

- Đỉnh : s 

- Các cạnh bên : SA, SB, sc, 
SD. 

- Đường cao : SH. 

- Mặt bên : SAB, SBC, SCD, 
SDA. 

- Mặt đáy : ABCD. 


Ví dụ : hình chóp tứ giác, hình 
chóp tam giác... 


Hoạt động 2 

2. Hình chóp đều (15 phút) 

GV giới thiệu : Hình chóp đều là hình 
chóp có mặt đáy là một đa giác đều, 

các mặt bên là những tam giác cân _ HS nghe GV giới thiệu, 
bằng nhau có chung đỉnh (là đỉnh của 
hình chóp). 

- GV cho HS quan sát mô hình hình _ HS quan sát mô hình, 
chóp tứ giác đều, hình chóp tam giác 





http://tuhoctoan.net 


đều và yêu cầu HS nêu nhận xét về 
mặt đáy, các mặt bên của hai hình 
chóp đều này. 


- GV yêu cầu HS quan sát hình 
117 

tr 117 SGK để chuẩn bị vẽ hình 
chóp tứ giác đều. 

- GV hướng dẫn HS vẽ hình chóp 
tứ giác đều theo các bước : 

+ Vẽ đáy hình vuông (nhìn phối 
cảnh ra hình bình hành). 

+ Vẽ hai đường chéo của đáy và 
từ giao của hai đường chéo vẽ 
đường cao của hình chóp. 

+ Trên đường cao, đặt đỉnh s và 
nối s với các đỉnh của hình vuông 
đáy. 

(Chú ý phân biệt nét liền và nét 
khuất). 

+ Gọi 1 là trung điểm của BC => SI _L 
BC (tính chất tam giác cân). SI gọi là 
trung đoạn của hình chóp. 

GV hỏi: Trung đoạn của hình 
chóp có vuông góc với mặt phẳng 
đáy không ? 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 37 
tr 118SGK. 


- HS nhận xét: 

Hình chóp tứ giác đều có mặt 
đáy là hình vuông, các mặt bên 
là các tam giác cân. 

Hình chóp tam giác đều có mặt đáy 
là tam giác đều, các mặt bên là các 
tam giác cân. 


- HS vẽ hình chóp tứ giác đều 
theo sự hướng dẫn của GV. 


s 



HS : Trung đoạn của hình chóp 
không vuông góc với mặt phẳng 
đáy, chỉ vuông góc với cạnh đáy 
của hình chóp. 







http://tuhoctoan.net 


Hãy xét sự đúng, sai của các phát biểu 

HS trả lời miệng. 

sau : 


a) Hình chóp đều có đáy là hình thoi 

a) Sai, vì hình thoi không phải là 

và chân đường cao trùng với giao 
điểm của hai đường chéo của đáy. 

tứ giác đều. 

b) Hình chóp đều có đáy là hình 

b) Sai, vì hình chữ nhật không 

chữ nhật và chân đường cao trùng 
với giao điểm của hai đường chéo 
của đáy. 

phải là tứ giác đều. 

- GV cho HS quan sát hình khai 

HS thưc hiên theo yêu cầu của 

triển của hình chóp tam giác đều, 
hình chóp tứ giác đều. Sau đó yêu 
cầu hai HS lên gấp để được hình 
chóp tam giác đều, hình chóp tứ 
giác đều. ? tr 117 SGK). 

GV. 

Hoạt động 3 

3. Hình chóp cụt đều (6 phút) 

GV đưa hình 119 tr 118 SGK lên 

HS quan sát hình 119 SGK. 

bảng (hoặc màn hình) giới thiệu 
về hình chóp cụt đều như SGK. 

A 

- GV cho HS quan sát mô hình 
hình chóp cụt đều. 

/ M frrk\/ 


ỊJ ! \ \ D 



- GV hỏi: 

HS : Hình chóp cụt đều có hai 

Hình chóp cụt đều có mấy mặt 

mặt đáy là hai đa giác đều đồng 

đáy ? 

dạng với nhau, nằm trên hai mặt 

Các mặt đáy có đặc điểm gì ? 

phẳng song song. 

Các mặt bên là những hình gì ? 

Các mặt bên là những hình 
thang cân. 


Hoạt động 4 


Luyện tập - Thực 


hành (12 phút) 


Bài 36 tr 118SGK. 














http://tuhoctoan.net 


GV đưa đề bài lên bảng phụ yêu cầu HS quan sát hình 120 SGK và 
HS quan sát các hình chóp đều và trả t r ả lời câu hổi 
lời để điền vào các ô trống trong bảng. 



Chóp 

tam giác đều 

Chóp 

tứ giác đều 

Chóp 

ngũ giác đều 

Chóp 

lục giác đều 

Đáy 

Tam giác đều 

Hình vuông 

Ngũ giác đều 

Lục giác đều 

Mặt bên 

Tam giác cân 

Tam giác cân 

Tam giác cân 

Tam giác cân 

Số cạnh đáy 

3 

4 

5 

6 

Số cạnh 

6 

8 

10 

12 

Số mặt 

4 

5 

6 

7 


Bài 38 tr 119 SGK. 


GV yêu cầu HS quan sát hình 121 
SGK rồi trả lời. 


Bài 39 tr 119 SGK. 


GV yêu cầu HS lấy một miếng 
giấy và kéo, thực hành cắt giấy 
như hướng dẫn của SGK để ghép 
được các mặt bên của một hình 
chóp tứ giác đều. 

Hướng dẫn về nhà (2 phút) 
- Bài tập 56, 57 tr 122 SBT. 


Kết quả. 

a) Không được vì đáy có 4 cạnh 
mà chỉ có 3 mặt bên. 

b) c) gấp được hình chóp đều. 

d) Không được vì có hai mặt 
bên chồng lên nhau, còn một 
cạnh đáy thiếu mặt bên. 

HS có thể thực hành theo nhóm. 


- Luyện cách vẽ hình chóp, so sánh hình chóp và hình lăng trụ. 

- Đọc trước bài Diện tích xung quanh của hình chóp đều. 

Vẽ, cắt, gấp miếng bìa như 0 hình 123 tr 120 SGK theo các kích thước ghi 
trên hình, tiết sau mang đi để học bài mới. 














http://tuhoctoan.net 


Tiết 64 


Đ8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều 


A. Mục tiêu 

• HS nắm được cách tính diện tích xung quanh của hình chóp đều. 

• Biết áp dụng công thức tính toán đối với các hình cụ thể (chủ yếu là hình chóp tứ 
giác đều và hình chóp tam giác đều). 

• Củng cố các khái niệm hình học cơ bản ở các tiết trước. 

• Tiếp tục luyện kĩ năng cắt gấp hình. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Mô hình hình chóp tứ giác đều, hình chóp tam giác đều. 

- Hình vẽ phối cảnh của hình chóp tứ giác đều, hình chóp tam giác 
đều. 

- Cắt sẵn miếng bìa như hình 123 tr 120 SGK. Một miếng bìa, kéo 
để hướng dẫn HS cắt gấp hình. 

- Bảng phụ hoặc giấy trong, đèn chiếu ghi đề bài tập. 

- Thước thẳng, compa, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Vẽ, cắt, gấp hình như hình 123 SGK. 

- Miếng bìa, kéo để luyện kĩ năng cắt gấp hình. 

- Thước kẻ, compa, bút chì. 

- Ôn tập tính chất tam giác đều, định lí Pytago. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (5phút) 

Một HS lên bảng kiểm tra. 


GV nêu câu hỏi kiểm tra. 

- Thế nào là hình chóp đều. 

- Hãy vẽ một hình chóp tứ giác 
đều, và chỉ trên hình đó : đỉnh, 
cạnh bên, mặt bên, mặt đáy, 
đường cao, trung đoạn của hình 
chóp. 


- Hình chóp đều là một hình 
chóp có mặt đáy là một đa giác 
đều, các mặt bên là những tam 
giác cân bằng nhau có chung 
đỉnh (là đỉnh của hình chóp). 

-Vẽ hình chóp và chỉ rõ các yếu 
tố trên hình. 

HS lớp nhận xét câu trả lời và 







http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, cho điểm. 


hình vẽ 
của bạn. 


Hoạt động 2 

1. Công thức tính diện tích xung quanh hình chóp (15 phút) 


GV yêu cầu HS lấy miếng bìa đã 
cắt ở nhà như hình 123 SGK ra 
quan sát, gấp thành hình chóp tứ 
giác đều và trả lời các câu hỏi 
SGK. 

a) Số các mặt bằng nhau trong 

một hình chóp tứ giác đều là. 

b) Diện tích mỗi mặt tam giác là 

c) Diện tích đáy của hình chóp 
đều là ... 

d) Tổng diện tích tất cả các mặt 
bên của hình chóp đều là ... 

GV giới thiệu : Tổng diện tích tất 
cả các mặt bên là diện tích xung 
quanh của hình chóp. 

Với hình chóp tứ giác đều, nếu độ 
dài cạnh đáy là a, đường cao của các 
mặt bên hay trung đoạn của hình 
chóp là d, thì diện tích xung quanh 
của hình chóp tứ giác đều tính thế 
nào ? 


Tất cả HS quan sát miếng bìa khi 
chưa gấp, tiến hành gấp hình và trả 
lời câu hỏi : 


a) 

.là 4 mặt, mỗi mặt là một 

tam giác cân. 

b) 

= 12 (cm 2 ) 

2 

c) 

4.4 = 16 (cm 2 ) 

d) 

12.4 = 48 (cm 2 ) 


HS : Diện tích mỗi mặt tam giác 
là: 


(GV hướng dẫn HS xây dựng 
công thức). 


ad 

2 










http://tuhoctoan.net 



GV : Với hình chóp đều nói chung, 
ta cũng có : Diện tích xung quanh 
của hình chóp đều bằng tích của nửa 
chu vi đáy với trung đoạn. 

S sq = p-d 

(p là nửa chu vi đáy, d là trung đoạn) 

- Diện tích toàn phần của hình 
chóp tính thế nào ? 

áp dụng : 

- GV yêu cầu HS làm bài 43 (a) 
tr 121 SGK. 


Diện tích xung quanh của tứ giác 
đều là : 

s.„ = 4. — 

s = — .d 

~ 2 ‘ a 

s xq = p.d 


HS: 

Stp = S xq + s đ . 

HS làm bài 43 (a) SGK. 

Diện tích xung quanh của hình 
chóp là : 

c _ „ A _ 20.4 

s xq = p.d = . 20 . 

s xq = 800 (cm * 2 ) 

Diện tích toàn phần của hình chóp 
là: 

Stp = S xq + S đ . 

= 800 + 20.20 
= 1200 (cm 2 ) 


Hoạt động 3 

2. Ví dụ (13 phút) 
GV đưa hình 124 SGK lên bảng, 
yêu cầu HS đọc đề bài. 











http://tuhoctoan.net 



GV hỏi: Để tính diện tích xung 
quanh của hình chóp tam giác 
đều này ta làm thế nào ? 

- Tính nửa chu vi đáy. 


HS : Để tính diện tích xung 
quanh hình chóp tam giác đều 
này ta dùng công thức : 

s xq = p.d. 

3 .AB 3jWã 3.V3.V3 

+ p = — 7 — = " - = -^- 

2 2 2 

p = I ( cm ) 


- Tính trung đoạn hình chóp SI. 

(GV cần vẽ tam giác đều ABC 
nội tiếp đường tròn (H ; R) để 
tính đường cao AI). 


+ Vì ASBC = AABC nên trung 
đoạn SI bằng đường cao AI của 
tam giác đều ABC. 

Trong ABI có BAI = 30°. 

_ DT _ AB R>/3 V 3 .V 3 3 

2 2 2 2 

AI 2 = AB 2 - BI 2 (định lí Pytago) 

= 3 2 - ị 



_ 2 V . y_ /27 _ 3 V 3 

= -7- => AI = , -7- = -7— 

4 V 4 2 

Vậy d = ầA (cm) 


- Tính diện tích xung quanh của 
hình chóp. 


+ s xq = p.d = 


9 3^3 

2 ' 2 


27^3 


4 


















http://tuhoctoan.net 


- Đây là hình chóp có bốn mặt là 
những tam giác đều bằng nhau. 
Vậy có cách tính khác không ? 

(cm 2 ) 

+ HS : Tính tương tự như trên 
được : 

AI = (cm) 

Diện tích một tam giác đều là : 

c _ BC . AI 1„3n/3_9n/3 


A 2 2**2 4 

(cm 2 ) 

Diện tích xung quanh của hình 
chóp là: 

s xq = 3. Sa = 3. ^ 

= ^ Vã (cm ! ). 

4 

Hoạt động 4 

Luyện tập 

Bài tập 40 tr 121 SGK. 

(10 phút) 

GV vẽ hình : 

s 

A 30cm B 

HS vẽ hình vào vở. 

- Tính trung đoạn SI của hình 
chóp. 

HS : Xét [\ SIC có : 

sc = 25cm ; IC = — = I5cm. 

2 

SI 2 = sc 2 - IC 2 (định lí Pytago) 











http://tuhoctoan.net 



Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Nắm vững công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn 
phần của hình chóp đều. 

- Xem lại Ví dụ tr 120 SGK và các bài tập đã làm để hiểu rõ cách 
tính. 

- Bài tập về nhà số 41, 42, 43 (b, c) tr 121 SGK. 

bài 58, 59, 60 tr 122, 123 SBT. 


Tiết 6i 


Đ9. Thể tích của hình chóp đều 







http://tuhoctoan.net 


• HS hình dung được cách xác định và nhớ được công thức tính thể tích hình chóp 
đều. 

• Biết vận dụng công thức vào việc tính thể tích hình chóp đều. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Hai dụng cụ đựng nước hình lăng trụ đứng và hình chóp đều có đáy bằng 
nhau và chiều cao bằng nhau để tiến hành đong nước như hình 127 tr 122 SGK. 

- Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi đề bài tập và hình vẽ. 

- Thước thẳng, compa, phấn màu, máy tính bỏ túi. 

• HS : - Ôn tập định lí Pytago và cách tính đường cao trong một tam 
giác đều. 

- Thước kẻ, compa, máy tính bổ túi. 
c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (6 phút) 


GV nêu câu hỏi kiểm tra. 


Một HS lên kiểm tra. 

- Viết công thức : 

Diện tích xung quanh của hình 
chóp đều. 

s xq = p.d. 

(với p là nửa chu vi đáy, d là 
trung đoạn hình chóp) 

S T p = S xq + S đ . 

Chữa bài tập 43 (b) SGK. 
s*„ = P-d 

= - .7.4.12 


- Nêu công thức tính diện tích 
xung quanh, diện tích toàn phần 
của hình chóp đều. Phát biểu 


thành lời. 


- Chữa bài tập 43 (b) tr 121 SGK. 
(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn hình) 


2 

=168 (cm 2 ) 

s đ = T = 49 (cm 2 ). 

Srp = S xq + S đ . 

= 168 + 49 = 217 (cm 2 ) 






http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, cho điểm. 



HS lớp nhận xét, chữa bài. 


Hoạt động 2 

1. Công thức tính thể tích (12 phút) 


- GV giới thiệu dụng cụ : 

Có hai bình đựng nước hình lăng 
trụ đứng và hình chóp đều có đáy 
bằng nhau và có chiều cao bằng 
nhau. 

- Phương pháp tiến hành : 

Lấy bình hình chóp đều nói trên, 
múc đầy nước rồi đổ hết vào lăng 
trụ. 

Đo chiều cao cột nước trong lăng trụ 
so với chiều cao của lăng trụ. Từ đó 
rút ra nhận xét về thế tích của hình 
chóp so với thể tích của lăng trụ có 
cùng chiều cao. 

GV yêu cầu hai HS lên thực hiện HS lên bảng thực hiện thao tác 
thao tác. như GV hướng dẫn. 


Nhận xét: Chiều cao cột nước 
bằng ỉ chiều cao của lăng trụ. 
Vậy thể tích của hình chóp bằng 
ỉ thể tích của lăng trụ có cùng 
đáy và cùng chiều cao. 


GV : Người ta chứng minh được 
công thức này cũng đúng cho mọi 
hình chóp đều. 


Vậy : v chóp = js.h 


HS nhắc lại công thức tính thể tích 
hình chóp. 


(S là diện tích đáy, h là chiều cao) 






http://tuhoctoan.net 


áp dụng : Tính thể tích của hình 

V = t-Sh = -,6 2 .5 

chóp tứ giác đều biết cạnh của 

3 3 

hình vuông đáy bằng 6cm, chiều 

= 60 (cm 3 ) 

cao hình chóp bằng 5cm. 



Hoạt động 3 
2. Ví dụ (15 phút) 


Bài toán : Tính thể tích của một 
hình chóp tam giác đều biết chiều 
cao hình chóp là 6cm, bán kính 
đường tròn ngoại tiếp tam giác 
đáy bằng 6cm. 

GV vẽ đáy hình chóp (tam giác đều 
nội tiếp đường tròn bán kính R) và 
hình chóp đều (vẽ phối cảnh). 


s 



GV : Cho tam giác đều ABC nội 
tiếp đường tròn (H ; R). Gọi cạnh 
tam giác đều là a. 

Hãy chứng tỏ : 
a/ a = Ry/Ĩ . 

b/ Diện tích tam giác đều 

s.í#. 

4 

(GV gợi ý HS xét tam giác vuông 


Một HS đọc to đề bài SGK. 


HS vẽ hình theo sự hướng dẫn 
của GV. 


HS : a/ Tam giác vuông BHI có 
ỉ = 90°, HBI = 30°. 

BH = R. 

=> HI = 55 = 5 - (tính chất tam 
2 2 

giác vuông) 

Có BI 2 = BH 2 - HI 2 (định lí 
Pytago) 








http://tuhoctoan.net 


BHI có HBI = 30°) 

/ n Ỹ 

BI 2 = R 2 - - 

BI 2 - 3R2 . 

4 

=> BI - . 

2 

Vậy a = BC = 2BI = rV3 . 

=>r = 4- 

V3 

b/ AI = AH + HI = —R 

2 

AI- 3 . a = a A 

2 s 2 

c BC. AI 1 aV3 

ABC 2 2 a 2 
a 2 V3 

^ABC 4 

GV lưu ý HS cần ghi nhớ các công 
thức này để sử dụng khi cần thiết. 

GV : Hãy sử dụng các công thức vừa 
chúng minh được đê giải quyết bài 
toán. 

HS : Tính cạnh a của tam giác 
đáy : 

a = rS = 6a/ 3 (cm) 

Diện tích tam giác đáy : 

s _aS/3 (6^) 2 -^ 

4 4 

s - 36 • 3 ^ - 21 s (cm 2 ). 

4 

Thể tích của hình chóp : 

v= -S.h= -.27V3.6 

3 3 

« 54.1,73 w 93,42 (cm 3 ) 

GV yêu cầu một HS đọc “Chú ý” 
tr 123 SGK. 

HS lớp nhận xét, ghi bài. 


Hoạt động 4 
Luyện tập (10 phút) 















http://tuhoctoan.net 


Bài 44 tr 123 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng phụ 
hoặc màn hình). 

a/ Thể tích không khí trong lều là bao 
nhiêu ? 


b/ Xác định số vải bạt cần thiết để 
dựng lều (không tính đến đường viền, 
nếp gấp...). 



Bài 45 tr 124 SGK. 

GV yêu cầu HS tóm tắt đề bài: 

a/ h = 12 cm 
a = 10 cm 
Tính V ? 


b/ h = 16,2 cm 
a = 8 cm 


HS làm bài. 

a/ Thể tích không khí trong lều 
chính là thể tích hình chóp tứ 
giác đều : 

V = /-Sh = ị.2 2 .2 = ^ (m 3 ) 

3 3 3 

b/ Số vải bạt cần thiết để dựng lều 
chính là diện tích xung quanh của 
hình chóp : 

S xq = pd. 

Tính trung đoạn SI. 

Xét Ex SHI có SH = 2 (m) 

HI = 1 (m) 

SI 2 = SH 2 = HI 2 (định ư Pytago) 

sí = 2 2 + 1' 

SI = V5 ( m) » 2,24 (m 2 ) 

Vậy S xq « 2.2.2,24 
» 8,96 (m 2 ) 

HS cả lớp làm bài. 

Hai HS lên bảng làm. 

4 4 

= 25V3 (cm 2 ) 
v= ỈSh= Ì.25V3.12 

3 3 

= 100Vã « 173,2 (cm 3 ) 

a^3 = M = 16 ^ 

4 4 

(cm 2 ) 










http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, nhắc nhở những 

V = -S.h= —. lóVã .16,2. 

3 3 

= 149,65 (cm 3 ) 

HS nhận xét, chữa bài. 

điều cần chú ý. 



Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

Nắm vững công thức tính s xung quanh, s toàn phần, V của hình 
chóp đều, công thức tính cạnh tam giác đều theo bán kính đường 
tròn ngoại tiếp tam giác, công thức tính diện tích tam giác đều theo 
cạnh tam giác. 

Bài tập về nhà số 46, 47 tr 124 SGK. 

số 65, 67,68 tr 124, 125 SBT. 

Tiết sau luyện tập. 


Tiết 66 


Luyện tập 


A. Mục tiêu 

• - Rèn luyện cho HS khả năng phân tích hình để tính được diện tích đáy, diện 
tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình chóp đều. 

• - Tiếp tục rèn kĩ năng gấp, dán hình chóp, kĩ năng vẽ hình chóp đều. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Chuẩn bị các miếng bìa hình 134 tr 124 SGK để thực hành. 

- Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi đề bài tập và hình vẽ. 

- Thước thẳng, compa, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Mỗi nhóm HS chuẩn bị 4 miếng bìa cắt sẵn như ở hình 134 SGK. 

- Thước kẻ, compa, bút chì. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 

c. Tiến trình dạy — học 






http://tuhoctoan.net 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
Kiểm tra (5 phút) 


GV nêu câu hỏi kiểm tra. 

Một HS lên kiểm tra. 

- Viết công thức tính thể tích của 

- Công thức tính thể tích hình 

hình chóp đều. 

chóp đều : 

- Chữa bài tập 67 tr 125 SBT. 

v= ỉs.h 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng phụ 

3 

hoặc màn hình). 

(S là diện tích đáy, h là chiều 
cao hình chóp). 

- Chữa bài tập 67 SBT. 

v= ỉs.h= i.5 2 .6 


3 3 


= 50 (cm 3 ) 

GV nhận xét, cho điểm. 

HS lớp nhận xét. 

Hoạt động 2 

Luyện tập (38 phút) 

Bài 47 tr 124 SGK. 


GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm 

HS hoạt động theo nhóm. 

thực hành gấp, dán các miếng bìa 0 

Kết quả : 

hình 134. 

Miếng 4 khi gấp và dán chập 
hai tam giác vào thì được các 
mặt bên của hình chóp tam 
giác đều. 


Các miếng 1, 2, 3 không gấp 
được một hình chóp đều. 

Bài 46 tr 124 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn 
hình). 

HS phát biểu dưới sự hướng 
dẫn của GV. 


a/ Diện tích đáy của hình 
chóp lục giác đều là : 







http://tuhoctoan.net 


s 



HM = 12 cm 

a/ Tính diện tích đáy và thể tích hình 
chóp. 

GV gợi ý : s đ = 6 -Shmn- 
b/ Tính độ dài cạnh bên SM. 

- Xét tam giác nào ? 

Cách tính ? 


S đ = 6.S HMN = 6.^^ 

4 

= 216.73 (cm 2 ). 

Thể tích của hình chóp là : 


v = is„h= ị.216. Vã .35 

3 3 

= 2520. 

s 4364,77 (cm 3 ) 

b/ Tam giác SMH có : H = 

90° 

SH = 35 cm ; HM = 12 cm. 
SM 2 = SH 2 + HM 2 (định lí 
Pytago) 

SM 2 = 35 2 + 12 2 
SM 2 = 1369 


+ Tính trung đoạn SK. 

Trung đoạn SK thuộc tam giác nào ? 
Nêu cách tính. 


=> SM = 37 (cm) 

+ Tính trung đoạn SK. 

Tam giác vuông SKP có : 

K = 90°, SP = SM = 37 cm. 

KP= tg = 6m. 

2 

SK 2 = SP 2 - KP 2 (định lí 
Pytago) 

SK 2 = 37 2 -6 2 = 1333. 

SK = V 1333 ® 36,51 (cm) 


+ Tính diện tích xung quanh. 


+ s xq = p.d. 


«12.3.36,51 


«1314,4 (cm 2 ) 
s d = 216.73 «374,1 (cm 2 ) 


+ Syp - s xq + s đ . 

« 1314,4 + 374,1 


+ Tính diện tích toàn phần. 










http://tuhoctoan.net 


« 1688,5 (cm 2 ). 


GV hướng dẫn HS từ bước phân tích 
hình đến tính toán cụ thể. 


HS tham gia làm bài và chữa 
bài. 


Bài 49 (a c) tr 125 SGK. 

Nửa lớp làm phần a, nửa lớp làm phần c. 


HS hoạt động nhóm. 
Bài làm : 


a/ Tính diện tích xung quanh và thể 
tích của hình chóp tứ giác đều. (bổ 
xung tính thể tích). 


s 



a/ s xq = p.d 

= 1.6.4.10= 120 (cm 2 ) 

+ Tính thể tích hình chóp. 
Tam giác vuông SHI có : 

H = 90°, SI = 10 cm 

HI = = 3cm. 

2 

SH 2 = SI 2 - HI 2 (định lí 
Pytago) 

SH 2 = 10 2 - 3 2 

SH 2 = 91 => SH = VÕT 

V=ỈSh= Ỉ.6 2 . V 9 Ĩ 
3 3 

V = 12V9T » 1 14,47 (cm 3 ) 


c/ Tính diện tích xung quanh và diện 
tích toàn phần của hình chóp (bổ sung 
Sjp). 


c/ Tam giác vuông SMB có : 
M = 90°, SB = 17cm 

MB = —— = _ = 8cm 

2 2 

SM 2 = SB 5 - MB 2 (định lí 
Pytago). 

= 17- - 8 2 


SM 2 = 225 => SM = 15. 


Sxq = pd 

= 1.16.4.15 = 480 (cm 2 ) 
2 







http://tuhoctoan.net 


s 



S đ = 16 2 = 256 (cm 2 ) 


GV yêu cầu các nhóm vẽ hình vào Sjp = S xq + s đ . 

bài làm và tính theo yêu cầu. = 480 + 256 = 736 (cm 2 ) 

Đại diện hai nhóm HS lên 
trình bày bài. 


GV nhận xét, có thể cho điểm một số HS lớp theo dõi, nhận xét, 
nhóm - chữa bài. 


Bài 50 (b) tr 125 SGK. 

Tính diện tích xung quanh của hình 
chóp cụt đều. 


2 cm 



GV : Diện tích xung quanh của hình 
chóp cụt đều bằng tổng diện tích các mặt 
xung quanh. 


- Các mặt xung quanh của hình 
chóp cụt là hình gì ? 

Tính diện tích một mặt. 


- Tính diện tích xung quanh của 


HS : Các mặt xung quanh của 
hình chóp cụt là các hình 
thang cân. 

Diện tích một hình thang cân 
là: 

< 2 10.5 (crf) 

Diện tích xung quanh của 













http://tuhoctoan.net 


hình chóp cụt. 

Bài 65(1) tr 124 SBT. 

Kim tự tháp Kê-ốp (thế kỉ 25 trước 
công nguyên) 

(Đưa hình vẽ và đề bài lên bảng phụ 
hoặc màn hình). 

GV yêu cầu HS nêu cách tính, 
a/ Độ dài cạnh bên. 
b/ Tính diện tích xung quanh, 
c/ Tính thể tích hình chóp. 

Sau đó, GV đưa ra bài giải cụ thể 
nhằm củng cố kiến thức, đồng thời 
cho HS thấy sức mạnh vĩ đại của con 
người. 


Bài giải: 

s 



H = 90°; SH = 146,5m 

HK = ị = 116,5m. 

2 

SK = yJSR 2 + HK 2 « 187,2 (m) 


hình chóp cụt là : 
10,5.4 = 42 (cm 2 ) 


HS nêu cách tính, 
a/ - Từ tam giác vuông SHK 
tính SK (trung đoạn hình 
chóp) 

-Từtam giác vuông SKB 
tính SB (cạnh bên). 

b/ s xq =p: d 
c/v=ìs đ .h 


HS quan sát hình và xem bài 
giải tóm tắt. 


Tam giác SKB có 
K = 90°; SK « 187,2m. 


BK = ị = 116,5m. 

2 

SB = -\Jsk 2 + BK 2 « 220,5m 
b/ s xq = p.d » 87 235,5m 2 . 
c/ V = jS.h « 2 651 112,8m 3 . 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 
- Tiết sau Ôn tập chưong IV. 










http://tuhoctoan.net 


- HS cần làm các câu hỏi ôn tập chương 

-Về Bảng tổng kết cuối chương : HS cần ôn lại khái niệm các hình 
lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình 
chóp đều và các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn 
phần, thể tích của các hình. 

- Bài tập về nhà số 52, 55, 57 tr 128, 129 SGK. 


Tiết 67 


Ôn tập chương IV 


A. Mục tiêu 

• HS được hệ thống hoá các kiến thức về hình lăng trụ đúng và hình chóp đều 
đã học trong chương. 

• Vận dụng các công thức đã học vào các dạng bài tập (nhận biết, 
tính toán...) 

• Thấy được mối liên hệ giữa các kiến thức đã học với thực tế. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV : - Hình vẽ phối cảnh của hình hộp lập phương, hình hộp chữ nhật, hình 
lăng trụ đứng tam giác, hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều. 

- Bảng tổng kết Hình lăng trụ, Hình hộp, Hình chóp đều. (tr 126, 
127 SGK)! 

- Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi sẵn câu hỏi, bài tập. 

- Thước thẳng, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Làm các câu hỏi ôn tập chương và bài tập. 

- Ôn tập khái niệm các hình và các công thức tính diện tích xung quanh, 
diện tích toàn phần, thể tích các hình. 

- Thước kẻ, bút chì, bảng phụ nhóm, bút dạ. 

c. Tiến trình dạy - học 

Hoạt động của GV I Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

Ôn tập lí thuyết (18 phút) 

GV đưa ra hình vẽ phối cảnh của 
hình hộp chữ nhật. 









http://tuhoctoan.net 



HS quan sát hình vẽ phối cảnh hình 
hộp chữ nhật, trả lời câu hỏi. 


Sau đó GV đặt câu hỏi : 

- Hãy lấy ví dụ trên hình hộp chữ 
nhật. 

+ Các đường thẳng song song. 

+ Các đường thẳng cắt nhau. 

+ Hai đường thẳng chéo nhau. 

+ Đường thẳng song song với mặt 
phẳng, giải thích. 

+ Đường thẳng vuông góc với 
mặt phẳng, giải thích. 


+ Hai 

mặt phẳng 

song song với 

nhau, 

giải thích. 


+ Hai 

mặt phẳng 

vuông góc với 

nhau, 

giải thích. 


- GV 

nêu câu hỏi 1 tr 125, 126 

SGK. 




Ví dụ : 

+ AB//DC//D'C'//A'B' 

+ AA' cắt AB ; AD cắt DC. 

+ AD và A'B' chéo nhau. 

+ AB // mp (A'B'C'D') vì AB // A'B' 
mà A'B' c= mp (A'B'C'D') 

+ AA' 1 mp (ABCD) vì AA' 
vuông góc với hai đường thẳng 
cắt nhau AD và AB thuộc mặt 
phẳng (ABCD) 

+ mp (ADD'A') // mp (BCC'B') vì 
AD // BC : AA' // BB' 

+ mp (ADD'A') 1 mp (ABCD) 
vì AA' c= mp (ADD'A') và AA' 

1 mp (ABCD). 

- HS lấy ví dụ trong thực tế. Ví 
dụ : 

+ Hai cạnh đối diện của bảng 
đen song song với nhau. 

+ Đường thẳng đứng ở góc nhà 
cắt đường thẳng mép trần. 

+ Mặt phẳng trần song song với 











http://tuhoctoan.net 


- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 2 
SGK. 


GV đưa tiếp hình vẽ phối cảnh 
của hình lập phương và hình lăng 
trụ đứng tam giác để HS quan sát. 


- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 
3. 

Tiếp theo GV cho HS ôn tập, khái 
niệm và các công thức. 


mặt phẳng nền nhà... 

- HS trả lời câu hỏi 2. 

a/ Hình lập phương có 6 mặt, 12 
cạnh, 8 đỉnh. Các mặt là những 
hình vuông. 

b/ Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 12 
cạnh, 8 đỉnh. Các mặt là các hình 
chữ nhật. 

c/ Hình lăng trụ đứng tam giác có 
5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh. Hai mặt 
đáy là hình tam giác. Ba mặt bên 
là hình chữ nhật. 

- HS gọi tên các hình chóp lần lượt 
là hình chóp tam giác đều, hình chóp 
tứ giác đều, hình chóp ngũ giác đều. 


HS lên bảng điền các công thức. 



Hoạt động 2 
















http://tuhoctoan.net 


Luyện tập (25 phút) 

Bài 51 tr 127 SGK. 

GV chia lớp làm 4 dãy. 

Các nhóm dãy 1 làm câu a, b. 

?? ” ” 2 ” c 

55 5 » 55 2 55 d 

” ” ” 4 ” ” e 


Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình có kèm theo hình vẽ 
của 5 câu. 

a/ 



HS hoạt động theo nhóm. 
Dãy 1. 

a/ s xq = 4ah 
S T p = 4ah + 2a 2 
= 2a(2h + a) 

V = a 2 h. 


b/ 



GV nhắc lại: Diện tích tam giác 



b/ S xq = 3ah. 

S T p = 3ah + 2^. 

4 

_ o 1 a 2 V3 
= 3ah + —— 

2 

= a(3h+^) 

V =M.h 
4 


Dãy 2. 
c/ S xq = 6ah. 

c _4a 2 V3 _ 3a 2 %/3 
4 2 

c _ , 3a 2 V3 0 

S T p = 6ah + .2 

2 

= 6ah + 3a 2 V3 




























http://tuhoctoan.net 


GV gợi ý : Diện tích lục giác đều 
bằng 6 diện tích tam giác đều 
cạnh a. 

d/ 



GV : Diện tích hình thang cân ở đáy 
bằng 3 diện tích tam giác đều cạnh a. 



GV : Tính cạnh 



v = ^#.h 
2 

Dãy 3. 
d/ s xq = 5ah. 

Q _ 3a 2 V3 
đ 4 

Stp = 5ah + 2. 

4 

_ 3a 2 V3 

2 

= a(5h + ^) 

V = ầỂã. h 
4 

Dãy 4. 

e/ Cạnh của hình thoi đáy là : 
AB = OA 2 + OB 2 (định lí 
Pytago) 

AB = ^/(4a) 2 + (3a) 2 = 5a. 

s xa = 4.5a.h = 20ah 

= 8aja J 
đ 2 

Spp = 20ah + 2.24a 2 
= 20ah + 48a 2 
= 4a(5h + 12a) 

V = 24a 2 .h 


(Chú ý : Tuỳ theo trình độ HS, 
GV có thể hướng dẫn chung 
những câu khó d, e). 

Bài 57 tr 129 SGK. 

Tính thể tích hình chóp đều 
(h.147) 


Đại diện các nhóm trình bày bài. 
HS lớp nhận xét, chữa bài. 


HS giải bài tập. Một HS lên bảng 
làm. 

Diện tích đáy của hình chóp là : 



10 2 V3 


= 25 >/3 


4 


4 






























http://tuhoctoan.net 


A 



BC = lOcm 
AO = 20cm 

Bài 85 tr 129 SBT. 

Một hình chóp tứ giác đều S.ABCD 
có độ dài cạnh đáy là lOcm, chiều 
cao hình chóp là 12cm. Tính : 

a/ Diện tích toàn phần hình chóp. 

b/ Thể tích hình chóp. 



(cm 2 ) 

V=ịs„.h=ị.25V3.20 

3 3 

V « 288,33 (cm 3 ) 


HS giải bài tập. 

Một HS lên bảng làm bài. 

Bài làm : 

Tam giác vuông SOI có : 
ô = 90°, SO = 12cm 

OI = ^ = 5cm. 

2 

=> SI 2 = so 2 + OI 2 (định lí 
Pytago) 

SI 2 = 12 2 + 5 2 

SI 2 = 169 => SI = 13 (cm) 

s x =p.d= 1.10.4.13 = 260 
(cm 2 ) 

s d = 10 2 = 100 (cm 2 ) 

Stp = s xq + s đ = 260 + 100 
= 360 (cm 2 ) 







http://tuhoctoan.net 


V = ỉs đ .h= ỉ.100.12 

3 3 

= 400 (cm 3 ) 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Tiết sau Ôn tập cuối năm - Ôn trong 2 tiết. 

- Lí thuyết: Ôn lại định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết các loại 
hình tứ giác, công thức tính diện tích các hình, định lí Talét, tam giác 
đồng dạng. 

- Bài tập số 2, 3, 4, 5, 8 tr 132, 133 SGK. 


Tiết 68 


Ôn tập cuối năm hình học (Tiết 1) 


A. Mục tiêu 

• Ôn tập các kiến thức cơ bản về tứ giác, diện tích đa giác, tam giác đồng dạng 
thông qua bài tập trắc nghiệm. 

• Luyện tập các bài tập về tứ giác và các dạng đặc biệt của nó; tam giác đồng 
dạng, diện tích đa giác. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: — Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi sẵn đề bài và hình vẽ 

của một số bài tập, đáp án. 

- Thước kẻ, compa, phấn màu, bút dạ. 

• HS: - Ôn tập kiến thức chương I, II, III hình và làm các bài tập ôn 

cuối năm theo yêu cầu của GV. 

- Thước kẻ, compa, êke. 


c. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 








http://tuhoctoan.net 


Ôn tập lí thuyết (15 phút) 


GV đưa lần lượt các câu hỏi lên 
màn hình. 

Các câu sau đúng hay sai ? 

1) Tổng các góc của một tứ giác 
bang 180°. 

2) Hình chữ nhật là một hình 
thang cân. 

3) Hình thoi có 1 tâm đối xứng và 
4 trục đối xứng. 

4) Tứ giác có 2 đường chéo bằng 
nhau và cắt nhau tại trung điểm 
của mỗi đường là hình chữ nhật. 

5) Hình vuông vừa là hình chữ 
nhật, vừa là hình thoi. 

6) Hai tam giác có diện tích bằng 
nhau thì hai tam giác đó bằng 
nhau. 

7) Diện tích hình vuông bằng nửa 
tích hai đường chéo. 

8) Nếu 2 cạnh của tam giác này tỉ 
lệ với 2 cạnh của tam giác kia thì 
hai tam giác đó đồng dạng. 

9) Đường trung tuyến của tam 
giác chia cạnh đối diện thành hai 
đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề 
của hai đoạn đó. 

10) Một đường thẳng song song 
với một cạnh của tam giác, cắt hai 
đường thẳng chứa hai cạnh còn lại 
tạo thành một tam giác mới đồng 
dạng với tam giác đã cho. 

11) Hai tam giác có 2 cặp góc 
bằng nhau thì đồng dạng 

12) Hai tam giác cân có 1 cặp góc 
bằng nhau thì đồng dạng 

13) Nếu tỉ số đồng dạng của hai 
tam giác bằng k thì tỉ số diện tích 


HS suy nghĩ rồi trả lời các câu 
hỏi 

1) Sai 

2) Đúng 

3) Sai 

4) Đúng 

5) Đúng 

6) Sai 

7) Đúng 

8) Sai 

9) Sai 

10) Đúng 

11) Đúng 

12) Sai 

13) Sai 




http://tuhoctoan.net 


tương ứng của hai tam giác cũng 
bằng k. 


14) Đường trung bình của tam 
giác thì song song với cạnh thứ ba 
và bằng nửa cạnh thứ ba. 

14) Đúng 

15) Tập hợp những điểm cách 
đường thẳng cố định một khoảng 
bằng h không đổi là hai đường 
thẳng song song với đường thẳng 
đó và cách đường thẳng đó một 
khoảng bằng h. 

15) Đúng 


Hoạt động 2 

Luyện tập (28 phút) 


Bài tập 2 tr 132 SGK 
(Đề bài đưa lên màn hình) 
GV hướng dẫn HS vẽ hình 


A B 



GV gợi ý: Nối BE, CF. Có nhận 
xét gì về các cạnh của AEFG? 


HS vẽ hình vào vở. 


HS: Có AB//CD, AAOB đều => 
AOCD đều (vì đồng dạng với 
AOAB) 

=> AC = BD =^> ABCD là hình 
thang cân vì có 2 đường chéo 
bằng nhau => AD = BC (t/c 
hình thang cân) 

HS: A AOB đều => trung tuyến 
BE đồng thời là đường cao: BE 
1 AO 


=> ABEC vuông ở E 
=> EG - íp (trong A vuông 
trung tuyến thuộc cạnh huyền 







http://tuhoctoan.net 


Còn EF thì sao ? 


Bài 3 tr 132 SGK 

(Có bổ sung câu hỏi) 

Cho tam giác ABC, các đường cao 
BD, CE cắt nhau tại H. Đường 
vuông góc với AB tại B và đường 
vuông góc với AC tại c cắt nhau ở 
K. Gọi M là trung điểm của BC. 


a) Chứng minh 
AADB co AAEC. 

b) Chứng minh 

HE . HC = HD .HB 

c) Chứng minh H, M, K thẳng 
hàng. 

d) Tam giác ABC phải có điều 
kiện gì thì OBHCK là hình thoi ? 
là hình chữ nhât. 


bằng nửa cạnh huyền) 

Tương tự => CF J_ OD 

^ ™ _ BC 
2 

HS: AOAD có OE = EA (gt) 
EF = FD (gt) 

=> EF là đường trung bình của 
AD 
2 

Mà AD = BC (c/m trên) 

Vậy EF = EG = FG 
=> AEFG là A đều. 


GV yêu cầu HS lên vẽ hình 



a) Xét AADB và AAEC có : 
D = Ê=90° (gt) 

A chung 

=> AADB co AAEC (gg). 

b) Xét AHEB và AHDC có 
Ê = D = 90° (gt) 

ẼHB = DHC (đối đỉnh) 


A => EF = 







http://tuhoctoan.net 


GV vẽ hình minh hoạ câu d) 
A 



Bài 8 Tr.133 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng 
phụ hoặc màn hình) 

B 



=> AHEB cn AHDC (g g) 

HE _ HB 
HD ~~ HC 

=> HE . HC = HD . HB 

c) Tứ giác BHCK có : 

BH // KC (cùng 1 AC) 

CH // KB (cùng 1 AB) 

=> Tứ giác BHCK là hình bình 
hành. 

=> HK và BC cắt nhau tại trung 
điểm mỗi đường. 

=> H, M, K thẳng hàng. 

d) Hình bình hành BHCK là 
hình thoi <=> HM _L BC. 

VIAH _L BC (t/c ba đường cao) 
=> HM _L BC <=> A, H, M thẳng 
hàng <=> AABC cân ở A. 

* Hình bình hành BHCK là 

hình chữ nhật BKC = 90° <=> 
BAC = 90° (Vì OABKC đã có 
B = C = 90°) 

<=> AABC vuông ở A. 


HS trình bày miệng 
AABC co AAB'C'. 

AB _ AC 

Ã^^ÃỠ 

AB - AB' _ AC - Aơ 

ÃB' ÃỠ 

._ B'B 100-32 

hay 


A 


34 


32 

















http://tuhoctoan.net 


Bài 7 tr 152 SBT. 

(Đề bài đưa lên bảng phụ) 

Một tam giác có độ dài ba cạnh là 
6 cm, 8 cm và 13 cm. Một tam 
giác khác đồng dạng với tam giác 
đã cho có độ dài ba cạnh là 12 cm, 
9 cm và X cm. Độ dài X là : 

A. 17,5 cm B. 15 cm 
c. 17 cm D. 19,5 cm. 

Hãy chọn câu trả lời dứng. 


=> B'B = —= 72,25 (m) 
32 


- Kết quả. Độ dài X là D. 19,5 
cm vì 

6 __ 8 __ 13 _ 2 
9 " 12 " X " 3 
13.3 

=> X = — = 19,5 (cm) 

2 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- Tiếp tục ôn tập chương 4 hình 

1) Thế nào là hình lăng trụ đứng? Lăng trụ đều. Nêu công thức tính 
S xq , Spp, V của hình lăng trụ đứng. 

2) Thế nào là hình chóp đều? 

Nêu công thức tính S xq , Sjp, V của hình chóp đều. 

- Bài tập về nhà số 6, 7, 10, 11 tr 133 SGK. 


Ôn tập cuối năm hình học (Tiết 2) 

A. Mục tiêu 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng phân tích và chúng minh hình về tam giác đồng dạng, 
tỉ số diện tích. 

• Ôn tập các kiến thức cơ bản về hình lăng trụ đứng, hình chóp đều. 

• Luyện tập các bài tập về hình lăng trụ đứng, hình chóp đều. 

• Rèn luyện khả năng tư duy tổng hợp. 

B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: - Câu hỏi và đáp án ôn tập lý thuyết về hình lăng trụ đứng, hình 
chóp đều (ghi vào giấy trong). 

- Ghi sẵn đề bài và hình vẽ một số bài tập. Bài giải mẫu. 

- Đèn chiếu, thước kẻ, com pa, phấn màu, bút dạ. 

- Ôn tập lí thuyết và làm các bài tập GV yêu cầu. 


Tiết 69 


• HS: 







http://tuhoctoan.net 


- Thước kẻ, compa. 

c. Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

Luyện tập về diện tích và đoạn thẳng tỉ lệ (23 ph) 


Bài 6 tr 133 SGK 
(Đề bài đưa lên màn hình) 
A 



- Có nhận xét gì về AABK và 
AABC. 

- Vậy để tính tỉ số diện tích của 
hai tam giác ta cần tìm tỉ số nào? 


- Hãy tính tỉ số 


BK 

BC 


Vậy ^ = 

BC 


HS vẽ hình 

Môt HS đoc to đề bài 


HS: AABK và AABC có đường 
cao chung hạ từ A xuống BC. 


- Ta cần tìm số 


BK 

BC 


- Xét ABME có: 

DK // ME (vì AK // ME) 

BK 

=> —A 
KE 

Talét) 


-55- = ị (Theo đ/1 
DM 2 


Xét ACAK có: 

CM = MA (gt) 

ME // AK (cách vẽ) 

=> CE = EK (đ/1 đường trung 
bình A) 

mà —^ (c/m trên) 

KE 2 

Bk 1 


hay 


BK + EK + EC 
BK 1 


1 + 2 + 2 


BC 













http://tuhoctoan.net 


Bài 7 tr 133 SGK 


(Đề bài đưa lên màn hình) 

Một HS đọc to đề bài 

D ỵ 

HS vẽ hình vào vở. 



z_ ---3-H-—^ 


Chứng minh BD = CE. 

GV hướng dẫn HS phân tích đi 

lên: 


BD = CE 


BM = CM (vì BM _ CM) 

BD CE 


V BM BK V CM CK 
mà —— = —— và —— = —— 

BD BA CE CA 


(vì AK // DM) 


BM CM BK CK 

=> —— = —— <=> —— = —— . 

BD CE BA CA 


điều này có do AK là phân giác 


Â. 


- Sau khi phân tích, GV yêu cầu 

HS trình bày lại bài chứng minh. 

HS: AABC có AK là phân giác 

ĩ BK CK V 

A nên —— = —— (1) 

BA CA 

Có AK // DM (gt) 

._. T , .„„ A , BK BM 

=>ABAK ~ ABDM=> = 

BA BD 

(2) 

ACAK ~ ACEM => CK = CM 

CA CE 

(3) 













http://tuhoctoan.net 


GV: Vậy khi giải bài toán về tỉ lệ 
các đoạn thẳng, ta cần liên hệ tới 
các định lí nào? 


Từ (1), (2), (3)=> 1^ = ^ 
BD CE 

Có BM = CM (gt) => BD = CE 

- HS: Ta cần liên hệ tới: 

+ Định lí Talét. 

+ Tam giác đồng dạng. 

+ Tính chất đường phân giác 
trong tam giác. 


Hoạt động 2 

Ồn tập về hình lăng trụ đứng — hình chóp đểu (20 phút) 


I. Lý thuyết 

1) Thế nào là lăng trụ đứng ? Thế 
nào là lăng trụ đều. 

Nêu công thức tính S xq , s t p , V 
của hình lăng trụ đứng. 


2) Thế nào là hình chóp đều ? 

Nêu công thức tính S xq , S tp , V của 
hình chóp đều 


II. Bài tập 

Bài 10Tr.l33 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng 
phụ) 


HS trả lời câu hỏi. 

1) Khái niệm lăng trụ đứng, lăng 
trụ đều. 

s xq = 2ph 

với p là nửa chu vi đáy 
h là chiều cao 
Sjp = S xq + 2S đ 
V = S d .h 

2) Khái niệm về hình chóp đều 

s xq = p • d 

với p là nửa chu vi đáy. 
d là trung đoạn. 

Stp - S xq + s đ . 
v = ỉs đ .h. 

3 đ 

với h là chiều cao hình chóp. 

a) HS trả lời miệng 
Xét OACC'A'có : 

AA' // CC' (cùng // DD') 








http://tuhoctoan.net 



GV yêu cầu một HS lên bảng 
làm. 


Bài 11 Tr.133 SGK. 

s 



(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng 


AA' = cc (= DD') 

=> ACC'A' là hình bình hành. 
Có AA' 1 (A'B'C'D'). 

=> AA' 1 A'C => ẤAC' = 90° 

Vậy ACCA' là hình chữ nhật. 
Chứng minh tương tự 
=> BDB'D' là hình chữ nhật 

b) Trong tam giác vuông ACC' 
có AC' 2 = AC 2 + cc 2 (đ/1 
Pytago) 

= AC 2 + AA' 2 . 

Trong tam giác vuông ABC có 
AC 2 = AB 2 + BC 2 = AB 2 + AD 2 
Vậy AC 2 = AB 2 + AD 2 + AA' 2 . 

c) S xq = 2(12 + 16).25 
= 1400 (cm 2 ) 

S đ = 12.16=192 (cm 2 ) 

Srp = Sxq + 2S đ . 

= 1400 + 2 . 192 = 1784 cm 2 
v= 12.16.25 = 4800 (cm 3 ) 

a) Tính chiều cao so. 

Xét tam giác vuông ABC có 
AC 2 = AB 2 + BC 2 = 20 2 + 20 2 
AC 2 = 2. 20 2 => AC = 20 V2 . 

^ AO = ^ = ^ = 10 VĨ 
2 2 

Xét tam giác vuông SAO có 
SO 2 = SA 2 - AO 2 . 

















http://tuhoctoan.net 


phụ) 

SO 2 = 24 2 - (10 V 2) 2 

SO 2 = 376 

=> SO « 19,4 (cm). 

• v = -s đ .h 

3 đ 

= -.20 2 .19,4 

3 

» 2586,7 (cm 3 ) 

Chú ý : Nếu thiếu thời gian , GV 

b) Gọi H là trung điểm của CD 

nêu hướng giải rồi đưa ra bài giải 

=> SH 1 CD (t/c A cân) 

mẫu cho HS tham khảo. 

Xét fi\Sl ID : 

SH 2 = SD 2 - DH 2 
= 24 2 - 10 2 = 476. 

SH ra 21,8 (cm) 

s xq = ^.80.21,8 «872 (cm 2 ) 

Sjp = 872 + 400 = 1272 (cm 2 ) 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

Ôn tập lý thuyết hình từ đầu năm (4 chương). 

Làm các bài tập 4, 5, 9 Tr.132, 133 SGK; bài 1, 2, 9, 10 Tr 152, 153 SBT. 
Chuẩn bị kiểm tra cuối năm môn Toán (Gồm đại số và Hình học). 


Tiết 70 Đại sô 
Tiết 70 Hình học 


Trả bài kiểm tra cuối năm 
(Đại sô và Hình học - 90 phút) 


A. Mục tiêu 

• Đánh giá kết quả học tập của HS thông qua kết quả kiểm tra cuối năm. 





http://tuhoctoan.net 


• Hướng dẫn HS giải và trình bày chính xác bài làm, rút kinh nghiệm để tránh 
những sai sót phổ biến, nhũng lỗi sai điển hình. 

• Giáo dục tính chính xác, khoa học, cẩn thận cho HS. 


B. Chuẩn bị của GV và HS 

• GV: - Tập hợp kết quả bài kiểm tra cuối năm của lớp. Tính tỉ lệ số 

bài giỏi, khá, trung bình, yếu. 

- Lên danh sách những HS tuyên dương, nhắc nhở. 

- In đề bài, đáp án tóm tắt và biểu điểm trên giấy trong. 

- Đánh giá chất lượng học tập của HS, nhận xét những lỗi phổ 
biến, những lỗi điển hình của HS. 

- Thước thẳng, compa, êke, phấn màu, máy tính bỏ túi. 

• HS: - Tự rút kinh nghiệm về bài làm của mình. 

- Thước kẻ, compa, êke, máy tính bỏ túi. 


c. Tiến trình dạy học (Thực hiện trong 2 tiết) 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

Nhận xét, đánh giá tình hình học tập của lớp thông qua kết quả kiểm tra (10 

phút) 

GV thông báo kết quả kiểm tra 
của lớp. 

- Số bài từ trung bình trở lên là ... 
bài. 


Chiếm tỉ lệ .... % 


HS nghe GV trình bày 


Trong đó: 

+ Loại giỏi (9; 10) 

+ Loại khá (7; 8) 

+ Loại trung bình (5; 6) 
mỗi loại bao nhiêu bài. 

- Số bài dưới trung bình là ... bài 
Chiếm tỉ lệ ... %. 


Trong đó: 

+ Loại yếu (3; 4) 

+ Loại kém (0; 1; 2) 






http://tuhoctoan.net 


mỗi loại bao nhiêu bài. 

- Tuyên dương những HS làm bài 
tốt. 

Nhắc nhở những HS làm bài còn 
kém. 


Hoạt động 2 

Trả bài - Chữa bài kiểm tra (78 phút) 


- GV yêu cầu vài HS đi trả bài 
cho HS cả lớp. 

- GV đưa lần lượt từng câu của đề 
bài lên màn hình, yêu cầu HS trả 
lời lại. 

- ở mỗi câu, GV phân tích rõ yêu 
cầu cụ thể, có thể đưa bài giải 
mẫu, nêu những lỗi sai phổ biến, 
những lỗi sai điển hình để HS rút 
kinh nghiệm. Nêu biểu điểm để 
HS đối chiếu. 

- Đặc biệt với những câu khó, GV 
cần giảng kĩ cho HS. 

Sau khi đã chữa xong bài kiểm tra 
cuối năm (cả đại và hình), GV nên 
nhắc nhở HS về ý thức học tập, 
thái độ trung thực, tự giác khi làm 
bài và những điều chú ý (như cẩn 
thận khi đọc đề, khi vẽ hình, 
không tập trung vào các câu khó 
khi chưa làm xong các câu 
khác...) để kết quả bài làm được 
tốt hơn. 


- HS xem bài làm của mình, 
nếu có chỗ nào thắc mắc thì hỏi 
GV. 

- HS trả lời các câu hỏi theo 
yêu cầu của GV. 

- HS chữa những câu làm sai. 

HS có thể nêu ý kiến của mình 
về bài làm, yêu cầu GV giải đáp 
những kiến thức chưa rõ hoặc 
đưa ra các cách giải khác. 


Hướng dẫn về nhà (2 phút) 

- HS cần ôn lại những kiến thức mình chưa vững để củng cố. 

- HS làm lại các bài sai để tự mình rút kinh nghiệm. 

-Với HS khá giỏi nên tìm thêm các cách giải khác để phát triển tư 
duy. 







http://tuhoctoan.net 


Mục lục 

Phần đại sô 


Chương III: 

Phương trình bậc nhất một ẩn 


Tiết 41 ĐI. 

Mở đầu về Phương trình 

3 

Tiết 42 Đ2. 

Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải 

9 

Tiết 43 Đ3. 

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 

16 

Tiết 44 

Luyện tập 

23 

Tiết 45 Đ4. 

Phương trình tích 

29 

Tiết 46 

Luyện tập 

36 

Tiết 47 Đ5. 

Phương trình chứa ẩn ở mẫu (tiết 1) 

42 

Tiết 48 Đ5. 

Phương trình chứa ẩn ở mẫu (tiết 2) 

48 

Tiết 49 

Luyện tập 

55 


http://tuhoctoan.net 


Tiết 50 Đ6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình 62 

Tiết 51 Đ7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) 68 


Tiết 52 

Luyện tập 

75 

Tiết 53 

Luyện tập 

81 

Tiết 54 

Ôn tập chương III (tiết 1) 

87 

Tiết 55 

Ôn tập chương III (tiết 2) 

95 

Tiết 56 

Kiểm tra chương III 

101 

Chương IV : 

Bất phương trình bậc nhất một ẩn 


Tiết 57 ĐI. 

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 

106 

Tiết 58 Đ2. 

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 

112 

Tiết 59 

Luyện tập 

119 

Tiết 60 Đ3. 

Bất phương trình một ẩn 

126 

Tiết 61 Đ4. 

Bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiết 1) 

133 

Tiết 62 Đ4. 

Bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiết 2) 

140 

Tiết 63 

Luyện tập 

147 

Tiết 64 Đ5. 

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 

154 

Tiết 65 

On tập chương IV 

162 

Tiết 66 - 67 

Kiểm tra cuối năm (Đại số và Hình học) 

171 

Tiết 68 

Ôn tập cuối năm Đại số (tiết 1) 

179 

Tiết 69 

Ôn tập cuối năm Đại số (tiết 2) 

186 



Phần hình học 


Chương II: 

Đa giác - Diện tích của đa giác (tiếp) 


Tiết 33 Đ4. 

Diện tích hình thang 

193 

Tiết 34 Đ5. 

Diện tích hình thoi 

200 

Tiết 35 Đ6. 

Diện tích đa giác 

207 

Tiết 36 

Ôn tập chương II 

213 

Chương III: 

Tam giác đồng dạng 


Tiết 37 ĐL 

Định lí Talét trong tam giác 

220 

Tiết 38 Đ2. 

Định lí đảo và hệ quả của định lí Talét 

227 

Tiết 39 

Luyện tập 

236 

Tiết 40 Đ3. 

Tính chất đường phân giác của tam giác 

243 

Tiết 41 

Luyện tập 

251 


http://tuhoctoan.net 


Tiết 42 Đ4. 

Khái niệm hai tam giác đồng dạng 

258 

Tiết 43 

Luyện tập 

268 

Tiết 44 Đ5. 

Trường hợp đồng dạng thứ nhất 

275 

Tiết 45 Đ6. 

Trường hợp đồng dạng thứ hai 

281 

Tiết 46 Đ7. 

Trường hợp đồng dạng thứ ba 

288 

Tiết 47. 

Luyện tập 

295 

Tiết 48 Đ8. 

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 

303 

Tiết 49 

Luyện tập 

310 

Tiết 50 Đ9. 

ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng 

316 

Tiết 51 -52 

Thực hành 

323 

Tiết 53 

Ôn tập chương III 

328 

Tiết 54 

Kiểm tra chương in 

336 

Chương IV: 

Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều 



A - Hình lăng trụ đứng 


Tiết 55 ĐI. 

Hình hộp chữ nhật 

341 

Tiết 56 Đ2. 

Hình hộp chữ nhật (tiếp) 

346 

Tiết 57 Đ3. 

Thể tích của hình hộp chữ nhật 

353 

Tiết 58 

Luyện tập 

359 

Tiết 59 Đ4. 

Hình lăng trụ đứng 

365 

Tiết 60 Đ5. 

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng 

371 

Tiết 61 Đ6. 

Thể tích của hình lăng trụ đứng 

377 

Tiết 62 

Luyện tập 

383 


B - Hình chóp đều 


Tiết 63 Đ7. 

Hình chóp đều và hình chóp cụt đều 

389 

Tiết 64 Đ8. 

Diện tích xung quanh của hình chóp đều 

395 

Tiết 65 Đ9. 

Thể tích của hình chóp đều 

402 

Tiết 66 

Luyện tập 

408 

Tiết 67 

Ôn tập chương IV 

414 

Tiết 68 

Ôn tập học cuối năm Hình học (tiết 1) 

422 

Tiết 69 

Ôn tập học cuối năm Hình học (tiết 2) 

428 

Tiết 70 (Đại số) 

- Tiết 70 (Hình học) 



Trả bài kiểm tra cuối năm 

435 

Mục lục 


438 


http://tuhoctoan.net 


Thiết kế bài giảng 
TOÁN 8 - TẬP HAI 

HOÀNG NGỌC DIỆP (Chủ biên) 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 

ChPu tr^ch nhỉỏm xuÊt bfn 
NGUYỄN KHẮC OÁNH 


fíì“il tẼP 

: PHẠM QUỐC TUẤN 

vi b xa 

: NGUYỄN TUẤN 

Trxnh b/iy 

: LÊANHTŨ 

Sõa bfn in 

: PHẠM QUỐC TUẤN 


In 1000 cuốn, khổ 17 X 24 cm, tại Xí nghiệp in ACS Việt Nam. 
KmlO đường Phạm Văn Đồng - Kiến Thuỵ - Hải Phòng. 

Giấy phép xuất bản số: 127 - 2008/CXB/ 57 k TK - 05/HN. 

In xong và nộp lưu chiểu năm 2008. 





